TULKU THOÔNDUP 


HÀNH 
TRÌNH 
GIÁC 
NGỘ 


THỤỰC HÀNHCỦA 


ĐẠO PHẬT 


NHƯCUỘCSỐNG 
HÀNG NGÀY. 


0ì (0100/1100, 5ƒ VY, 
ĐẠI NGUYỆT ch 


J1 0440210) 
= TONGIAO 





® 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 
Tuệ Pháp dịch 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. 
Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép 


bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 369-2009/CXB/14-150/TG 
QĐXB số 444/QĐ-TG 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt 
Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural Company 
Ltd. and the author. 

AII rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


ENLIGHTENED J OURNEY 
HANH TRINH GIAC NGỌ 
Tulku Thondup Rinpoche 
Việt dịch: TUỆ PHÁP 
Hiệu đính: NGUYÊN MINH TIỀN 


Shambhala Publications 
© 1995 by Tulku Thondup Rinpoche 


AlI rights reserved. No part of this book may be reproduced 1n any form or 
by any means, electronic or mechanical, including photocopyIng, recording, 
or by any Information storage and retrieval system, without permission In 


writing from the publisher. 


Vietnamese translation published by arrangement between Hương Trang 
Company Ltd. (Quang Minh Bookstore) with Shambhala Publications, Inc., 


300 Massachusetts Avenue, Boston, MA 02115, U.S.A.., 


www.shambhala.com 


Bản quyền Anh ngữ thuộc về Nhà xuất bản Shambhala, Hoa Kỳ. 
Bản dịch Việt ngữ được xuất bản theo thỏa thuận về bản quyền giữa Nhà xuất 
bản Shambhala với Công ty Văn hóa Hương Trang (Nhà sách Quang Minh) 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh 
Website: www.nhasachquangminh.net 

www.quangminhbook.com 


TULKU THONDUP 
TUỆ PHÁP dịch 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


HÀNH TRÌNH 
GIÁC NGỘ 


NGUYÊN TÁC: ENLIGHTENED JOURNEY 
TU TẬP PHẬT PHÁP TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN TÁC PHẨM TRÍCH DẪN 


(Các chú 


thích cuối trang sẽ sử dụng những dạng 


viết tắt dưới đây để chỉ đến các tác phẩm tương 
ứng đã được trích dẫn hoặc dùng làm cơ sở cho 


bài viết.) 


BG 


BM 


BN 


BP 


CD 


DC 


Bla Ma” dGongs rGyan, Lushul Khenpo 
Konchog Dronme (1859 - 1986). 

Phật Tâm: Một Hợp Tuyển Các Bài Viết 
Về Dzogpa Chenpo của Ngài Longchen 
Rabam, Tulku Thondup  Rinpoche 
(Ithaca: Nhà xuất bản Snow Lion 1989). 
Zab Chỉos Zh1 Khro dGongs Pa Rang Grol 
Las, Bar Do1 sMon Lam rNam gSum, 
được phát hiện như Ter bởi Ngài Karma 
Lingpa (thế kỷ thứ mười bốn). 

Byang Chub Sems dPa1 sPyod Pa La 
“Jug Pa, Shantideva (thế kỷ thứ bảy). Tu 
viện Dodrup Chen, Tây Tạng, bản sao 
bản khắc gỗ. 

“Phags Pa Chos Thams Chad Yang Dag 
Par sDud Pa, Kanjur, Dege xuất bản, 
mDo sDe, quyển Zha, f. 1a-99b. 

sDzogs Chen (Thor Bu), jJigme Tenpe 
Nyima. 


DD 


DM 


DN 


DPM 


EL 


GG 


dPal gSang Ba1sNying Po1rGyud Ky1 Don 
Rm Chen mDzod Ky1 lDeu MIg, :igme 
Tenpe NyIma (865 - 19286). Dodrupchen 
Sungbum, quyển 1. Được xuất bản bởi 
Dodrupchen, An Độ. 


Bar Do sPy†TI Don Dran Pa1 Me Long, 
Natsog Rangtrol (1608 - ?) Bản dịch tiếng 
Anh: Tấm Gương của sự Tỉnh Thức, Tsele 
Natsog Rangdrol, Erik Pema Kunsang 
phiên dịch (Boston & Shaftesbury: Nhà 
xuất bản Shambala, 1989). 


Rang bZhIn rDzogs Pa Ch'en Po Lam y1 
Cha Lag sDom gS5um rNÑam Par nges Pa, 
Pema Wangi Gyalpo (1487 - 1542) Ngài 
Khamtrul Rinpoche xuất bản, Ân Độ. 


Gangs Chan Bod Chien Po1 rGyal Rabs 
'Dus g5al Du bKod Pa sNgon Med Dvang 
Shel “Phrul Gy1 Me Long, từ các tác phẩm 
sưu tập và phát hiện của H.H. Bdud- 
Joms Rin-Po-Che “Jigs-Bral-Ye-Se-Rdo- 
Rje. Quyển 3. Ngài Dupjung Lama xuất 
bản, Dheli, 1978. 

Cuộc Sống Giác Ngộ, Tulku Thondup 
phiên dịch (Boston & London: Nhà xuất 
bản Shambala, 1990). 

Bar Do1 sMon Ema dGongs gChig rGöya 
mTsho, Khyentse1 Ozer (Jigme Lingpa, 
1729 - 1798). Nyingthig Tsa Pod, quyến 2, 
Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche xuất bản, 
An Độ. 


GN 


GR 


HITT 


KD 


KDD 


KEDN 


KNR 


KT 


Grub Thob brGya Chu rTsa bZh11 rNam 
Thar, MijIgpa dJinpapal TenJur, Narthang 
xuất bản, rGyud “Grel, f. 1 - 64. 

“Phags Pa rũ—ya Cher Rol Ba, Kanjur, 
Dege xuất bản, mo sDe, quyển Kha. 
Các Giáo Lý Ấn Giấu của Tây Tạng, 
Tulku Thondup Rinpoche (London: Nhà 
xuất bản Trí tuệ, 1986). 

Kyal rDo rjJe Zhes Bya Ba rGyud Ky! 
rGyal Po [brTags Pa gNyis Pa]. rGyud Ky1 
rGyal Po [brTags Pa gNy1s Pa]. KanJur, 
Dege xuất bản, rGyud, quyển Nga, f. la - 
29a. 

Dr1 Ba Lan Du Phul Ba sKal bZang dGa” 
Byed bDud rT§11 “Dod 7o, Tsele Natshog 
Rangtrol, bản khắc gỗ Tây Tạng. 

Klong Ch'en sNyIng Thịg G1 sNgon “Gro1 
Khrid Yig Dran Pa Nyer bZhag, jJigme 
Lingpa, NyIngthig Tsa Pod, quyển 3, Ngài 
Dilgo Khyentse Rinpoche xuất bản, Ấn 
Độ. 

sNga' “Gvyur Chos Kyl Byung Ba mKhas 
Pa dGa'ˆ Byed Ngo mTshar gTam Ốyl Rol 
mTsho, Ngawang Lodro (Guru Trashi; 
hoàn tất năm 1873). Xuất bản bởi Mirig 
Petrunkhang. 

sNgon “Gro Kun Las bTus Pa, Yukhog 
Chatralwa ChoyIing Rangtrol (d. 1952/ 
3). Xuất bản bởi Sonam Nyima, Serta, 
Kham, Tây Tạng. 


K⁄ 


KZM 


K2 


LST 


NCC 


NG 


NL 


rDzogs Pa Chien Po Klong Chen sNyIng 
Thịg G1 sNgon “Gro1 Khrid Y1g Kun b2Zang 
Bla Ma* Zhal bung, Orgyen .JIgme Choky1 
Wangpo (Paltul, 1808 - 1887). Xuất bản 
bởi Sithron Mirig Petrunkhang. 

sKu gSum ZhIing Khams sByong Ba1 gSol 
“Debs sMon Lam, Khyentse1 Ozer (Jigme 
Lingpa). Nyingthig Tsa Pod, quyển 2, xuất 
bản bởi Dilgo Khyentse Rinpoche, Ấn Độ. 
Klong Ch'en sNyIng Thịg G1 sNgon “Gro1 
Khrid Yig Kun bZang Bla Ma" Zhal bung 
Œ1 Z1n Bris, Ngawang Palzang (Khenpo 
Ngagchug, 1879 - 1941). Bản sao khắc gỗ 
Tây Tạng. 

Yon Tan Rin Po Che e1 mDzod Ky1 dKa' 
gNad rDo rJe1 rGOya mDud “Grol Byed 
Legs bShad gSer Gy1 Thur Ma, (Sogpo) 
Tentar Lharampa (1759 -- ?). xuất bản 
bởi jJamyang (Dilgo) Khyentse, Ấn Độ. 
gZh1 Khregs Ch;od Ky1 Z1in Bris sNyan 
brGyud Chu Bơi bChud “Dus, Padma 
Ledrel Tsal (Khenpo Ngagchug). Bản viết 
tay. 

Las “Phro gTer brGyud Kyl rNam bShad 
Ngo mÏTshar rGya mTsho, jJigme Tenpe 
Nyima. 

Klong Chen sNying Thig Gi sNgon 
“Gro rNam mEKhyen Lam bang, ‹igme 


NLS 


N5 


PM 


RD 


5C 


5G 


Lingpa, soạn thảo bởi .jJigme Thrinle Ozer 
(1745 - 1821). Doncha sưu tập. Xuấb bản 
bởi Dodrupchen Rinpoche, Ấn Độ. 

Klong Chien sNyIng Thịig G1 sNgon “Gro 
rNam mEKhyen Lam bZang gSal Byed, 
Khyentse Wangpo (1820 - 1892). Từ sưu 
tập của Doncha Nyingthig. Xuất bản bởi 
Dodrupchen Rinpoche, An Độ. 

Yon Tan Rin Po Che1 mDzod Las “Bras 
Buh Theg Pa1 rGya Chier “Grel rNam- 
mKhyen Shìng r Ta, Jigme Lingpa, Adzom 
xuất bản, in lại bởi Dodrupchen Rinpoche, 
An Độ. 

“Pho Ba Ma bsGom Sangs rÕyas, ‹]1gme 
Lingpa. Nyingthig Tsa Pod, quyển 3, Xuất 
bản bởi Dilgo Khyentse Rinpoche, Ấn Độ. 
Dul Ba" Gleng gZh1 Rin Po Chee1mDzod, 
Gedrundrub, Dalal Lama đệ nhất. (Dehll, 
An Độ: 1970) Neychung & Lhakar. 

Sems Nyid Ngal gSo1 “Grel Ba Shing 
rTa Chen Po, Longchen RabJam (1308 - 
1363). Adzom xuất bản, Ngài Dodrupchen 
Rinpoche 1n lại, An Độ. 

Đhes Bya Kun Khyab “Grel Ba Legs bShad 
Yongs “Dud Shes Bya mTha' Yas Pa1 
rGya milsho, Yonten Gyatso (Kongtrul, 
1813 - 1899). 3 quyển. Xuất bản bởi Mirig 
Petrunkhang. 


10 


ĐSGƠOŒ 


TRA 


TRD 


T5 


TC 


YD 


YG 


ø5angs rNgags Lam Rim “Grel Ba Sangs 
rGyas gNyIs Pa1 dGong Pa1 rGyan, 
Rigdzan Gyurme Tsewang Chogdrub. 
Dar-rtse-mdo, bản sao bản khắc gỗ, in lại 
bởi Padma-chos-ldan, Leh, 1972. 

Nghệ Thuật của Tôn Giáo Tây Tạng, 
Loden Sherab Dagyab. (Wiesbaden: Otto 
Harrassow1tz, 197/7). 

Theg mChog Rìn Po Che1 mDzod, 
Longchen RabJam. Adzom xuất bản, Ngài 
Dodrupchen 1n lại, An Độ. 

Klong Chien sNyng Thig G1 sNgon “Gro1 
Khrid Yig Thar Lam gSal Byed sGron Me, 
Drodul Pawo DorJe (Adzom Drugpa, 1842 
- 1924). Bản sao bản khắc gỗ từ Kham, 
Tây Tạng. 

øTum Moi “Bar “Dzag Yig Chung, ‹J]igme 
Lingpa. Nyingthig Tsa Pod, quyển 3, xuất 
bản bởi Dilgo Khyentse Rinpoche, Ấn Độ. 
Yon Tan Rin Po Che mDzod dGa' Ba1 
Char, Jigme Lăngpa. Adzom xuất bản, 
được In lại bởi Dodrupchen Rinpoche, Ấn 
Độ. 

Lam Rim Ye Shes sNying Po1 “Grel Ba Ye 
Shes sNang Ba Rab Tu röyas Pa, Lodro 
Thaye (Kongtrul, 1818 - 1899). Terdzo 
sưu tập. 


LỜI NÓI ĐẦU 


7⁄2 ự rèn luyện cốt lõi nhất trong Phật giáo 
Z~ - và vì thế cũng là quan trọng trong bất 


kỳ con đường tâm linh nào - chính là những “phương 
tiện thiện xảở” giúp hành giả có khả năng chuyển hóa 
mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của mình 
thành sự tu tập tâm linh. Tu tập tâm linh là những sự 
luyện tập làm giải thoát tâm thức khỏi sự căng thắng 
do bám chấp về tinh thần và sức mạnh thúc đẩy sai sử 
của tham dục. Sự tu tập tâm linh xoa dịu những đau 
khổ tạo ra bởi quan điểm chật hẹp, cứng rắn và những 
cảm xúc hỗn loạn, thiêu đốt của ta. 


Sự tu tập tâm linh quyết định sự nhận biết và kinh 
nghiệm của rộng mở, an bình, hoan hỷ, tình thương 
và trí tuệ. Nếu tâm tràn đầy tình thương, an bình và 
trí tuệ thì năng lượng tinh thần và tâm linh chúng ta 
sẽ mạnh mẽ. Nếu năng lượng tinh thần và tâm linh 


11 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


của ta mạnh mẽ, các nguyên tố vật chất trong thân 
thể sẽ trở nên mạnh khỏe và các sự kiện trong cuộc 
sống ta trở nên tích cực. Vì lẽ đó, nếu năng lượng tỉnh 
thần mạnh mẽ, cơ thể sẽ khỏe mạnh và cuộc sống tích 
cực hơn, tâm chúng ta sẽ tự nhiên an bình và hoan 
hỷ hơn. Những ngày tháng trong suốt cuộc đời ta sẽ 
trôi chảy trong một chu trình thực sự hạnh phúc. Như 
Ngài Dodrupchen Rinpoche đệ tam đã viết: 
Khi tâm không rối loạn, năng lượng của bạn sẽ 
không nhiễu loạn và nhờ đó các nguyên tố khác 
của thân cũng sẽ không hỗn loạn. Do vậy tâm bạn 
sẽ không bị rối loạn và bánh xe hoan hỷ sẽ liên 
tục quay. 


Có hai cách quan trọng để chuyển hóa cuộc sống 
hằng ngày thành sự tu tập. Thứ nhất, nếu bạn đã 
nhận biết trí tuệ siêu vượt tâm thức ý niệm, hoặc thậm 
chí nếu chưa siêu vượt được tâm thức ý niệm nhưng 
có kinh nghiệm tâm linh mạnh mẽ như lòng từ bị, 
sùng kính, hay thiền định, thì bạn có thể hợp nhất hay 
chuyển hóa mọi hình tướng và kinh nghiệm thành một 
hỗ trợ cho năng lượng của trí tuệ nhận biết và kinh 
nghiệm tâm lĩnh. 





!1EL 124 


12 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với những bậc đại tình thông, mọi hình tướng của 
hiện tượng đều trở thành sự diễn tả của tự thân trí tuệ 
nội tại. Tất cả hình tướng trở thành năng lực của giác 
ngộ, giống như ánh sáng mặt trời vỗ về những bông 
hoa hạnh phúc nở rộ trong lòng của tất cả những người 
xung quanh. 


Thứ haI, với người bình thường như chúng ta, tâm 
thức là khái niệm, cảm xúc và chưa nhận biết thì điều 
cốt yếu là dựa vào bất cứ phương tiện thiện xảo nào - 
các hình ảnh tâm linh, dấu hiệu, âm thanh, hay nguồn 
năng lượng tích cực - như phương tiện phát triển năng 
lượng tâm linh. Nếu có thể thấy các đối tượng chung 
quanh như một nguồn cảm hứng và an bình, chúng sẽ 
phát sinh an bình và hạnh phúc trong ta vì năng lực 
của nhận thức chính mình. 


Tương tự như vậy, chúng ta không thể chuyển hóa 
hoàn cảnh tiêu cực thành tích cực nếu ta thấy chúng 
là tiêu cực và phản ứng với chúng bằng những cảm xúc 
tiêu cực. Chừng nào ta còn giữ nhận thức tiêu cực, nhìn 
hoàn cảnh của ta qua bóng tối, thì toàn bộ thế giới sẽ 
có vẻ như tiêu cực, và mọi nỗ lực của ta sẽ là một cuộc 
đấu tranh không bao giờ chấm dứt. Do vậy, chúng ta 
nên đặt nền tảng của an bình và hoan hỷ thật sự trong 
tâm bằng việc phát triển phương tiện thiện xảo của 


13 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


rèn luyện tâm linh, không cố gắng né tránh nghịch 
cảnh. Như Ngài Shan£ideva (Tịch Thiên) giảng giải:! 
Kẻ thù thì vô hạn như không gian (trải rộng) 
Không thể chiến thắng tất cả chúng. 
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ chiến thắng tư tưởng thù 
hận, 
Sẽ ngang bằng với việc chiến thắng mọi kẻ thù 
Ở đâu có tấm da 
Có thể che phủ cả trái đất? 
Nhưng mang một đôi dép da 
Thì tương đương với việc bao phủ cả trái đất bằng 
da. 


Quyển sách này bao gồm 1õ bài viết đã xuất bản 
hoặc được ghi lại từ các buổi giảng của tôi. Sách được 
chia thành hai phần: một phần dẫn nhập vào con 
đường của đạo Phật và một phần thảo luận về thực 
hành thiền định. 

Cốt tủy của sách này là bài viết về thực hành pháp 
thiền định Ngöndro, là pháp tu cốt yếu của truyền 
thống Longchen Nyingthie° thuộc Phật giáo Tây Tạng. 





!BP 33a/5 

?Về truyền thống Longchen Nyingthig còn có nhiều ấn 

bản Anh ngữ khác như The Wish-Fulfilling Jewel của Ngài 
Dilgo Khyentse (Boston & London: Shambhala Publications, 


14 


LỜI NÓI ĐẦU 


Ngồndro tiêu biểu cho một tiến trình rèn luyện đầy 
đủ, khởi đầu với việc gợi cảm hứng hướng tâm hành 
giả đến với Giáo Pháp và kết thúc bằng việc hợp nhất 
tâm hành giả với tâm giác ngộ của đức Phật, sự giác 
ngộ phổ quát. 

Những bài viết khác đề cập đến các hướng dẫn hoặc 
tài liệu trợ giúp, tất cả hợp thành một cẩm nang về 
phương thức để đưa những kinh nghiệm khác nhau 
mà chúng ta gặp, dù là hiện tượng bên ngoài hay bên 
trong, đi vào trong những quan điểm tâm linh, giới 
hạnh và kinh nghiệm tu tập. 

Phần thứ nhất gồm sáu bài viết. Tất cả xoay quanh 
việc giới thiệu về quan điểm tâm linh, văn hóa và cuộc 
1988); Kn-zang La-may Zhal-lung, 2 quyển, Sonam T. Kazi 
dịch (Jpper Montclair, N.J.: Diamond-Lotus Publishing, 
1989 & 1992); The Dzogchen Innermost Essence 
Preliminary Practice của Ngài Jigme Lingpa, ngài Tulku 
Thondup dịch và chú giải (Dharamsala: Library of Tibetan 
Works and Archives, 1989); The Short Preliminary Practice 
of Longchen Nyingthig của ngài Kunkhyen Jigme Lingpa, 
do ngài Dodrupchen Rinpoche Đệ tứ soạn lại (Hawley, 
Mass.: Mahasiddha Nyingmapa Center, 1992); The Words 
of My Perfect Teacher của ngài Paltul Rinpoche, do nhóm 
dịch thuật Padmakara dịch sang Anh ngữ (New York: 
Harper Collins, 1994); Tantric Practice in Nyingma của 


ngài Khetsun Sangpo Rinbochay, do Giáo sư Tiến sĩ Jeffrey 
Hopkins và Anne Klein biên dịch (Ithaca, N.Y., Snow Lion). 


15 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sống. Những yếu tố này là phương tiện quan trọng để 
chuyển hóa đời sống tinh thần và thể chất của ta thành 
sự tu tập Giáo Pháp. 

1. “Vận dụng cuộc sống hằng ngày như sự thực 
hành Giáo pháp”: Chủ đề này tổng kết một số nguyên 
lý nền tảng của Phật giáo - chúng ta là ai; tại sao có 
thể chuyển cuộc sống hằng ngày của ta thành sự tu tập 
tâm linh và nhận ra Phật tánh, trạng thái của an bình 
và trí tuệ vô thượng. 


Nếu đi theo con đường chân chánh của sự tu tập 
tâm linh, chúng ta có thể chiến thắng mọi đau khổ của 
cuộc sống, vốn chỉ là những ảo tưởng của tâm thức lừa 
dối, và giống như người nằm mơ thức dậy từ một cơn 
ác mộng. Bản tánh toàn giác là tự phát trong chúng 
ta, vì tất cả chúng ta đều là Phật trong tự tánh chân 
thật. Đau khổ là phó phẩm của tâm thức khái niệm 
chấp bám vào “bản ngẩ”, được khích động bởi những 
cảm xúc gây ra từ tham lam, sân hận và si mê. Sự tu 
tập theo các pháp thiển định khác nhau, chẳng hạn 
như nhẫn nhục và thái độ làm lợi ích người khác, sẽ 
làm bình ổn những khái niệm và cảm xúc tiêu cực của 
ta, và cùng lúc phát sinh trong ta sự an bình, hoan hỷ 
và trí tuệ. 


16 


LỜI NÓI ĐẦU 


2. “Mở rộng tâm với lòng bỉ mẫn”: Lòng từ bi là thái 
độ quan tâm, một sự rộng mở của tâm thức. Nó cũng là 
năng lực toàn giác của Phật tánh. Bài viết này giảng 
giải và định nghĩa lòng từ bi theo cách đơn giản dễ hiểu 
và phương thức để ta có thể phát triển nó. Sự thiển 
định với lòng bi mẫn không chỉ phát triển sự an bình 
và hòa hợp, mà còn đánh thức Phật tánh trong chúng 
ta. Bài giới thiệu về lòng bi mẫn này cũng minh họa 
thêm về những kết quả nào chúng ta có thể đạt được 
từ nhiều pháp tu tập tâm linh khác, như sự sùng kính, 
nhận thức thanh tịnh và thiền quán. 


3. “Một hành trình tâm linh trong một cuộc sống 
hỗn loạn”: Giáo lý sâu sắc của Phật giáo được trình 
bày với sự minh họa bằng chính cuộc sống hỗn loạn 
của tôi. Giáo lý đạo Phật đã cho tôi sức mạnh để chịu 
đựng những tai ương và cảm xúc phá hoại xảy đến với 
tôi và nhiều người khác, và do đó đã trở thành phương 
tiện duy nhất cho sự sống còn của tôi trong một thế 
giới hỗn loạn. Nếu bạn biết cách thì đau khổ có thể trở 
thành một công cụ hùng mạnh hơn hạnh phúc trong 
việc chuyển hóa cuộc sống thành con đường giác ngộ. 


4. “Hình tượng sáng tạo của đạo Phật là sự hỗ trợ 
cho sự chứng ngộ tâm linh”: Đài viết này dùng hình 
ảnh Đức Quán Thế Âm (Avalokiteshvara) như một ví 


17 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


dụ để giải thích ý nghĩa biểu tượng của hình tượng 
sáng tạo tâm linh như một nguồn của cảm hứng, giáo 
pháp và năng lực. Nếu chúng ta khéo léo tiếp nhận 
những hình tượng sáng tạo đa dạng như là các biểu 
tượng tâm linh và những nguồn năng lực, thì đến một 
lúc nào đó tất cả mọi hiện tượng, không chỉ riêng các 
hình tượng sáng tạo tâm linh, sẽ khởi lên trước chúng 
ta như hình ảnh của giáo pháp và sự chứng ngộ an 
bình, hoan hỷ và trí tuệ. 


Đối với những người bình thường như chúng ta thì 
việc sử dụng các đối tượng có ý nghĩa và năng lực tâm 
linh trực tiếp như một phương tiện gợi cảm hứng sẽ dễ 
dàng hơn so với sử dụng các đối tượng khác. Các đối 
tượng có ý nghĩa và năng lực tâm linh trực tiếp bao 
gồm các bức họa tôn giáo, tượng, đền chùa, kinh sách, 
các vị thầy, thiền giả và những nơi thiêng liêng. 

5. “Các thangka Phật giáo Tây Tạng và ý nghĩa tôn 
giáơ”: Bài viết này phác thảo những nét chính về các 
bức họa Phật giáo Tây Tạng của nhiều truyền thống 
khác nhau, với sự nhấn mạnh ý nghĩa tôn giáo của 
chúng. 


Với những người có khuynh hướng tâm linh, nghệ 
thuật tôn giáo trong nhiều hình thức hiền minh và 


18 


LỜI NÓI ĐẦU 


phẫn nộ là một công cụ mạnh mẽ để phát triển và làm 
mạnh mẽ kinh nghiệm tâm linh với nhiều sự mô tả 
khác nhau của hiện tượng. Với người đã giác ngộ, nghệ 
thuật tâm linh là năng lực, ánh sáng và năng lượng, sự 
trải rộng của an bình, sức mạnh và trí tuệ bên trong. 
Nghệ thuật cũng có thể là tự thân trí tuệ xuất hiện 
trong dạng hình ảnh của năng lực và biểu tượng của 
giáo lý. Thế nên, nghệ thuật tâm linh là một phương 
tiện quan trọng để chuyển những nhận thức về hiện 
tượng thành sự chứng ngộ an bình, sức mạnh và trí 
tuệ. 


6. “Chuẩn bị cho Bardo: Các giai đoạn của cận tử 
và sau khi chết”: Bài viết này giải thích ch tiết toàn 
bộ tiến trình cận tử từ lúc cái chết bắt đầu cho đến 
những gì xảy ra sau khi chết. Dựa trên kinh điển Mật 
tông (tantra) của Phật giáo Tây Tạng, phần này vạch 
ra những điểm chính trong nhiều giai đoạn khác nhau 
liên quan đến sự sống và gia1 đoạn cận tử, với giáo lý về 
việc chúng ta nên thấy và kinh nghiệm mỗi giai đoạn 
như thế nào. 

Cái chết là một thời điểm trọng yếu nhất cho mỗi 
người chúng ta, một cơ hội then chốt ảnh hưởng đến 
tương lai. Khi chết, tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo, 
đều chờ đợi những kết quả như nhau. Vào lúc chết, tất 


19 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


cả bạn bè, quyền lực, tiền bạc, và ngay cả thân thể mà 
ta yêu mến này, đều không thể giúp được gì cho ta. Chỉ 
có những tập khí và năng lượng - nghiệp lực - đã tích 
lũy trong tâm thức ta sẽ tạo ra kết quả của đời sống kế 
tiếp, những kinh nghiệm tương lai của chúng ta. Do 
vậy, để chuẩn bị cho cái chết, chiến lược quan trọng 
nhất của ta là đạt được sự hiểu biết và kinh nghiệm 
tâm linh trong lúc vẫn còn sống. Khi cái chết đến, việc 
khóc lóc cầu cứu là quá trễ. 


Phần thứ hai của sách này bao gồm 9 bài viết, điểm 
tập trung chủ yếu của các bài viết này là pháp thiền 
định Ngöndro, sự rèn luyện thiết yếu trong Dzogpa 
Chenpo (“Đại Viên Mãn”), theo truyền thừa của truyền 
thống Longchen Nyingthig. 

Ba bài viết đầu tiên là sự giới thiệu đến về thực 
hành Ngöndro. Các bài viết này trình bày một lịch sử 
tóm tắt của trường phái Nyingma và một phác thảo 
các nét chính của truyền thống Ter, thông qua đó pháp 
môn Ngöndro được khám phá và truyền đến với chúng 
ta. 


1. “Trường phái Nyingma của Phật Giáo Tây Tạng”: 
Nyingma hay Nyingmapa (“Cổ Mậ£) là trường phái cổ 
nhất trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây 


20 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tạng. Đặc điểm chính của bài viết này trình bày những 
nét chính độc đáo của trường phái Nyingma trong lịch 
sử văn học, tâm linh và xã hội của Tây Tạng. Pháp 
môn Ngởndro này thuộc về phái Longchen Nyingthig, 
là một trong các dòng truyền thừa lỗi lạc của trường 
phái NyIngma. 


8. “Truyền thống Terma của trường phái Nyingma”: 
Ter hay Terma có nghĩa là “các kho tàng ẩn giấu.” Đó 
là các đối tượng tỉnh thần, giáo lý, và trao truyền được 
chôn giấu và phát hiện qua năng lực giác ngộ huyền 
bí của các bậc đại tình thông. Trường phái Nyingma 
là truyền thống đạo Phật phong phú nhất về mặt giáo 
pháp được khám phá như như Ter. Bài viết này tóm 
lược những phần giáo pháp Ter khác nhau đã được 
phát hiện: Đó là các giáo pháp được phát hiện từ lòng 
đất (Ter Đất - Sa gTer), được phát hiện từ tâm thức 
[giác ngộ] (Ter Tâm - dGong øgTer) và được phát hiện từ 
thị kiến thanh tịnh (Kiến Thanh Tịnh - Dag sNang). 
Bài viết này cũng trình bày chi tiết về toàn bộ tiến 
trình chôn giấu giáo pháp và phát hiện sau đó. Giáo lý 
Longchen NyIngthig được Ngài .J]gmed Lingpa (1729- 
1798) phát hiện là một T?er Tâm. 


9. “Các quán đảnh và giới luật của tu hành Mật 
tông” Đài viết này có hai phần đề cập: quán đảnh 


21 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


(Tạng: đdBang, Sanskrit: abhisheka) và các giới luật 
(Tạng: Dam T§hig, Sanskrit: samaya). Quán đảnh là 
lối vào của sự tu tập tanfric hay mật truyền. Người 
nhập môn nhiệt thành sẽ nhận được quán đảnh từ một 
vị thầy Mật tông để tự mình dấn bước vào sự tu tập. 
Sự quán đảnh cũng có thể được tái tiếp nhận nhiều lần 
như sự tu tập trong giáo pháp, và cũng có thể được tiếp 
nhận như thành tựu rốt ráo. 


Giới luật là sự phát nguyện, cam kết, nối kết, hoặc 
kết quả trong Mật tông hay tu hành tanfric. Bài viết 
này cung cấp một tổng quan toàn diện về giới luật 
(samaya), những nghĩa vụ của nhiều trình độ khác 
nhau trong giáo lý Mật tông. 


Để đi vào con đường của thành tựu và năng lực Mật 
tông, chúng ta phải nhận được quán đảnh. Để duy trì 
và phát triển trong thực hành Mật truyền, chúng ta 
phải hoàn toàn an trụ nhờ các hỗ trợ tích cực của việc 
tuân thủ giới luật và kiên định kiềm chế những hành 
động tiêu cực. 

Trong thật tánh, tất cả chúng ta là một trong an 
bình và trí tuệ tối thượng. Tuy nhiên, chừng nào chúng 
ta còn bị kẹt trong khuôn mẫu của một tâm thức nhị 
nguyên, trong cảm xúc tranh giành và phiền muộn bất 


22 


LỜI NÓI ĐẦU 


tận, chúng ta phải chọn con đường đúng và gắn bó với 
nó không thay đổi. Nếu chúng ta theo con đường đúng 
và nghiêm trì giới luật, chúng ta có thể chắc chắn đạt 
được Phật quả. 

Bốn bài viết kế tiếp là giáo lý về sự thực hành Chánh 
pháp, tập trung chủ yếu vào pháp thiền định Ngởndro. 


10. “Pháp thiền định Ngởndro: Sự tu tập chủ yếu của 
truyền thống Longchen Nyingthig”: Bài viết này phác 
thảo những điểm chính trong sự thực hành Ngöndro. 
Chữ Ngöndro có nghĩa là “chuẩn bƒ. Tuy nhiên, sự tu 
tập Ngöndro trong thực tế còn vượt xa hơn cả sự thực 
hành chuẩn bị. Đó là một con đường thiết yếu và trọn 
vẹn của tu tập thiền định Dzogpa Chenpo. Pháp tu này 
khởi đầu từ việc phát sinh cảm hứng hướng về sự tu 
tập tâm linh và kết thúc với sự hợp nhất hoặc nhận ra 
bản tánh nội tại của tâm, là Phật tánh mà tất cả chúng 
ta đều sẵn có. 

Sự thiền định Ngöndro bao gồm các pháp tu tập sau 
đây: 

1. Cầu nguyện đến các vị thầy của dòng truyền để 

thành tựu thực hành Ngöndro. 

2. Thực hành chuẩn bị bốn bậc để gợi cảm hứng 

tâm chúng ta hướng đến sự thiền định Giáo 


23 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


pháp: suy nghĩ về sự quý báu của cuộc sống 
làm người, sự vô thường của cuộc đời, bản chất 
đau khổ của thế gian, và nghiệp, chu trình của 
nhân quả. 


3. Sự tu tập thiết yếu với bốn phần: (1) Thọ quy y 
để phát tâm hướng về Giáo pháp; (2) phát triển 
tâm thức giác ngộ để đặt nền tảng Giáo pháp 
trong ta; (3) tịnh hóa thông qua Vajrasattva để 
tẩy tịnh những khái niệm, cảm xúc và nghiệp 
bất tịnh; và (4) cúng dường mandala để tích lũy 
lực công đức. 


4. Thực hành chính trong pháp tu Ngöndro: để 
nhận ra thế gian như cõi tịnh độ của Đức Quru 
Rinpoche, hãy cầu nguyện với lòng sùng kính, 
thực hành rèn luyện sùng kính bảy phần, tụng 
niệm mantra, tiếp nhận bốn bậc quán đảẳnh, và 
thiền định hợp nhất tâm hành giả với tâm giác 
ngộ của Guru Rinpoche. 

ð. _ Kết thúc: hồi hướng công đức đã tích lũy như 
nguyên nhân hạnh phúc và giác ngộ của tất cả 
chúng sanh với mọi mong ưóc tốt đẹp nhất. 


Mục đích chính của thiền định Ngöndro là nhận ra 
bản tánh nội tại của tâm bằng việc hợp nhất tâm ta với 


24 


LỜI NÓI ĐẦU 


tâm giác ngộ của Guru Rinpoche qua năng lực sùng 
kính. Tâm của Guru Rinpoche là sự hợp nhất tâm giác 
ngộ của tất cả chư Phật và các vị thầy tâm linh, chân lý 
phổ quát. Bản tánh nội tại của tâm là hoàn toàn rộng 
mở không giới hạn, hoàn toàn nhất như không phân 
biệt, tánh giác tỉnh thức hoàn toàn không vô minh và 
trí tuệ toàn giác không hỗn loạn. 

11. “Ý nghĩa của bài nguyện Vajra bảy dòng đến 
Guru Rinpochể”: Trong truyền thống Nyingma bài 
nguyện này được xem là cầu nguyện linh thiêng, tối 
cao đến Guru Rinpoche. Bảy dòng của nó là trái tìm bài 
nguyện của thực hành Ngöngdro. Bài viết này là phần 
tóm tắt của tác phẩm Guru1 Tshig bDun gSol 'Debs 
Kyi rNam bShad Padma dRar Po, một luận giảng nổi 
tiếng về Bài nguyện Vajra bảy dòng của Ngài Mipham 
Rinpoche (1846-1912), một học giả uyên bác trứ danh 
thuộc trường phái Nyingma. Đài viết này diễn giải ý 
nghĩa bài nguyện trong bảy trình độ khác nhau về ý 
nghĩa bên ngoài và bên trong. Bài nguyện này có thể 
được thực hành như một cầu thỉnh, một chỉ dẫn về 
thiền định, hoặc một kinh nghiệm thành tựu qua các 
giai đoạn khác nhau của sự tu tập và chứng ngộ mật 
tông. 

13. “Tiếp nhận Bốn Quán đẳnh của thiền định 
Ngöòndrởơ”: Tiếp nhận bốn quán đảnh là giai đoạn chót 


25 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


của thực hành thiền định Ngởndro. Bài viết này tóm 
lược rất nhiều pháp tu tập của Mật tông và thành tựu 
kết hợp với việc tiếp nhận bốn quán đảnh, sự ban phước 
năng lực giác ngộ của thân, khẩu, ý, và trí tuệ của 
Guru Rinpoche. Qua năng lực ban phước này thiền giả 
nhận biết và hoàn thiện nhiều thành tựu mật truyền 
khác nhau. Thành tựu chót là nhận biết của sự hợp 
nhất tâm ta và tâm trí tuệ của Guru Rinpoche, đó là 
bản tánh nội tại của tâm, chân lý phổ quát. 

13. “Một thiền định ngắn về Guru Rinpoche, Đức 
Padmasambhava”: Bài viết này là một hướng dẫn đơn 
giản và ngắn gọn cho người ít thời gian hoặc không 
đủ sức để thực hành trọn vẹn pháp thiền Ngởndro. 
Đây là một thiền định sùng kính về Guru Rinpoche, 
quán tưởng Ngài với những biểu tượng giác ngộ, nhìn 
thấy Ngài như suối nguồn ban phước, và tiếp nhận ban 
phước trong dạng ánh sáng. Năng lượng tâm linh phát 
triển qua năng lực của tâm sùng kính, nhận thức tích 
cực, tấm lòng rộng mở và tánh giác tỉnh thức chuyển 
hóa mọi diễn giải thành cầu nguyện và năng lực trí tuệ 
giác ngộ của Ngài. 

Hai bài viết cuối liên hệ đến sự kết thúc của thực 
hành thiền định. Đây là các hướng dẫn về sự tu tập sau 
các buổi thiền định, liên quan đến việc làm thế nào duy 


26 


LỜI NÓI ĐẦU 


trì một đời sống tâm linh, trau giôi kinh nghiệm thiền 
quán đạt được trong thiền định và tiếp tục phát triển. 


14. “Đánh giá sự phát triển của thực hành Pháp”: 
Bài viết này bàn về việc làm thế nào ước định sức mạnh 
tâm linh, nguyện lực và những thành tựu trong tu tập 
của chúng ta một cách trung thực cũng như đo lường 
mức độ tiến bộ thực sự trong cuộc sống hằng ngày và 
trong thiển định. Cũng giống như truớc khi có thể tìm 
đường ra khỏi một thành phố, chúng ta cần biết mình 
đang ở vị trí nào. 


15. “Khúc nguyện ca dâng lên vị Lama Tuyệt đốT 
Đây là bản dịch của bài nguyện ca dâng lên vị Lama 
tuyệt đối (vị thầy tối thượng), bản tánh nội tại của 
chính tâm chúng ta, chân lý phổ quát. Bản tánh nội 
tại của tâm ở đây được nhân cách hóa bằng vị thầy tâm 
linh của chính hành giả. Đây là một bài nguyện diễn tả 
sự sùng kính để mở rộng tâm ta đến trí tuệ Phật, hiện 
thân Phật, và hành động Phật. Nó là một bài nguyện 
thiền quán thúc đẩy giải thoát sự căng thẳng của tình 
cảm và khái niệm, mở rộng đôi mắt và tấm lòng đến 
bản tánh phổ quát, và hợp nhất toàn bộ hình ảnh chủ 
thể - đối tượng trong trí tuệ của Phật tánh và tánh 
quang minh tự nhiên của nó. 


Ty 


28 


LỜI CẢM TẠ 


(2 ôi muốn gửi lòng biết ơn của tôi đến 
các học viện và bạn bè sau đây, những 
người đã tử tế góp phần để quyển sách này được ra 
đời: Harold Talbott vì sự khéo léo và tận tụy trong 
việc biên tập toàn bộ quyển sách; Michael Baldwin và 
những người bảo trợ của Buddhayana, U.S.A, về sự 
tài trợ hào phóng của họ cho dự án của tôi trong mười 
ba năm gần đây; Lydia Segal vì sự giúp đõ biên tập 
nhiều bài viết trong sách; /Jonathan Miller, Tenzin, 
Christna Parsons, Paul Levil Phihp lichman và 
Martha Hamilton đã giúp ghi lại và biên tập một số 
các bài thuyết giảng; David Dvore vì sự kiên định giúp 
đỡ về vi tính; Victor và Ruby Lam đã dành căn phòng 
dễ chịu để tôi sinh hoạt và viết; Bản Tin của Trung tâm 
Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới của Đại Học Harvard 
và nhật báo Tây Tạng của Thư viện các Tác phẩm và 
Văn khố Tây Tạng, đã cho phép sử dụng lại các bài 
viết được đưa vào chương 1 và chương 8; và Viện Bảo 


29 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tàng Nghệ thuật Nguyên bản Boston, Học viện Thbor Ỏ 
Marion, Mass., và Trung tâm Mahasiddha Ny1Ingmapa 
ở Hawley, Mass., đã cho phép xuất bản nội dung những 
buổi thuyết giảng được thực hiện dưới sự bảo trợ của 
họ. 


Cuối cùng, tôi cám ơn Samuel Bercholz và các nhân 
viên của Nhà xuất bản Shambhala đã hết sức quan 
tâm đến việc xuất bản sách này; và Larry Mermelstein 
đã trau chuốt sách này một cách tuyệt vời với trí tuệ 
biên tập vô giá của ông, cũng như Kendra Crossen đã 
dành cho sách này kỹ năng biên tập chuyên nghiệp của 
bà. 





30 


PHẦN 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO 
PHẬT 


32 


1. 
VẬN DỤNG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ 
SỰ THỰC HÀNH GIÁO PHÁP! 


(2: ôi. niniển- giới: tiến với cáo bán: saöt sẽ 
điểm về việc vận dụng những hoạt động 
hằng ngày của chúng ta như sự thực hành Giáo pháp? 
và làm cho sự thực hành Giáo pháp được hiệu quả. 


Theo kinh điển mật truyền của Phật giáo, bản tâm, 
hay tâm không bị lừa dối, chính là Phật tánh. Nhưng 
khuôn mặt thật tánh của tâm bị che ám bởi vô minh và 
cảm xúc nhiễm ô, giống như mặt trời bị mây đen che 
phủ. Vì chúng ta không biết trạng thái tối thượng của 
tâm và bám chấp vào những hình tướng nhị nguyên, 
huyễn ảo như là có thật, chúng ta lang thang trong 
bóng tối của luân hồi (samsãra)° và kinh nghiệm phiền 





!Bài báo này đã được xuất bản trong Bản Tin Của Trung 
Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới, Đại Học Harvard, 
mùa Thu năm 1980. 

?Dharma: chân lý vĩnh cửu của vũ trụ, đã được trình bày 
trong giáo lý của Đức Phật. 

3Samsãra - chu trình liên tục của hiện hữu thế gian, tức sinh 
tử luân hôi. 


33 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


muộn, không hài lòng như thể chúng ta đang nằm mơ. 
Trong lúc đang mơ, chúng ta không hiểu được đó là 
không có thật. Chỉ khi thức dậy ta nhận ra rằng những 
sự kiện xảy ra trong giấc mơ là không thật. Tương tự, 
khi nhận ra thực tại tối thượng, chúng ta hiểu được 
rằng những gì xảy ra trong vòng luân hồi (samsãra) là 
không thật và nhiều trạng thái của kinh nghiệm tâm 
thức khác nhau đều là hư dối, và chỉ là một phản chiếu 
trong tâm thức bị lừa dối. Nếu những nhiễm ô của tâm 
được tẩy sạch, thì bản tánh của tâm được nhận thức 
như giải thoát khỏi sự khái niệm hóa và giác ngộ. Đức 
Phật dạy:! 

Chúng sanh đều là Phật trong tự tánh, 

Nhưng tự tánh đó bị che ám bởi nhiễm ô từ bên 

ngoài. 

Khi các nhiễm ô được tẩy sạch, bản thân chúng 

sanh chính là Phật. 


Theo Giáo pháp, trong cõi luân hồi (samsãra) chỉ 
toàn là sự khổ đau và không toại nguyện. Đôi khi 
người ta khổ đau vì trải qua những sự việc không mong 
muốn. Người khác lại khổ đau vì lo sợ mất đi những 
gì họ có. Ngay cả trạng thái hạnh phúc cao nhất mà 
chúng sanh có thể kinh nghiệm cũng là đau khổ bất 





M224 2, 


34 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


hạnh khi so với trạng thái của bản tánh tối thượng. 
Hạnh phúc trong luân hồi cũng giống như sự thích thú 
của một tâm thức bị nhiễm độc. 


Để nhận ra bản tánh tối thượng của Phật tánh, 
thoát khỏi mọi sự tạo tác, điều cần thiết trước tiên là 
phải tẩy sạch những cảm xúc nhiễm ô và viên mãn sự 
tích lũy công đức. 


Trong tuyệt đối, không có phân biệt giữa tốt và xấu 
hay hành động thiện và bất thiện; cũng không phân 
biệt giữa kết quả tích cực và tiêu cực. Nhưng với mục 
tiêu đạt giải thoát khỏi trạng thái như huyễn của vòng 
luân hồi và nhận ra bản tánh tối thượng, điều cần 
thiết là phải thực hành nhiều sự tu tập công đức như 
một phương tiện thiện xảo để tẩy sạch những ảo tưởng 
trong tâm. 

Tôi sẽ không đi vào cách tiếp cận triết lý thâm sâu 
hướng đến chân lý tuyệt đối như đã dạy trong Phật 
giáo; nhưng tôi muốn nhắc đến một số khía cạnh thiết 
thực được sử dụng trong các hoạt động và kinh nghiệm 
hằng ngày của chúng ta, để bất cứ điều gì chúng ta làm 
đều có thể được chuyển hóa thành sự thực hành tu tập. 


Trước tiên, điều cần thiết là nhận ra các cảm xúc 
nhiễm ô chính, các thế lực tiêu cực làm che ám diện 


35 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


mạo của bản tánh tối hậu. Nói chung, chúng được phân 
loại thành ba phạm trù, được biết như ba độc: tham, 
sân, và s¡. Gốc rễ của cảm xúc ô nhiễm là vô minh (sj). 
Bi là một khía cạnh của tâm bị dối gạt - sự không biết 
khuôn mặt thật bản tánh tối thượng của tâm mà bám 
chấp vào những hình tướng như huyễn của bản ngã và 
đối tượng cho là có sự chia tách, có thật và bền vững. 


Vì người ta chấp nhận rằng chủ thể và đối tượng là 
có thật và bám chấp vào chúng nên làm khởi sinh sự 
bám luyến vào các đối tượng được khao khát và ghét bỏ 
các đối tượng không mong muốn. Do bám chấp vào đối 
tượng, nhận thức chúng như là có thật và phát triển 
những niệm tưởng nhiễm ô thích hoặc không thích, 
tiến trình của nghiệp! lực được dựng nên, và vòng xoay 
luân hồi chuyển động. 


Những gì chúng ta cần để khởi đầu con đường giải 
thoát khỏi vòng luân hồi hư huyễn này chính là tâm 
tỉnh giác - theo dõi tâm để bảo vệ nó không rơi vào 
những cảm xúc nhiễm ô và hiến thân mình để tu tập 
công đức. 





!Karma: nghiệp, luật trình bày rằng mọi việc làm mà người 
ta thực hiện đều có một kết quả tương xứng trong đời này và 
các đời sau. 


36 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Khi một tư tưởng thù hận hay ghét bỏ khởi lên trong 
ta hướng tới con người hay đồ vật, kể cả kẻ thù, chúng 
ta nên tự suy xét lại rằng những kẻ thù này đã từng là 
bạn bè và họ hàng thân yêu nhất trong vô số kiếp trước 
của mình, và chúng ta nên phát triển lòng bi mẫn với 
họ như những người bất hạnh, vô minh và bị lừa dối. 


Đân hận hướng tới người khác sẽ sinh ra nghiệp ác 
xấu nhất, và nghiệp ác là nguyên nhân của đau khổ. 
Nếu giận dữ với người nào đó, chúng ta tự làm đau 
khổ và hủy hoại chính mình với một kết quả tiêu cực, 
buồn thảm trong những kiếp tương lai. Thay vào đó, 
nếu thực hành nhẫn nhục khi gặp những yếu tố không 
mong muốn, chúng ta sẽ bước vào một trong những 
thực hành Giáo pháp hiệu quả nhất. Vị Đại Bồ Tát! và 
học giả Shantideva đã nói:? 

Không có kẻ thù nào tai hại hơn sân hận; 
Không có sự khổ hạnh sâu xa nào hơn nhẫn nhục. 


Khi tư tưởng thèm muốn khởi lên, chúng ta cũng nên 
suy niệm về bản chất không đáng tin cậy, vô thường và 
không có giá trị của đối tượng được thèm muốn. 





!Bodhisattva: Bồ Tát, một vị sắp thành Phật, bậc trì hoãn 
việc giác ngộ cuối cùng vì quan tâm giúp đỡ người khác đạt 
giác ngộ. 

?BP 47a/ 5. 


37 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Khi niệm tưởng si mê khởi lên, đó là khi chúng ta 
không thấu suốt được bản tánh tối hậu, chúng ta nên 
quán sát ý nghĩa của hai chân lý: chân lý tương đối, và 
tuyệt đối - đặc biệt là chân lý tuyệt đối - bằng phương 


tiện của học hỏi, suy niệm và thiền định. 


Trong chân lý tương đối, tất cả những hiện tượng 
xuất hiện đều chỉ có thật về mặt quy ước, có nghĩa là 
chúng có thật theo cách giống như một giấc mộng, một 
ảo ảnh, hay một phản chiếu được xem là thật. Chúng 
xuất hiện và hoạt động qua tiến trình tạo tác nhân 
quả phụ thuộc lẫn nhau (lý duyên sanh) của một tâm 
bị lừa dối. Trong chân lý tuyệt đối thì mọi hiện tượng 
đều rỗng không, vượt khỏi sự khái niệm hóa và tạo tác. 


Có nhiều pháp tu tập trực tiếp hay gián tiếp dẫn 
đến cùng một mục tiêu là chứng ngộ và thể nhập trạng 
thái tuyệt đối của Phật tánh. Các thực hành này được 
phân loại theo hai phương diện chính: phương tiện 
thiện xảo và trí tuệ. Hai phương diện này giống như 
đôi cánh để con chim bay đến mục tiêu. Phương tiện 
thiện xảo là một thực hành hỗ trợ quan trọng, dẫn đến 
sự thể nhập bản tánh tuyệt đối. Phương diện trí tuệ 
là sự thực hành để trực tiếp chứng ngộ rằng mọi hiện 


38 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


tượng xuất hiện trong trạng thái tương đối như một 
giấc mộng, và trong thật tánh tuyệt đối của chúng là 
rỗng không. 


Vào lúc khởi đầu, người ta cần tu tập phương tiện 
thiện xảo, như là thực hành nghi thức sùng kính, hoặc 
bố thí cho người nghèo, nghiêm trì giới luật, thực hành 
nhẫn nhục, tùy hỷ và cúng dường. Nhưng điều quan 
trọng nhất là phát triển một thái độ dịu dàng, bi mẫn 
và đúng đắn đối với người khác, không có sự cứng nhắc 
hay ích kỷ. Đây là tỉnh hoa thực hành của truyền thống 
Đại thừa (Mahãyãna). 


Ba phạm trù chính của Phật giáo được mô tả như 


sau: 


- Đặc trưng của Thanh văn thừa (Hinayana) là 
phát triển sự khao khát từ bỏ vòng luân hồi vì 
lợi ích chính mình. 


- Đặc trưng của Đại thừa (Mahayana) là phát triển 
những niệm tưởng lợi ích hướng đến tất cả 
chúng sanh. 


- Đặc trưng của Mật thừa (Vajrayãna) là tịnh hóa 
nhận thức, nhận thức về thế gian và chúng 


39 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sanh trong đó như là cõi tịnh độ và các bổn tôn 
cõi tịnh độ, để đạt được bản tánh tuyệt đối. 


Theo giáo lý đạo Phật, tâm là nhân tố chính trong 
mọi sự kiện hay tiến trình. Nguyên nhân của tất cả 
những kinh nghiệm cảm thụ, có nghĩa là những tính 
chất của kinh nghiệm trong luân hồi, chính là một tâm 
thức bị lừa dối. Nhận ra thật tánh của tâm là sự thành 
tựu của bản tánh tuyệt đối, Phật tánh. Sự tích lũy công 
đức và phát triển chánh kiến là khía cạnh chủ yếu của 
thực hãnh. Các thực hành thân thể, đó là những thực 
hành sử dụng thân và khẩu, là một hỗ trợ cho việc duy 
trì chánh kiến của tâm. Ngài Kunkhyen .]izme Lingpa 


đã nói:! 


Nếu rễ cây là thuốc thì quả của nó sẽ là thuốc. 
Nếu rễ cây độc thì không nghĩ ngờ gì về quả của 
nó [là có độc]. 

Những phẩm tánh công đức và không công đức 
theo sau tương ứng với thái độ của con người; 
Chứ không bắt nguồn từ tự thân những hành vi 
được nhìn thấy từ bên ngoài [có vẻ như tốt hoặc 
xấu]. 





!YD 4b/ 2. 


40 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Vì thế, bất cứ chúng ta làm gì, miễn là với tư duy 
ý hướng làm ích lợi cho người khác và không có bất 
kỳ thái độ ích kỷ nào, thì những điều đó đều sẽ trở 
thành thực hành hoàn thiện. Các cảm xúc nhiễm ô sẽ 
tự nhiên giảm xuống. Thậm chí nếu một hành động 
thô bạo xuất hiện là phi công đức, nó sẽ chuyển hóa 
thành một thực hành công đức, tùy thuộc vào ý định 
của chúng ta, giống như một vài giọt sữa sẽ làm một 
tách trà có màu trắng. Thế nên, một người không thể 
thực hiện những hành động không công đức khi họ còn 
có lòng bi và chánh kiến. Vì thế, điều quan trọng đối 
với bất cứ ai muốn tu tập Giáo pháp là phải phát triển 
lòng bi và tư tưởng làm lợi ích người khác để chuyển 
hóa những hoạt động hằng ngày thành sự thực hành 
CHáo pháp. 

Chẳng hạn, khi chúng ta dùng bữa, nếu thưởng 
thức bữa ăn chỉ với tư tưởng thỏa mãn chính mình, đó 
sẽ là một hành động không công đức. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta quán tưởng chính mình như những bậc thánh 
và dùng thực phẩm như một sự cúng dường, hoặc ít 
nhất thì chúng ta cũng hưởng thụ thực phẩm với ý 
định dùng nó để giữ gìn sự sống của ta nhằm phục vụ 
người khác và thực hành Giáo pháp, thì đó sẽ là một 
thực hành công đức. 


41 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Tương tự, chúng ta có thể làm bất cứ công việc nào 
theo cách kết hợp với sự thực hành Pháp. Nếu không, 
cho dù chúng ta có nhập thất tu hành nhiều năm 
trong cô tịch, tụng niệm manfra và quán tưởng Bổn 
tôn, nhưng nếu làm những việc này vì hướng đến danh 
tiếng hay hạnh phúc cho bản thân mình, đó sẽ không 
trỏ thành một thực hành Pháp thanh tịnh. 


Tư tưởng lợi lạc cho tất cả chúng sanh, không có sự 
thiên vị, mong cầu, được gọi là thái độ Giác ngộ. Những 
hoạt động phát sinh từ tư duy giác ngộ đều là hành 
động Giác ngộ. Đó là hai phương diện thực hành của 
chư Bồ Tát. Ngài Shantideva đã nói:! 

Nếu quan điểm Giác ngộ đã phát triển, thì chính 
lúc đó 

Những chúng sanh đang đau khổ trong ngục tù 
luân hồi sẽ được biết như Con của chư Phật (Bồ 
TT” 

Một yếu tố quan trọng khác trong thực hành Pháp 
là lòng tin. Sự thành tựu kết quả qua thực hành Pháp 
tùy thuộc vào niềm tin - tin tưởng vào vị thầy, vào giáo 
lý và tin vào chính mình. Nếu thiếu niềm tin, thì dù có 
thực hành cả ngày lẫn đêm, sự thực hành của ta có thể 
phát sinh công đức nhưng khó có thể đạt được bất cứ 





"BFPä3) 2 


42 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


kết quả to lớn nào. Khi chúng ta chưa đạt tới giai đoạn 
chứng ngộ cao siêu, trong đó không còn ảnh hưởng của 
mọi sự kiện thế tục đối với ta và không có khác biệt 
giữa hạnh phúc và đau khổ, thì chúng ta phải duy trì 
tự tin - đó là lòng tin - là nền tảng của thực hành. 
Không có niềm tin, không thể đạt được thành tựu tâm 
linh. Đức Phật dạy:! 

Đối với những ai không có niềm tin 

Giáo pháp sẽ không phát sinh kết quả, 

Giống như một hạt giống bị thiêu đốt 

Sẽ chẳng bao giờ sinh được mầm xanh. 


Điểm cốt yếu ở đây là, bất kể làm việc gì, chúng ta 
nên làm với một tư duy vì lợi ích cho mọi người. Nhờ 
đó mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta đều sẽ trở 
thành thực hành Chánh pháp. Và chúng ta nên phát 
triển một sự tin tưởng mạnh mẽ vào sự thực hành, đối 
với vị thầy và đối với chính mình để việc thực hành 
Giáo pháp được hiệu quả. 





1KZ 273/15 


43 


2. 
MỞ RỘNG TÂM VỚI LÒNG BI 


(2: rong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và 
sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước 
khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan 
trọng, sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được lòng bi là gì, 


làm sao để phát triển lòng bi và lòng bi có thể lợi ích 
như thế nào. 


Trong Phật giáo, tâm là trọng điểm chính - cội 
nguồn của mọi hạnh phúc và bất hạnh, và là chìa khóa 
dẫn đến giác ngộ. Lẽ dĩ nhiên sự nhấn mạnh về tâm 
này làm một số người nói: “Những Phật tử là vị kỷ; họ 
sống trong cô tịch và thiền định một mình chỉ để giữ 
gìn cẩn thận tâm họ và đạt được sự mãn nguyện cá 
nhân. Họ không ra ngoài và làm việc trong đường phố 
với người cần họ phục vụ,” v.v... 

Tuy nhiên, như bạn biết, trong Phật giáo nói chung, 
và nhất là trong Phật giáo Đại Thừa, phần quan trọng 
nhất của thực hành là để phát triển điều chúng ta gọi 





!Bản ghi lại buổi nói chuyện ở Marion, Mass., vào ngày 29 
tháng 12 năm 1992 


44 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


là Bồ-đề tâm, tâm của sự giác ngộ. Đây là thái độ nhận 
lấy trách nhiệm giúp đỡ người khác, phục vụ người 
khác và áp dụng vào hành động không có bất cứ động 
cơ ích kỷ nào. Đó là điểm quan trọng nhất trong Phật 
giáo. Lẽ đương nhiên, việc một Phật tử thực sự theo 
đuổi một cuộc sống như thế hay không là vấn đề của 
riêng cá nhân họ. Nhưng những gì Phật giáo hay giáo 
lý đạo Phật dạy chúng ta là nên cống hiến toàn bộ cuộc 
sống, toàn bộ quan điểm, và mọi hành động của chúng 
ta chỉ để phục vụ người khác, để mở rộng thân, tâm 
mình đến người khác, đến toàn thể pháp giới. Khi mở 
rộng tâm mình đến người khác, chúng ta cũng mở rộng 
chính mình và phục vụ chính ta. Do vậy quan điểm 
nhận trách nhiệm phục vụ người khác đáp ứng hai 
mục đích. 


Chúng ta phục vụ người khác như thế nào? Mục 
tiêu là để phục vụ người khác, nhưng chúng ta bắt đầu 
ra sao? Chúng ta phải bắt đầu với chính mình. Nếu 
tôi có ý định phục vụ bạn, tôi phải bắt đầu với chính 
tôi, bằng cách cải thiện quan điểm và hành vi để tôi 
trở thành một người phục vụ tốt cho bạn. Nếu không, 
thậm chí ngay cả khi tôi cố phục vụ bạn, tôi sẽ không 
thể làm được như vậy một cách thích hợp. Trước tiên 
chúng ta phải cải thiện chính mình. 


45 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Chúng ta có thể cải thiện tâm mình chỉ khi chúng ta 
có thể rèn luyện tự chủ tâm. Nếu tâm tôi tàn độc, bất 
cứ những gì tôi nói đều là lời lẽ của thô bạo và bất kỳ 
những gì tôi làm một cách trực tiếp hay gián tiếp đều 
sẽ làm hại người khác và cả chính tôi. Nhưng nếu có 
lòng bi, hiền lành và trí tuệ trong tâm trí và tấm lòng 
thì bất cứ những gì tôi nói sẽ là lời lẽ của tình thương, 
an bình, hoan hỷ, và bất kỳ những gì tôi làm đều sẽ 
phục vụ và lợi ích người khác. 


Do vậy, để phục vụ người khác, chúng ta phải bắt 
đầu với chính mình, và để cải thiện chính mình, chúng 
ta nên bắt đầu với tâm thức, bằng cách rèn luyện nó và 
phát triển tâm Bồ-đề. Và đó là tinh hoa trong phương 
thức của đạo Phật. 


Câu hỏi kế tiếp là: “Tâm là gì” Đối với tâm, có hai 
phương diện: tâm giác ngộ và tâm khái niệm. 


TÂM GIÁC NGỘ 


Tâm giác ngộ, hay Phật tánh, là thật tánh của mỗi 
người. Đạo Phật tin rằng tất cả chúng sanh, không chỉ 
nhân loại mà còn cả loài vật, bao gồm côn trùng nhỏ 
nhất, đều có tâm giác ngộ. Thật tánh của tâm là sự 
giác ngộ, và nó là an bình và trong sáng. Bản tánh an 


46 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


bình và trong sáng của tâm có thể hiểu được qua cuộc 
sống hằng ngày của chính chúng ta và qua trí tuệ đạo 
Phật. 


Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng nếu tâm 
không bị quấy động bởi các sự kiện bên ngoài, các cảm 
xúc tranh giành, hoặc những khái niệm chấp cứng, thì 
nó trở nên an bình. Tâm chúng ta càng trở nên an bình 
thì nó càng trong sáng. Giống như nước sẽ trong trẻo 
và yên tĩnh nếu không bị ô nhiễm hay khuấy động; 
như bầu trời sẽ thanh khiết và trong sáng nếu không 
bị ô nhiễm và che phủ bởi mây; cũng vậy, khi tâm thức 
không bị khích động bởi cuộc sống lôi cuốn và cảm xúc 
náo loạn thì nó an bình. Càng trở nên an bình, tâm 
càng có trí tuệ và trong sáng. 


Những cảm xúc không chỉ làm nhiễu loạn sự an 
tĩnh của chúng ta, mà còn cả đến sự trong sáng của 
tâm. Đó chính là lý do vì sao chúng ta thường nghe 
những lời phàn nàn như: “Tôi giận quá không còn phân 
biệt được gì,” hoặc “Tôi bối rối quá chẳng thể hiểu được 
gì cả; không còn thấy được gì cả!” Khi cảm xúc hoặc tốc 
độ bận rộn của cuộc sống làm chúng ta choáng ngợp, 
đầu óc ta trở nên hoàn toàn mù quáng hay trống rỗng, 
không có nhiều trí tuệ hoặc khả năng. 


47 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Trạng thái tự nhiên của tâm là yên tĩnh và trong 
sáng. Việc đem tâm trở về trạng thái này không chỉ 
là điều có thể làm được mà còn là quan trọng là để cải 
thiện cuộc sống chúng ta. Phật giáo thậm chí còn đi xa 
hơn thế nữa. Người Phật tử tin rằng bản tánh thật sự 
của tâm, tự tâm chân thực, là giác ngộ. Tâm giác ngộ 
là rộng mở, nhất như và toàn giác. 

Đối với tâm giác ngộ được rộng mở, khi tâm giác 
ngộ thấy sự vật, nó không khái niệm hóa trong khuynh 
hướng nhị nguyên. Nó thấy mọi sự như một trong tánh 
giác trí tuệ tự nhiên chính nó, giống như hình tướng 
phản chiếu trong một tấm gương.! Nếu không sử dụng 
khái niệm nhị nguyên thì bạn hoàn toàn rộng mở đến 
toàn bộ pháp giới, giống như không gian hoàn toàn 
rộng mở, không có biên giới hay hạn chế. Tuy nhiên, 
chúng ta thường sử dụng khái niệm nhị nguyên. Khi 
thấy cái bàn, chúng ta nghĩ: “Đó là một cái bàn,” và 
chúng ta thấy nó ở đó như một đối tượng. Khi chúng 
ta nghĩ về cái bàn như một đối tượng, chúng ta định 
vị tâm mình là chủ thể, và do vậy tính nhị nguyên 
được thiết lập. Tính nhị nguyên được đi theo bởi tư duy 
phân biệt - “Đây là một cái bàn tốt, một cái bàn xấu, 





1DC 5a/2 


4ö 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


v.v...” - và từ đó chúng ta dựng nên một thế giới cứng 
ngắc của những bức tường và rào cản. Trái lại, tâm 
giác ngộ thấy sự vật trong một sự rộng mở hoàn toàn, 
không có bất cứ điều kiện nào. 


Nếu có sự rộng mở hoàn toàn thì không thể có bất 
cứ biên giới nào, vì không có sự phân chia chủ thể và 
đối tượng. Do vậy, dĩ nhiên mọi sự là một, không phân 
biệt. Nếu mọi sự là một, thì không thể có bất kỳ xung 
đột hay mâu thuẫn, vì xung đột và mâu thuẫn hiện 


hữu với điều kiện phải có hai hay nhiều quan điểm. 


Bây giờ bạn có thể suy nghĩ: “Điều đó có nghĩa 
tâm giác ngộ là một loại trạng thái ngủ say hay trống 
không, vì ngay cả nó không thể thấy các đối tượng.” 
Không. Trái lại, tâm giác ngộ là toàn giác. Tâm giác 
ngộ thấy mọi thứ. Không chỉ là mọi sự, mà mọi sự một 
cách tự nhiên. Đó là phẩm tánh của tâm Phật. 


Xét theo một nghĩa, tâm giác ngộ thật quá xa lạ 
với chúng ta đến nỗi khó có thể hình dung về nó. Tuy 
nhiên, ta có thể có một ý niệm sơ sài về nó qua những 
câu chuyện “các kinh nghiệm cận tử” mà tôi thường 
thích trích dẫn. Dĩ nhiên một số kinh nghiệm này có 


49 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thể chỉ là những ảo giác hoặc do thuốc gây ra. Nhưng 
nhìn chung thì có một số điều kỳ lạ bộc lộ trong những 
kinh nghiệm đó. 


Ngay cả người không cần nhận ra tâm giác ngộ cũng 
có một số kinh nghiệm bên trong hay tâm linh trong 
suốt tiến trình chết, trước khi bước sang đời sống mới. 
Theo những gì tôi đã đọc trong sách và nghe kể lại, 
nhiều người kinh nghiệm việc đi qua một đường hầm 
và gặp ánh sáng tại cuối đường. Ngay khi tiếp xúc với 
ánh sáng họ cảm thấy an bình và hỷ lạc kỳ lạ. Nhưng 
điều kỳ lạ nhất mà họ nói là sự an bình và hỷ lạc đó 
chính là ánh sáng, và ánh sáng chính là hỷ lạc và an 
bình. Những gì họ cảm thấy là ánh sáng, và họ hòa 
nhập không chia cách với ánh sáng ấy. Do vậy, những 
người này có một kinh nghiệm không thông qua cách 
của tâm nhị nguyên thông thường. Ánh sáng không chỉ 
là một công cụ đem đến cho họ sự an bình. Ánh sáng là 
an bình và họ cũng chính là ánh sáng, và như vậy, chủ 
thể, đối tượng, kinh nghiệm tất cả đều là một. 

Một người đàn ông khác kể chuyện sau khi chết một 
vài phút, ông ta thấy mọi sự đã xảy ra trong cuộc đời 
ông, từ khi sinh đến lúc chết. Ông không chỉ thấy từng 
sự kiện tiếp nối - mà thấy lập tức toàn bộ cuộc đời ông. 


50 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Ông không thực sự thấy bằng mắt hoặc biết bằng tâm, 
mà chỉ nhận biết mọi thứ một cách sống động. 


Do vậy, tâm giác ngộ thật sự không quá xa lạ. Tất 
cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm nó khi nhận ra 
chân lý, hoặc vào một số thời điểm chuyển đổi quan 
trọng trong đời sống. Nhưng nếu không phải là một 
thiền giả, bạn có thể bạn không nhận ra tâm giác ngộ 
trong khi kinh nghiệm nó và sẽ lại xao lãng bởi toàn bộ 
những cảm xúc và khái niệm của thế gian. 


TÂM KHÁI NIỆM 


Tâm khái niệm là những gì xảy ra khi tâm giác ngộ 
bị chướng ngại bởi những cảm xúc và khái niệm che 
phủ. Nó là diện mạo của tâm kinh nghiệm sự vật qua 
khái niệm nhị nguyên, bám chấp vào bản ngã, tư duy 
phân biệt, và kinh nghiệm đau khổ. 


Khi một đối tượng xuất hiện trước chúng ta, ví dụ 
như cái bàn, chúng ta lập tức ghi nhận: “Đây là một cái 
bàn.” Làm như vậy, chúng ta quan niệm cái bàn là một 
đối tượng, và tâm ta tự động trở thành chủ thể, và do 
vậy tính nhị nguyên (øeNyis”Dzin) được thiết lập. 


51 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Chính vào lúc suy nghĩ nhị nguyên bắt đầu, chúng 
ta “bám chấp vào bản ngấẩ” (bÙag `Dzin), có nghĩa là 
chúng ta chấp vào đối tượng như một thực thể có thật. 
Trong Phật giáo, sự bám chấp tỉnh thần không chỉ là 
sự chấp ngã hoặc “cá nhân” (Gang Z⁄ag), cái tôi, là tôi, 
và của tôi, mà còn bám chấp vào “hiện tượng hiện hữư” 
(Tạng, Chíos, Sanskrit: dharma - pháp), như cây cối, 
cá1 bàn, bạn bè, hoặc người nào đó. 


SỰ PHẦN BIỆT 


Sự bám chấp tinh thần này kéo theo sau đó những 
tư duy phân biệt - những ý nghĩ rằng cái bàn này là tệ, 


xấu, V.V... 


Một khi chúng ta đã gán nhãn lên đối tượng theo 
cách này, tất cả mọi loại cảm xúc (Tạng: Nyon Mongs, 
Banskrit: klesha - phiền não), như khao khát hay thù 
ghét... nảy sinh. Chúng ta nghĩ: “Tôi phải có cái bàn 
tuyệt đẹp này,” hoặc “Fôi ghét có cái bàn này, nó thật 
xấu xí.” Cảm xúc chính là những tư tưởng và cảm nhận 
bám luyến hay thèm khát sự vật mà ta đã ấn định như 
là đẹp và ghét bỏ những sự vật mà ta đã ấn định như 
là xấu. Cảm xúc làm phát triển và mạnh mẽ khái niệm 
nhị nguyên, chấp ngã, và suy nghĩ phân biệt của chúng 
ta. 


%4 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Chúng ta càng quay tròn trong chu trình của tâm 
khái niệm, sự trở thành những khuôn mẫu suy nghĩ 
nhị nguyên càng mạnh hơn, trói chặt hơn sự chấp 
ngã, càng suy nghĩ phân biệt rộng khắp hơn, và càng 
choáng ngợp những cảm xúc. Kết quả là đau khổ và 
kích động, làm cuộc sống thế gian thăng trầm. Bánh xe 
của cuộc sống trần tục này sau đó tự nó chuyển động, 
xoay chuyển không gián đoạn. Và đây chính là vị trí 
mà chúng ta đang hiện hữu ngày nay. Tất cả người 
phàm tục chúng ta đều nằm trong vòng xoay của tâm 
khái niệm này với những suy nghĩ nhị nguyên, tâm 
phân biệt, cảm xúc tranh đua, đau khổ và khích động. 
Cuộc sống chúng ta là như vậy. 


Trong quyển Năng lực chữa lành của tâm sắp xuất 
bản của tôi có một câu chuyện minh họa điều này. Khi 
tôi còn bé, khoảng sáu hay bảy tuổi, chúng tôi đi chơi 
và ăn ngoài trời. Vì chúng tôi hầu như không ra khỏi 
tu viện bao giờ, nên lần ra ngoài này là một cơ hội rất 
hiếm có. Chúng tôi đi trong vài ngày đến những cánh 
đồng xanh tươi rộng rãi rất đẹp ở Tây Tạng. Ở giữa các 
ngọn núi cao, có một cánh đồng xanh trải rộng. Toàn bợ 
cánh đồng được che phủ bằng những bông hoa nhiều 
màu sắc. Tôi chạy quanh đây đó với đôi chân trần, tận 


53 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hưởng sự tiếp xúc với có xanh, cái thấy và không khí 
tốt lành. 


Đột nhiên một cơn đau nhói xuyên qua chân. Tôi 
ngã xuống đất và toàn thân co lại vì đau. Dường như 
toàn bộ thế gian đều trở thành sự đau đón. Tôi không 
biết điều gì xảy ra. Cuối cùng một người lớn đến kiểm 
tra và mở rộng các ngón chân tôi, bắt được một con ong. 
Khi con ong bắt đầu chích, các ngón chân tôi co chặt 
lại. Chân tôi càng co chặt, con ong càng chích, và càng 
bị chích ngón chân tôi càng co chặt, cứ tiếp diễn mãi 
như thế. Nhưng ngay khi ngón chân tôi mở ra, con ong 
được tự do, sự đau đón, ít nhất là cơn đau đang hành 
hạ tôi được giảm xuống. 


Tương tự như vậy, theo Phật giáo, chính sự bám 
chấp vào bản ngã, nghĩa là tâm thức bám chấp vào cái 
tôi, là tôi, của tôi, cái bàn, người khác, kẻ thù của tôi, 
v.v... như những thực thể có thật, là gốc rễ của đau khổ. 
Khi tâm ta càng bị chật hẹp hơn, ta càng cảm thấy đau 
khổ hay kích động gia tăng. Nhưng khi tâm ta được 
buông lỏng và dịu đi, thì ta càng trở nên an bình, yên 
tĩnh và trong sáng. Và vì thế, như đã nói trước đây, 
tâm là chìa khóa, là điều quan trọng nhất để cải thiện, 
chữa lành và giải thoát. 


54 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Mọi hình tướng luôn xuất hiện trước chúng ta, dù 
ta là Phật hay phàm phu. Tuy nhiên, một vị Phật có 
thể thấy mọi sự cùng lúc không giới hạn, trong khi 
cái thấy của một người phàm phu bị giới hạn, méo mó 
và tập trung vào một việc trong một lúc. Một vị Phật 
nhìn thấy với cái gọi là hai trí tuệ: trí tuệ nhìn thấy 
hình tướng đúng như thật tánh của chúng và trí tuệ 
nhìn thấy hình tướng như vẻ ngoài của chúng. Trái lại, 
nhận thức của người thường là giới hạn, cứng nhắc và 
lừa dối. 

Gốc rễ sự khác biệt giữa một vị Phật và chúng ta 
nằm trong cách chúng ta nhận thức sự vật - dù hình 
tướng, âm thanh, cảm nhận, hay ý niệm. Khi thấy bất 
cứ thứ gì chúng ta đều chấp vào nó như thể nó có một 
bản ngã, một thực thể thực sự hiện hữu. Do làm như 
vậy, chúng ta bắt đầu phân chia “cái tô như chủ thể 
và hình tướng “sự vật như đối tượng. Điều này dẫn 
đến khái niệm tri thức phân biệt sự vật là tốt hay xấu. 
Điều này lần lượt làm phát triển cảm xúc phiền não 
nung nấu, ngọn lửa của cái được gọi là kinh nghiệm 
của đau khổ và kích động. 


Một vị Phật thấy mọi sự cùng lúc, hoàn toàn nhất 
như và rộng mở, không bám chấp vào tự thân của hiện 


55 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tượng xuất hiện. Do vậy, không có sự phân biệt thành 
chủ thể và đối tượng, không có tâm phân biệt, không 
cảm xúc phiển não, và không kinh nghiệm đau khổ 
hay kích động. 


Điểm mà chúng ta rơi vào luân hồi hoặc được giải 
thoát vào trạng thái giác ngộ là khi chúng ta bám chấp 
hoặc không chấp vào hiện tượng xuất hiện như thể 
chúng có một bản ngã. Điểm này giống như công tắc 
điện mở hay đóng. Nó là nguồn gốc và nguyên nhân 
của mọi đau khổ. Như Đức Shan¿ideva đã nói:! 

Mọi sự quá khích, sợ hãi, và đau khổ 

Hiện hữu trong thế gian 

Đều xuất phát từ chấp ngã. 

Do vậy chúng ta sử dụng con quỷ đáng kinh sợ 
này làm gì? 

Nếu không buông bỏ bản ngã, 

Chúng ta sẽ không thể chấm dứt đau khổ. 

Giống như nếu không buông lửa khỏi tay, 

Thì không thể tránh khỏi việc bị phỏng. 

Thế nên, mục tiêu chính của tu tập thiền định là 
nhận ra và hoàn thiện sự nhận biết Phật tánh, thoát 
khỏi những che chướng tri thức bắt nguồn từ việc chấp 
ngã và những che ám cảm xúc của tham, sân, và sĩ. 





BF9/B/ 2 


56 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Sự nhận biết này sẽ chỉ đến qua các phương pháp làm 
giảm và tẩy sạch cảm xúc phiền não và khái niệm tri 
thức nhị nguyên qua tu hành thiền định và những công 
đức tu tập, chẳng hạn như của lòng bi. 

Mục tiêu tối hậu của thiền định là giải thoát khỏi 
chấp bám vào hình tướng, nhưng không phải ngăn chận 
chính bản thân hình tướng. Như vị tổ vĩ đại Tïlopa của 
Ấn Độ thời xưa đã nói: 

Này con trai, hình tướng không phải là vấn đề, 
mà sự bám chấp vào nó mới là vấn đề. 
Này N?aropa hãy cắt đút sự chấp bám. 

Mục đích của thiền định không chỉ là giữ cho không 
có cảm xúc và niệm tưởng, mà là nhận ra thật tánh, 
Phật tâm; là hoàn toàn giải thoát khỏi chấp ngã và 
thành tựu hoàn toàn của an bình tối hậu, rộng mở, 
nhất như và toàn giác. 


Có lần, Saraha,! một vị tổ vĩ đại nhất của Phật giáo 
Ấn Độ thời xưa đang theo đuổi rèn luyện mật tông với 
phối ngẫu của Ngài trong nơi cô tịch. Một ngày nọ, Ngài 
yêu cầu vị phối ngẫu làm món củ cải. Tuy nhiên khi vị 
phối ngẫu đến để dâng lên ngài, Ngài đã nhập định và 
trụ trong đó mười hai năm. Cuối cùng, khi xuất định 





!GN 32/4 


57 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ngài lập tức hỏi vị phối ngẫu: “Món củ cải của ta đâu?”. 
Một lúc sau, Saraha nói với vị phối ngẫu rằng Ngài 
muốn đi vào núi để thiền định. Vị phối ngẫu từ chối 
dứt khoát: “Cô lập thân thể không phải là sự cô đơn 
thực sự. Sự cô đơn tối thượng là giải thoát khỏi (bám 
chấp) vào các đặc tính (hay những đối tượng hình ảnh) 
và các khái niệm tỉnh thần.” Bà nhận xét: “Mặc dù 
Ngài nhập định mười hai năm, Ngài vẫn không thể cắt 
đứt đặc tính vi tế của món củ cải khỏi tâm Ngài. Vậy đi 
vào núi có ích gì?” Nghe theo nhận xét minh bạch này, 
Saraha thiền định không chỉ về sự vắng bặt khái niệm, 
mà còn về sự nhận biết của chân lý tuyệt đối (gNyug 
Ma Don), và cả hai đều trở thành những vị tổ vĩ đại. 


CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN BỘ 

Chúng ta cải thiện và chữa lành tâm khái niệm và 
cảm xúc của mình như thế nào? Nói chung, điều quan 
trọng là biết rằng có ba giai đoạn để qua đó ta thực 
hiện theo trí tuệ Phật giáo. Đó là những gia1 đoạn tiêu 
cực, tích cực và hoàn thiện. 

Với gia1 đoạn trước tiên, nếu chúng ta có nhiều khái 
niệm cứng rắn, nhị nguyên, kinh nghiệm các cảm xúc 
mãnh liệt, thường bị phiền muộn và đau khổ hành hạ, 
thì cuộc sống của chúng ta đang ở trong chu trình tiêu 


58 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


cực của cuộc sống trần tục. Vậy, giờ đây chúng ta nên 
làm gì? Chúng ta nên chuyển đổi từ giai đoạn tiêu cực 
của cuộc sống phàm tục đến một cuộc sống tâm linh 
tích cực, và sau đó từ giai đoạn tích cực đến giai đoạn 
hoàn thiện, sự nhận biết của tâm giác ngộ. 

Giai đoạn của chúng ta ở đây bây giờ, dù có chấp 
nhận hay không, chủ yếu là tiêu cực. Ngoài ra, điều 
này có thể thúc đẩy một số người nói: “Đạo Phật là bi 
quan yếm thế” Nhưng quan điểm này không bi quan. 
Nó là hiện thực. Nhiều người trong chúng ta thực sự 
cảm thấy đau khổ và buồn phiền. Và ngay cả khi chúng 
ta sống trong cuộc sống rất tốt và hạnh phúc, thì điều 
đó cũng không kéo dài. Cảm giác này thường biến mất 
sau vài ngày, và chúng ta không biết những gì sẽ xảy 
ra sau đó. Hôm nay có thể chúng ta khỏe mạnh, nhưng 
lại không biết về ngày mai. Ngày nay chúng ta còn 
sống, nhưng không thể kiểm soát được những gì xảy ra 
cho ta trong ngày mai. Ngày hôm nay có thể chúng ta 
giàu có, nhưng ngày mai có thể mất hết mọi thứ. 

Vì thế, không có gì là chắc chắn; mọi sự đều thay 
đổi, đang được treo bằng một sợi dây mong manh. Tất 
cả mọi thứ đều thay đổi, đó là đặc tính vô thường: là 
tiêu cực, không đáng tin cậy, và không tích cực hay 
hoàn thiện. Do vậy chúng ta cần tiến đến một cuộc 


59 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sống tích cực. Để rồi vào một lúc nào đó trong tương lai 
chúng ta có thể đi đến hoàn thiện. 


Bất cứ lúc nào chúng ta phát triển một khái niệm, 
quan điểm, nhận thức, hoặc cảm nhận - nếu khái niệm 
hay cảm xúc làm giảm đi sức mạnh và sự trói buộc của 
tính nhị nguyên, trói buộc của chấp ngã, cảm xúc và 
kinh nghiệm, thì đó là cái thấy tích cực và một kinh 
nghiệm tích cực. Các thực hành về bố thí, trì giới, thiền 
định về lòng bi, sùng kính, suy niệm, v.v... sẽ nâng cao 
trạng thái tích cực của tâm. Chúng ta cần sử dụng suy 
nghĩ, và cảm xúc tích cực để cải thiện cuộc sống mình 
và dần dần tiến đến sự hoàn thiện. 


Sự nhận biết của tâm giác ngộ, Phật tánh, là hoàn 
toàn rộng mở, nhất như, và toàn giác, đó là sự viên 
mãn. Gia1 đoạn viên mãn (hoàn thiện) là vượt lên suy 
nghĩ và cảm nhận tích cực. Tuy nhiên, điều này không 
cần thiết là mục tiêu của hôm nay, mà là mục tiêu của 
tương lai. Bây giờ, chúng ta nên cố gắng đi từ giai đoạn 
tiêu cực đến giai đoạn tích cực. 


LÒNG BI 


Đạo Phật đưa ra những pháp tu nào để giúp ta đi 
từ tiêu cực đến tích cực và sau đó đến hoàn thiện? Tất 
nhiên, vô số những thực hành thiền định của đạo Phật 


60 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


đều dành cho mục đích này. Nhưng hôm nay, chúng ta 
đang nói về lòng bi, do vậy lòng bi sẽ được chọn như 
phương tiện để xóa bỏ chu trình của tâm khái niệm. 


Lòng bi có ba khía cạnh. Điều này không cần thiết 
giải thích đúng nguyên văn, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp 
xếp để chúng ta dễ hiểu. 


Trước tiên là lòng bi tích cực, nó giới hạn, có cảm 
xúc và dựa trên khái niệm, nhưng là một tiếp cận tích 
cực. 


Thứ hai là lòng bi phổ quát, mặc dù vẫn còn dựa 
trên khái niệm nhưng rộng hơn lòng bị tích cực vì nó 
phổ quát. Đây là cách tiếp cận với lòng bi mạnh mẽ 
nhất có thể đưa ra bởi một tâm khái niệm. 


Cuối cùng là lòng bi của đức Phật, sự toàn khắp hay 
năng lực tỏa khắp (Thugs rJe Kun Khyab) của đức 
Phật. Đây là sự viên mãn của lòng bi. 


Để bắt đầu, chúng ta thiển định về lòng bi tích cực. 
Để phát triển lòng bi này, chúng ta suy nghĩ chú tâm 
hoàn toàn về người nào đó đang đau khổ, và liên tục 
nghĩ về cảm giác đau khổ. Chúng ta cảm nhận sự đau 
khổ của người đó bằng cách đặt chính mình vào vị trí 
của họ. Kết quả là một lòng bi vô điều kiện phát sinh 
tận đáy lòng ta, cùng với một cảm giác quyết tâm nhận 


61 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


trách nhiệm làm nhẹ bớt nỗi đau của người ấy, đem 
đến hạnh phúc và giác ngộ cho họ. Thái độ quan tâm 
và quyết định nên được áp dụng vào thực hành qua sáu 
pháp ba-la-mật (Tạng: Phar Phyin, Phạn: paramita) 
như sự rộng lượng và khoan dung. 


Lòng bị này là nhị nguyên, dựa trên khái niệm và 
được thúc đẩy bằng cảm xúc, nhưng nó là một thái độ 
tích cực và dẫn đến hành động tích cực, cố gắng làm 
những điều tốt nhất cho người khác trong khả năng 
của ta. 


Sau đó điều gì xảy ra? Dĩ nhiên, tất cả các bạn đều 
đồng ý rằng quan tâm đến người khác là điều tuyệt 
vời. Nhưng còn hơn như vậy nữa, nó tạo ra nghiệp tốt, 
công đức, lợi ích cho người khác và cho chính chúng ta. 
Ngoài ra, khi đưa tay giúp người khác một cách tình 
cảm, chúng ta phá bỏ và tiêu diệt những rào cản tâm 
thức, những phòng ngự tình cảm, và sự phân biệt giữa 
tôi với bạn, giữa bạn bè tôi và kẻ thù tôi, điều này làm 
chia cắt giữa tôi với bạn, chúng ta với người khác, chủ 
thể với đối tượng. 


Ở đây, chúng ta không bám chấp vào sự định danh 
như tôi, bạn bè tôi, v.v... Tâm thương yêu, quan tâm, 
hoàn toàn rộng mở của chúng ta với đầy đủ sức mạnh 


62 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


của cảm xúc tích cực, bùng phát mạnh mẽ và vươn tới 
những người đau khổ. Chúng ta tiếp cận những người 
đang đau khổ từ tận đáy lòng mình, và sau đó đến với 
tất cả không giới hạn. Ngoài việc phá bỏ lớp vỏ tâm 
thức và giúp đỡ không phân biệt, sức mạnh tình cảm 
dạt dào của lòng bi này cũng khuấy động và giải phóng 
mọi cảm xúc, khái niệm không thích hợp và nhiễm độc 
mà chúng ta đã tích lũy. 

Mặc dù loại lòng bi này là cảm xúc và dựa trên 
khái niệm, nhưng nó là tích cực. Và khi ta vẫn còn đầy 
những khái niệm và cảm xúc, ta nên dùng chúng với 
sự thuận lợi nhất của mình để đẩy chúng ta trên con 
đường tích cực. Nếu có thể phát triển lòng bi như vậy 
trong tâm thức, thì bất cứ việc gì chúng ta làm cũng 
đều sẽ trở thành một hoạt động của lòng bi và là một 
suối nguồn của hạnh phúc cho người khác và cho chính 
chúng ta. 

Lòng bi phổ quát là hoàn toàn mở rộng tâm ta với 
lòng bi đến toàn bộ pháp giới. Trong đó, chúng ta không 
cần thiết tập trung vào một người hay một vài người 
đang đau khổ, mà là đến tất cả - toàn bộ pháp giới. 
Trong thực tế, tất cả chúng sanh đều đau khổ trong 
chu trình luân chuyển chìm nổi của vô thường. Ngay 
cả khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống hoàn 


63 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hảo, nhưng rồi điều đó sẽ thay đổi. Vì thế, chừng nào 
chúng ta còn ở trong chu trình thay đổi này, chúng ta 
vẫn còn trong vòng đau khổ. 


Tuy nhiên, chúng ta không phải thất vọng về điều 
này, vì ta có thể cải thiện tương lai mình bằng việc cải 
thiện tâm qua sự phát triển lòng bi. Như đã đề cập đến 
trong lòng bi tích cực, chúng ta nên liên tục suy nghĩ 
và cảm nhận nỗi đau khổ của toàn bộ pháp giới để phát 
triển một lòng bi mạnh mẽ giúp vươn tới tất cả và nhận 
trách nhiệm dẫn dắt tất cả đến hạnh phúc và giác ngộ, 
không giới hạn hay phân biệt. 


Về mặt tâm lý, tình cảm và sinh lý, sự tu tập này 
làm mở ra và trải rộng tâm và năng lượng của ta đến 
người khác và chính chúng ta, đến toàn thể pháp giới. 
Nó giúp chúng ta vượt lên lòng bi chật hẹp về gắn chặt 
với chính mình, gia đình, con cháu, hoặc một người cụ 
thể nào đó đang chịu sự đau buồn. Nếu chúng ta có thể 
mở rộng tâm hoàn toàn không có bất cứ biên giới, giới 
hạn, hay phân biệt nào đến pháp giới vô tận, thì đó là 
lòng bi và sự tu tập tâm linh tốt nhất trong phạm vi 
của tâm cảm xúc và khái niệm. Tâm thức, năng lượng 
và hành động chúng ta sẽ biểu thị lợi ích cho tất cả, bất 
chấp ai, dù là bạn bè hay kẻ thù, hoặc bề ngoài của họ 
đau khổ hay hạnh phúc. 


64 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Sự viên mãn hoàn toàn của lòng bi là lòng bi của 
đức Phật. Lòng bi của Phật là khía cạnh phổ quát hoặc 
năng lực tỏa khắp của Phật tánh. Nếu nhận ra và hoàn 
thiện tâm giác ngộ, chúng ta sẽ thành Phật, và năng 
lực tỏa khắp sẽ là lòng bi Phật của chính chúng ta. Vì 
thế, năng lực tỏa khắp của tâm thức giác ngộ và của 
đức Phật chính là đức từ b1. 


Nhưng, xin nhắc lại, đây là mục đích cuối cùng, 
không phải mục tiêu trước mắt. Mục tiêu trước mắt của 
chúng ta là phát triển lòng bi tích cực, một lòng bi cảm 
xúc và dựa trên khái niệm, hướng đến những người 
đang đau khổ. Chúng ta cần bắt đầu với một người 
đang đau khổ, sau đó trải rộng ra đến nhiều người hơn 
và phát triển một thệ nguyện, một quyết tâm, từ tận 
đáy lòng: “Tôi nhận trách nhiệm giúp đố người này.” 
Đau đó chúng ta không chỉ dừng lại với những tư duy 
tích cực, mà còn áp dụng chúng với việc làm tích cực. 


THIÊN ĐỊNH VỀ LÒNG BI 


Chúng ta có thể thiền định về lòng bi bằng việc nghĩ 
về chuyện của một người đang đau khổ - quán tưởng 
hình ảnh và cảm nhận nỗi đau. Điều này có thể theo 
sau bằng một thiền định về chính lòng bi và về ánh 


65 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sáng chữa lành của Đức Phật Đại BI, Đức Quán Thế 
Âm (Avalokiteshvara) để chữa lành đau khổ. Trước khi 
bắt đầu thiền định, có ba điểm quan trọng để giải thích. 


Trước tiên là phát triển một lòng bi mạnh mẽ xuất 
phát từ tận đáy lòng mình hướng đến người đang đau 
khổ, khiến nước mắt chảy ra khỏi mắt ta, các chân lông 
trên thân dựng đứng, và nếu đang ngồi ta thấy cần 
phải đứng dậy, nếu đang đứng, ta cảm thấy cần phải 
ngồi. Suy nghĩ và cảm nhận nỗi đau khổ là chìa khóa 
quan trọng nhất để gợi lên lòng bi trong chúng ta. 


Ở đây, một số người có thể nghĩ: “Điều này quá nhạy 
cảm và đau khổ với tôi. Thậm chí tôi không thể hình 
dung một cảm giác như vậy.” Ngay lúc đầu tiên của 
thiển định, chúng ta có thể phát sinh cảm giác buồn 
nản. Nhưng lợi ích vĩ đại sẽ theo sau. Thiền định này 
thúc đẩy chúng ta nhận ra bản chất thực sự cấu thành 
cuộc sống này - sự đau khổ. Nó gợi cảm hứng để tự 
chúng ta thoát ra khỏi chu trình đau khổ và cứu người 
khác khỏi đau khổ. Như chúng ta đã đề cập trước đây, 
loại lòng bi cảm xúc và dựa trên khái niệm tích cực này 
mở rộng tâm thức đông cứng, chật hẹp của chúng ta 
bằng việc phá bỏ những giới hạn và hạn chế của tỉnh 
thần và cảm xúc ta. Nó phơi bày và giải phóng những 


66 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


thứ vô nghĩa mà chúng ta đã và đang bảo vệ trong 
chính mình. 

Thứ hai là quán tưởng rõ ràng một người nào đó 
đang đau khổ và có những tư duy, cảm nhận mạnh mẽ 
về kinh nghiệm mà người đang đau khổ phải trải qua. 
Chúng ta đặt chính mình trong vị trí của người đó, cảm 
nhận nỗi đau đớn và sợ hãi. Sự quán tưởng một hình 
ảnh cụ thể và suy nghĩ về một thảm kịch thật sự với 
từng chi tiết sẽ đánh thức những cảm giác mạnh mẽ, 
chắc chắn, sống động và như thật của đau khổ và bản 
tánh đau khổ trong chúng ta. Và đó là chìa khóa để 
phát triển lòng bi. 

Ö đây, một số người có thể cảm thấy: “Tại sao không 
để mặc người đang đau khổ này một mình?” Theo trí 
tuệ đạo Phật, nếu có người làm cho người khác phát 
sinh tư duy công đức hoặc thực hiện hành động đạo 
đức, thì người đó sẽ tạo được công đức. Ngoài ra, trong 
thiển định, không chỉ suy nghĩ về nỗi đau khổ của 
người này, mà chúng ta còn đem ân phước chữa lành từ 
Đức Phật Đại Bi và chia sẻ với người đó để chữa lành. 
Thế nên, chúng ta không chỉ sử dụng một người đang 
đau khổ như một phương tiện đạt được hạnh phúc và 
giác ngộ cho chính mình mà còn làm lợi ích cho người 
đó và người khác. 


67 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Thứ ba là quán tưởng Đức Phật Đại Bi để phát triển 
lòng tin và sùng kính Ngài, để cầu nguyện Ngài, và để 
đem ánh sáng ban phước của Ngài xoa dịu đau khổ của 
chính chúng ta, cũng như của những người khác và 
toàn thể pháp giới. 

Một số người có thể nghĩ rằng cầu nguyện đến Đức 
Phật Đại Bi là sự thờ phụng thần quyền hoặc dựa vào 
tha lực. Tuy nhiên, Phật giáo không tán thành sự thờ 
phụng thần quyền. Phật giáo tin rằng nguồn lực duy 
nhất của sự thành tựu tâm linh chân thật là chính tâm 
chúng ta. Chỉ chính tâm chúng ta là nguồn năng lực 
tối thượng, vì nó sở hữu tâm giác ngộ, đó là Phật. Song, 
những Phật tử thực sự có sử dụng các hình tượng, cùng 
với nhiều thứ khác, như những nguồn giáo lý tâm lĩnh, 
cảm hứng và sự hỗ trợ. Điều này được gọi là phương 
tiện thiện xảo. Nếu chúng ta thấy điều gì đó là tích 
cực và sử dụng nó trong cách tích cực, thì kết quả tích 
cực sẽ nảy sinh. Khi một hình ảnh được sử dụng có 
một ý nghĩa tâm linh, nó có thể giúp ích chúng ta rất 
nhiều trong việc làm phát sinh những lợi ích tâm linh. 
Chúng ta tiếp nhận những lợi ích tối cao vì của chính 
tâm mình, thái độ tỉnh thần và cái thấy của chúng ta, 
không bởi hiện tượng bên ngoài. 


68 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Chính Đức Phật nói rằng Ngài chỉ phô bày cho 
chúng ta con đường hướng đến Phật tánh, một con 
đường mà Ngài đã hoàn tất. Nhưng thực tế đi trên con 
đường đó hoàn toàn do con người, những cá nhân, Đức 
Phật đã nói: 


Th đã chỉ cho các ngươi con đường giải thoát, 
Giờ đây việc đạt được giải thoát là do các ngươi. 





69 


8. 
HÀNH TRÌNH TÂM LINH TRONG MỘT 
CUỘC SỐNG NÁO LOẠN! 


^* ^“⁄ ° ° ^ ^Z ^ ^ ^ 
(2 ôi muốn chia sẻ một số câu chuyện về 
cuộc đời tôi, vì với tôi nó không chỉ là 


một cuộc sống rèn luyện trong việc làm thế nào để sống 
sót trong những hoàn cảnh đen tối nhất, mà còn là 
nắm được ý nghĩa tốt nhất của nó. 

Tôi sinh ra trong một căn lều của một gia đình du cư 
trên một cao nguyên đầy cỏ, hoang dã của phía Đông 
Tây Tạng, nơi có những rặng núi cao nhất thế giới. Mặt 
đất bao phủ đầy tuyết suốt tám tháng trong năm. Gia 
đình tôi thuộc về một nhóm bộ lạc sống trong lều và 
nuôi gia súc, như trâu yak, ngựa, và cừu. Trong một 
năm, thường ba hay bốn lần chúng tôi chuyển việc cắm 
trại đến các thung lũng khác nhau, để có đủ cỏ tươi 
nuôi sống gia súc. 





Buổi nói chuyện tại Học Viện Tabor, Marion, Mass., ngày 
24 tháng 5 năm 1990 


70 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Sau đó, vào lúc năm tuổi, một thay đổi đầu tiên lớn 
nhất xảy ra trong cuộc sống tôi. Tôi được nhận ra là tái 
sanh của một vị thầy nổi tiếng đã viên tịch của tu viện 
Dodrupchen, một tu viện quan trọng ở phía Đông Tây 
Tạng. Dù cha mẹ buồn khi phải rời xa tôi vì tôi là đứa 
con duy nhất nhưng cha mẹ tôi đã dâng hiến vì điều 
thiện không chút ngần ngại. Cha mẹ tôi tự hào và xem 
đó là một đặc ân vì con họ đã nhanh chóng trở thành 
một trong những người được tôn kính trong xã hội. 


Sau khi đến tu viện, tôi chỉ được về thăm cha mẹ 
mỗi năm một lần và mỗi lần ở lại không quá hai tuần. 
Đột nhiên cuộc sống tôi thay đối. Tôi không có khoảng 
thời gian thơ ấu chơi đùa với những đứa trẻ khác. Thay 
vào đó, các vị giám hộ tôn quý chăm sóc và phục vụ 
tôi với lòng tôn kính, vì tôi được nhận ra là vị thầy tái 
sanh của họ. Từ sáng sớm đến chiều tối, chu trình thời 
gian đầy kín với việc học tập, tụng các bài nguyện hay 
thiền định. Cuộc sống tràn đầy hoan hỷ và an bình nội 
tâm, vì các vị giám hộ của tôi là người rất sáng suốt, bi 
mãn, hiểu biết, hiền hòa và thực tế. Các Ngài là những 
vị tu sĩ tôn trọng giới luật không cứng rắn, nghiêm 
khắc như bạn có thể tưởng tượng, mà các Ngài hiển 


71 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


từ, khiêm tốn và quan tâm, đầy những nụ cười và sức 


sống. 


Đau một thời gian tôi không còn cảm thấy bị thúc 
giục ham muốn chơi đùa hay chạy nhảy mà không có 
chủ định, và thậm chí chẳng cần nhìn quanh quần; tôi 
có thể ngồi yên tĩnh trong an định vài giờ. 


Trong tu viện, tôi đã được dạy về sự quan trọng của 
việc nhận ra và duy trì tánh thanh tịnh của tâm, một 
trung tâm tỉnh thần của trí tuệ, an bình, hoan hỷ, bi 
mẫn và năng lượng trong chính mình. Đạo Phật tin 
rằng sự đồng nhất của một người là tâm, và tâm đó 
trong thật tánh nó là thanh tịnh, an bình và viên mãn. 
Như chúng ta biết, khi tâm an trụ thoát khỏi áp lực 
của hoàn cảnh bên ngoài và cảm xúc, tâm trở nên an 
bình, rộng mở, sáng suốt và rộng rãi hơn. 


Ngay cả ngày nay, sau ba thập niên, tôi vẫn cảm 
thấy những kinh nghiệm an bình của cuộc sống tu 
viện trong lòng tôi; và tai tôi vang vọng những lời dịu 
dàng, nhân từ của các vị tu sĩ sáng suốt và bi mẫn nhất 
của thời thơ ấu trong tu viện. Các Ngài luôn là nguồn 
hướng dẫn và năng lượng chính trong cuộc sống giúp 
tôi vượt qua những lúc nhầm lẫn và yếu đuối. 


J.a 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Cho đến khi được mười tám tuổi, tôi chưa từng thấy 
máy bay hay xe ô tô. Một đồng hồ đeo tay có thể là sản 
phẩm tỉnh vi nhất của kỹ thuật hiện đại mà tôi từng 
được thấy. 


Sau đó, vào tuổi mười tám, vì sự thay đổi xảy ra ở 
Tây Tạng, chúng tôi vượt hơn một ngàn dặm băng qua 
đất nước để đến Ấn Độ. Khi đến Ấn Độ, tôi bắt đầu 
cuộc sống ở đó trong hai mươi năm. Không chỉ tự thấy 
mình ở một nước ngoài, mà mọi thứ đều hoàn toàn mới 
với tôi, bao gồm nhân dạng của chính tôi, bây giờ là 
một người tị nạn, một người đi tìm nơi trú ẩn để sống 
còn. Tôi không thể hòa nhập với mọi người vì không nói 
được một chữ của ngôn ngữ họ và chưa nắm bắt được 
nền văn hóa mới. Hầu như cả một trăm ngàn người 
Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ đều bị bệnh, và nhiều người bị 
chết vì sự thay đổi thức ăn, thời tiết, nước uống hay độ 
cao. Những kinh nghiệm, hình ảnh, nỗi sợ hãi, và các 
chuyện cá nhân về cuộc sống địa ngục của những người 
thân bị bỏ lại phía sau, còn kẹt lại Tây Tạng, vẫn theo 
đuổi và hành hạ tất cả chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Với 
nhiều người tị nạn, cuộc sống trở nên quá khổ, thậm 
chí một số người bị ép phải chọn phương tiện cực đoan 
để chấm dứt đời sống. 


73 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Với chúng tôi, chỉ có một giải pháp và sự an ủI1, và đó 
là cố đừng trụ trong sự lo nghĩ, mà nhớ đến lời của vị 
tác giả Phật giáo vĩ đại, Shantideva; Ngài đã nói: 

Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề, 
Thì cần gì phải lo nghĩ? 

Nếu không thể giải quyết được, 
Vậy lo nghĩ có ích gì? ! 


Nỗ lực của tôi là cố gắng sống nơi tâm linh tôn 
nghiêm, trung tâm an bình trong chính tôi, cái tôi đã 
được dạy cách trau giồi trong suốt cuộc sống ở tu viện, 
và cố ổn định cuộc sống dao động của tôi bằng cách 
thấy và đánh giá cao bất cứ khía cạnh tích cực nào và 
mục đích cuộc đời bị bỏ lại trước mắt tôi. Do vậy, tìm 
thấy an bình tỉnh thần trong bản thân tôi như nơi trú 
ấn, và sử dụng những thái độ tích cực như phương tiện 
giao thiệp là hai yếu tố làm tôi có thể dễ dàng điều 
khiển cuộc sống tôi vào lúc khó khăn nhất. 

Sau đó, trước đây khoảng mười năm, tôi chuyển 
đến Hoa Kỳ, xứ sở của tự do. Và giờ đây tôi sống Ở 
Cambridee. 





1BP 96a/ 4. 


74 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Năm 1984, sau hai mươi bảy năm xa xứ, tôi đã có 
thể thăm quê hương Tây Tạng. Đó là thời khắc hạnh 
phúc để thấy một ít bạn già và thân nhân của tôi còn 
sống, và là một thời điểm buôn bã để biết rằng phần 
lớn những người thân thương, những khuôn mặt tôi đã 
từng yêu mến nhiều năm cũng như các vị thầy tôn kính 
của tôi, mà những lời của các Ngài là suối nguồn chữa 
lành của tôi, đã chết trong hai thập kỷ trước. Tu viện, 
học viện nghiên cứu của ký ức tôi đã biến mất hoàn 
toàn, không còn lại gì ngoài những bức tường đổ nát và 
những trái tim võ vụn của mọi người, phản chiếu lẫn 
nhau. Tuy nhiên, vào thời điểm tôi viếng thăm, nhà 
cầm quyền đã dần dần bắt đầu cho phép mọi người xây 
dựng lại truyền thống gia đình, cuộc sống tín ngưỡng 
và tái thiết tu viện. 

Tôi đã thấy nhiều người Tây Tạng là nạn nhân của 
tù đày và tra tấn lại thân thiện với những viên chức 
đã làm hại họ. Và một nạn nhân đã nói với tôi: “Những 
gì xảy ra với chúng tôi không phải lỗi của cá nhân các 
viên chức này. Tất cả chúng tôi đều là nạn nhân của 
hệ thống như nhau, của nghiệp tiêu cực. Việc trách cứ 
một số người bọn họ về những gì đã làm là không công 
bằng.” Điều này nhắc tôi nhớ lại những dòng kệ của 
Ngài ShantIdeva: 


Z5 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ngay cả nếu tôi không thể phát triển lòng bị, 

Với người đã dùng vũ lực làm hại tôi, 

Vì cảm xúc phiền não của vô minh và sân hận của 
họ, 

Thì hãy cố hết sức để không nổi giận với họ. 


Nói chung, thật khó thấy trung tâm an bình nào 
trong chúng ta, nhưng nếu có thể nhận ra và đánh giá 
hoàn cảnh tích cực của cuộc sống mình, thì một tâm 
linh yên bình và sức mạnh sẽ khởi lên trong chúng ta. 


Với tôi, càng hưởng thụ cuộc sống hiện đại của 
phương Tây, tôi càng đánh giá cao sự phàm tục, khiêm 
tốn của cuộc sống tâm linh tôi thời thơ ấu, và điều đó 
thật sự giúp tôi đứng vững trên đôi chân của chính 
mình trong suốt cuộc đời tôi. Càng cảm thấy nhiều 
hạnh phúc của cuộc sống tỉnh thần, tôi càng tán thưởng 
sự tự do, trí tuệ, lòng bi, và sự rộng lượng dựa căn bản 
trên giá trị đạo Cơ Đốc-Do Thái của cuộc sống phương 
Tây, đã làm phong phú và bảo đảm các giá trị tỉnh 
thần của tôi. 

Tôi không phải là một người sáng suốt để có thể đưa 
ra cho bạn bất kỳ những lời khôn ngoan nào, nhưng tôi 
là một người đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong một 





TP 52ã/ 5 


76 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


thời gian ngắn, và tôi thật sự hy vọng rằng câu chuyện 
của tôi có thể có thể nảy sinh trong các bạn trong một 
lúc, một tiếng thở dài nhẹ nhõm trên chính cuộc sống 
may mắn của các bạn trong xứ sở tự do và sung túc này, 
đó là một kinh nghiệm của an bình và đánh giá đúng, 
và đó là bước đầu tiên của một chuyến hành trình tâm 
linh. Hãy giữ cho kinh nghiệm ấy luôn sống động. 





77 


4. NHỮNG PHÁP KHÍ CỦA ĐẠO PHẬT - SỰ 
HỒ TRỢ CỦA NHẬN BIẾT TÂM LINH! 


(2 ôi muốn nói một vài lời về ý nghĩa của 
nghệ thuật Phật giáo ở Tây Tạng. Như 
bạn đã biết, trong nghệ thuật Tây Tạng phần lớn những 
đồ tạo tác đều tượng trưng cho giáo lý Phật giáo. Người 
Tây Tạng xem chúng như những đối tượng của sự tôn 
kính, suối nguồn gợi cảm hứng và để tạo công đức, chứ 
không như những vật liệu để trang trí trong nhà. Với 
người Tây Tạng, sự linh thiêng của pháp khí tôn giáo là 
thật thâm sâu, khi tôi còn thiếu niên, thầy tôi thường 
nói với chúng tôi: “Khi con quan sát hoặc nhìn vào một 
hình ảnh, không nên nghĩ hay nói rằng: “Đây là một 
hình ảnh đẹp hay xấu,` mà phải nghĩ hay nói, “nghệ sĩ 
tạo hình ảnh này thật khéo léo hay không khéo léo, 
nếu không, con sẽ rơi vào chỗ xem một đối tượng thiêng 
liêng như là một đồ vật bình thường.” Sự tôn kính và 





!Buổi nói chuyện về Nghệ Thuật Buổi Tối của Tây Tạng tại 
Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Tinh Tế, Boston vào ngày 01 
tháng 03 năm 1990 


78 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


sùng mộ của người Tây Tạng đối với các biểu tượng tôn 
giáo không chỉ là một phản ứng văn hóa hay tri thức, 
mà là một cảm nhận sâu sắc và một diễn tả tự nhiên 
từ tấm lòng. 

Khi Phật giáo là trái tim của cuộc sống người Tây 
Tạng, phần lớn các pháp khí của dân Tây Tạng đều 
tượng trưng cho giáo lý đạo Phật. Đó là lý do tại sao 
các đồ vật tôn giáo có một vai trò và vị trí không gì thay 
thế được trong xã hội Tây Tạng. Do vậy, tôi muốn nói 
về cách Phật tử sùng đạo ở Tây Tạng sử dụng các đồ 
vật tôn giáo như những công cụ rèn luyện tâm linh và 
quan điểm triết học phía sau chúng là gì. 


Trước hết, về mặt triết học, điểm quan trọng nhất 
phải hiểu là những Phật tử Tây Tạng không phải 
những người thờ phụng thần quyền. Chúng tôi không 
thờ cúng những pháp khí tôn giáo với mong đợi sẽ nhận 
được thành tựu từ một hình tượng bằng đồng, v.v... Mà 
chúng tôi sử dụng chúng như một công cụ hay sự hỗ trợ 
để tạo ra một cảm hứng hướng đến Giáo pháp và phát 
sinh kinh nghiệm đạo đức, như sự sùng kính, an bình, 
lòng bì, thiền định và trí tuệ. Nếu đối tượng tôn giáo 
trở thành một công cụ để phát triển tư duy đạo đức 
trong tâm chúng ta, thì pháp khí đó chuyển thành một 
hỗ trợ tâm linh rất mạnh mẽ và có lợi cho cuộc sống ta. 


79 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Tuy nhiên điều đó không do đồ vật mà vì nhận thức 
tích cực và cảm nhận sùng kính của chúng ta, gợi cảm 
hứng bằng cái thấy và sống với pháp khí tôn giáo. Do 
vậy chúng ta sử dụng pháp khí như một chìa khóa, mà 
suối nguồn ban phước chính yếu nằm trong tâm thức 
chúng ta. 


Thứ hai, trong phạm vi của việc làm thế nào sử dụng 
những đồ vật như sự hỗ trợ tâm linh, chúng ta không 
thấy một pháp khí tôn giáo, như một tượng Phật, chỉ 
giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta thấy 
hay thực hành cái thấy nó như một vị Phật sống để 
phát sinh cảm hứng, sùng kính và nhận thức thanh 
tịnh trong chính ta. Chúng ta tỏ lòng tôn kính đến nó 
để phát sinh khiêm tốn, cúng dường đến nó để phát 
sinh rộng lượng, thiền định về nó để đem lại thanh 
bình và yên tĩnh, và chúng ta tiếp nhận ban phước 
từ nó như thể từ một vị Phật sống, để phát triển kinh 
nghiệm tâm linh chúng ta. Nhờ đó qua sự hỗ trợ của đồ 
vật ban phước, chúng ta hoàn thiện hai tích lũy: tích 
lũy công đức và tích lũy trí tuệ. 

Chúng ta thấy hình tượng của đức Phật như đức 
Phật thật sự có tất cả các phẩm tánh Phật, như lòng bi 
cho tất cả chúng sanh, giống như người mẹ cho đứa con 
duy nhất trí tuệ biết tất cả những gì xảy ra và nhu cầu 


80 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


của chúng sanh xảy ra cùng lúc, cũng như chân lý tối 
hậu, và năng lực an định đau khổ của thế gian và đáp 
ứng mọi mong ước của chúng ta. 

Ngoài ra, mỗi chi tiết của pháp khí đều có ý nghĩa 
độc đáo của riêng nó. Mỗi chi tiết biểu tượng nhiều 
khía cạnh khác nhau của phẩm tánh Phật và giảng 
dạy ý nghĩa của Giáo pháp. Ví dụ, hãy xem xét một 
thangka của Avalokiteshvara, đức Phật Đại Bi, và tôi 
sẽ giải thích ý nghĩa của các chỉ tiết. 

Nước da trắng như pha lê của Ngài biểu thị Ngài 
thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi cảm xúc và tri thức 
bất tịnh. 

Ngài ngồi vững chãi trong tư thế hoa sen biểu thị 
Ngài an trụ trong bản tánh tối hậu bất biến. 

Vẻ ngoài tươi trẻ biểu thị Ngài vượt lên đau khổ của 
tuổi tác và suy hoại. 

Đôi mắt yêu thương giống như hươu không chớp của 
Ngài biểu thị Ngài luôn quan sát tất cả chúng sanh 
chưa từng ngưng nghỉ để đáp ứng nhu cầu của họ. 

Khuôn mặt thanh bình luôn mỉm cười biểu thị Ngài 
hưởng sự thanh thản và hoan hỷ tối thượng trong đó 
hoàn toàn không có sự đau khổ. 

Năm lễ phục bằng lụa và tám trang sức châu ngọc 
của Sambhogakaya (Báo thân) biểu thị Ngài trong 


81 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thân tướng Sambhogakaya, thân vì tế của hai sắc thân 
Phật. 

Hai bàn tay chắp lại nơi ngực biểu thị Ngài đã hợp 
nhất hay viên mãn luân hồi và Niết-bàn như một trong 
bản tánh tối hậu. 

Viên ngọc như ý trong hai tay đầu tiên của Ngài 
biểu thị phương tiện thiện xảo của Ngài, đáp ứng mong 
ước của tất cả chúng sanh. 

Hoa sen trắng trong tay trái Ngài biểu thị trí tuệ của 
Ngài, vô nhiễm với bất cứ tri thức và cảm xúc nhiễm ô 
nào, ngay cả nếu hiện thân của Ngài xuất hiện trong 
nhiều cõi khác nhau, giống như một hoa sen thì thanh 
tịnh ngay cả dù nó tăng trưởng trong bùn. Cũng biểu 
tượng rằng Ngài thuộc về gia đình hoa sen (Liên Hoa 
Bộ) thuộc ngũ bộ Phật. 

Chuỗi pha lê trong tay phải Ngài biểu thị hoạt động 
Phật liên tục phục vụ chúng sanh như lần chuỗi không 
kết thúc. 

Nếu được rèn luyện trong cái thấy và tập trung trên 
biểu thị công đức của đồ vật tâm linh, bạn sẽ đi suốt 
các giai đoạn khác nhau của sự hiểu rõ giá trị tâm linh. 
Trước tiên, các kinh nghiệm tâm linh bất cứ những 
gì bạn đã có hay đang có, sẽ được kích thích chỉ bằng 
việc thấy hay sống trong sự hiện diện của đồ vật tâm 


82 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


linh. Sau đó, sẽ đến lúc không cần dựa vào biểu tượng 
tôn giáo, và mọi hình tướng của pháp giới sẽ trở thành 
suối nguồn của giáo lý, cảm hứng, sức mạnh, và kinh 
nghiệm tâm linh. 

Ỏ Tây Tạng, những pháp khí tôn giáo phong phú 
nhất được bảo tồn trong các điện thờ của tu viện, với 
sự cúng dường công phu và lễ hội, cầu nguyện liên 
tục. Ngoài ra, hầu như trong mỗi một ngôi làng bạn 
đều sẽ thấy một đền thờ đầy những hình ảnh và kinh 
điển, phục vụ như những đối tượng sùng kính và cầu 
nguyện cho dân địa phương. Kế đó, trong mỗi nhà, nếu 
có phương tiện, người ta dành riêng một phòng để làm 
điện thờ, đây dẫy những biểu tượng tôn giáo. Và thậm 
chí trong những gia đình nghèo nhất, người ta cũng nỗ 
lực tối đa và mơ ước sẽ có một bàn thờ nhỏ với một số 
biểu tượng tôn giáo, và ít nhất cũng bày biện được một 
số chén nước và đèn bơ như một sự cúng dường trước 
bàn thờ, cũng như sự tu tập tâm linh trong sự rộng 
lượng, sùng kính và thiền định của họ. 


Qua sự hỗ trợ của các đồ vật tinh thần, nếu kinh 
nghiệm tâm linh về an bình và giác ngộ sinh khởi 
trong chúng ta, thì bất cứ sống ở đâu, chung quanh 
chúng ta sẽ trở thành một đền thờ tâm linh đẹp đẽ và 
hạnh phúc. 


83 


ỗ. 
THANGKA CỦA ĐẠO PHẬT TÂY TẠNG VÀ 
NHỮNG Ý NGHĨA TÔN GIÁO ! 


C22: rong Phật giáo phổ thông và nhất là 
trong mật tông, sự tu tập cốt lõi là thấy 


và kinh nghiệm mọi hiện tượng như cõi tịnh độ, thân 
Phật, giáo lý và những tư duy giác ngộ. Nếu chúng ta 
hoàn thiện các thực hành như vậy, sẽ đến lúc toàn thể 
vũ trụ xuất hiện như những phẩm tánh của đức Phật. 


Trong sự tu tập như thế, mọi sắc tướng, diễn cảm, và 
tư duy đều là một phần của việc tu tập trong sự chứng 
ngộ. Nhưng ở đây tôi đặc biệt nói về các thangka, những 
tranh cuộn của Phật giáo Tây Tạng, và lịch sử của nó, 
như một ví dụ của giáo lý đạo Phật. Các thangka minh 
họa sống động những cách chuyển hóa khác nhau toàn 
bộ pháp giới vào giáo lý, cảm hứng và nhận biết. 





!Buổi nói chuyện lúc khai trương triển lãm Nghệ thuật Linh 
thiêng Himalaya tại Danco Gallery, Northampton, Mass., 
vào ngày 29 tháng 10 năm 1981, chương này dựa căn bản 
trên KNR 998/17-1006/4; SG quyển 1, 568/21-580/14, & 
quyển 2, 247/11; và TRA 36. 


84 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ CỦA THANGKA: CÁC 
TRANH CUỘN CỦA TÂY TẠNG 


Lịch sử nghệ thuật của người Tây Tạng có hai gia 
đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào thế kỷ bảy và 
giai đoạn hai vào thế kỷ mười một. Tôi không biết loại 
nghệ thuật nào thuộc dạng tranh vẽ và điêu khắc ở 
Tây Tạng có trước thế kỷ bảy. 


Vào thế kỷ bảy, Vua Srongtsen Gampo (617 - 698)! 
cưới Công chúa Thr1tsun, con gái vua Ảmsuvarman 
của Nepal và Công chúa Văn Thành, con gái vua 
Đường Thái Tông, Trung Quốc. Cả hai công chúa này 
đều sùng kính đạo Phật, và họ đã mang nhiều pháp 
khí tôn giáo vô giá cùng họ đến Tây Tạng. Một trong 
những hình tượng đầu tiên và nổi tiếng nhất ở Tây 
Tạng là Jowo, được Công chúa Văn Thành mang từ 
Trung Quốc đến Tây Tạng. Nhiều hình tượng và tranh 
vẽ đạo Phật quý báu khác của nhiều nghệ sĩ tài ba 
được đem tới Tây Tạng từ Nepal và Trung Quốc. Trong 
thế kỷ bảy, điện Jokhang ö Lhasa và 108 điện Thadul 
và Yangdul khác được xây dựng và trang hoàng với 
những hình vẽ tôn giáo quan trọng. Đáng chú ý nhất là 





!Niên hiệu của Vua Srongtsen dựa theo DPM 18b/ 5 và 
DPM 69a/ 3 


85 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


vào cuối thế kỷ tám, Vua Thrisong Detsen (790 - 858)! 
xây dựng tu viện Samye nổi tiếng với thật nhiều mô tả 
hình tượng đạo Phật bằng tranh. Cho đến đầu thế kỷ 
mười chín, liên tiếp các vị vua của triều đại Chogyal đã 
xây dựng nhiều đài kỷ niệm tôn giáo. Phần lớn những 
nghệ nhân của giai đoạn đầu không phải là người Tây 
Tạng. Nhưng họ tuyển chọn những người nam và nữ 
Tây Tạng xinh đẹp làm người mẫu cho các hình tượng 
và tranh ảnh của những vị thầy, Bổn tôn nam và nữ 
của đạo Phật. Ngoài ra, theo bản văn có thật trong lịch 
sử, nhiều hình tượng đạo Phật đẹp đẽ tự nhiên xuất 
hiện từ đất và đá, và nghệ nhân sử dụng những hình 
ảnh kỳ diệu này như người mẫu cho nghệ thuật diễn 
đạt bằng hình ảnh của đạo Phật. Dần dần một loại 
kiến trúc mới và nghệ thuật tranh vẽ của Tây Tạng nổi 
lên. Trong bất kỳ trường hợp nào, đều chịu ảnh hưởng 
lớn của người Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, và Persia. Ví 
dụ, trong việc xây dựng tu viện Samye, người ta nói 
rằng, mỗi một trong ba câu chuyện về chánh điện được 
xây dựng theo cảm hứng từ nghệ thuật và thiết kế của 
ba nước khác nhau, tầng trệt theo kiểu của Tây Tạng, 
tầng thứ hai của Trung Quốc, và tầng trên cùng là của 
Ấn Độ. 





Niên hiệu của Vua Thrisong Detsen dựa theo DPM 79b/ 4 và 
DPM 1552a/ 3. 


86 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Nhưng trong triều đại Vua Lang Darma vào đầu 
thế kỷ chín, với sự tiêu diệt Phật giáo ở miền trung 
tâm Tây Tạng, cuộc sống của các nghệ nhân ở vùng đó 
cũng bị đau khổ và hoàn toàn gián đoạn trong nhiều 
thập niên. 

Điều quan trọng ghi nhận ở đây là không chỉ nghệ 
thuật dùng cho mắt nhìn mà ngay cả ngôn ngữ viết 
cũng được phát triển vì mục tiêu thiết lập, thực hành, 
và truyền bá Phật giáo. Đạo Phật đã trở thành nền 
tảng và phương tiện của cuộc sống, văn hóa và sự đọc, 
viết của người Tây Tạng. 

Từ thế kỷ mười một, với sự xuất hiện của nhiều 
trường phái nghệ thuật khác nhau, giaI đoạn thứ hai 
của nghệ thuật Tây Tạng phát triển. Có nhiều trường 
phái hay truyền thống, nhưng dường như có sáu phái 
chính là quan trọng và phổ thông trong một giai đoạn 
này hay giaI đoạn khác. 


Phái đầu tiên là Kadam (bKaˆ gDam). Trong thế kỷ 
mười một những vị vua của Guge ở phía tây Tây Tạng 
bảo trợ nghệ thuật đạo Phật của Tây Tạng truyền 
thống. Với lý do địa lý, trường phái ban đầu này đã bị 
ảnh hưởng mạnh của nghệ thuật Kashmir, mà chính 
nó bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật của vùng phía Đông 


87 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ấn Độ phát triển dưới sự cai trị của các vị vua Gupta 
(Thế kỷ thứ tư - thứ bảy) và các vị vua Pala (Thế kỷ thứ 
tám - thứ mười hai) của Ấn Độ. Phong cách nghệ thuật 
này được tìm thấy ở Spiti, Guge, Purang và Tsaparang. 


Phái thứ hai là Palri (Bal is) hay trường phái của 
người Nepal, phát triển trong thế kỷ mười bốn và mười 
lăm. Truyền thống người Nepal chịu ảnh hưởng của 
nghệ thuật Pala ở phía Đông Ấn Độ. Nghệ thuật của 
trường phái này được thấy khắp Tây Tạng và nhất là 
ở tu viện Tash¡ Lhungpo và một số tu viện ở phía Đông 
Tây Tạng. Theo Ngài Kongtrul Yonten Gyatso, trường 
phái người Nepal là nguồn chính của tranh vẽ Tây 
Tạng cho đến thế kỷ mười lăm. 


Trường phái thứ ba là Menri (sMan Ris). Trong đầu 
thế kỷ mười lăm, Menlha Thondup, một nghệ sĩ nổi 
tiếng từ phía Nam Tây Tạng, đặt nền tảng trên trường 
phái Menri kết hợp chặt chẽ với phong cách Trung 
Quốc (của Z7u-than) vào triều Nguyên (Yuan). Đây 
cũng là truyền thống Menri thứ hai được biết là Menri 
mới. Vào thế kỷ mười bảy, Choyïng Gyatso, một người 
theo phái Menri bắt đầu trường phái của riêng ông. 
Ông vẽ tranh tường của điện Chokhang Shar và bảo 
tháp có chứa di thể đức Panchen Lama đệ nhất (Ban 
Thiền Lạt Ma) (1570 - 1662) ở Tashi Lhungpo. 


88 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Trường phái thứ tư là Khyenri (mEhyen Ris). Trong 
thế kỷ mười sáu, Khyentse Chenmo của Œongkar 
Gangto bắt đầu một truyền thống nghệ thuật mới. 
Nhưng sau đó, phái này hòa nhập với truyền thống 
IMMenr1 mới. 

Trường phái thứ năm là Karma Gardri (sGar Bris). 
Trong thế kỷ mười sáu, Namkha Trashi đặt nền tảng 
trường phái riêng Ngài kết hợp với truyền thống Menri, 
Ấn Độ, và Trung Quốc (Z7u-than). Truyền thống này 
được truyền bá bởi các nghệ sĩ Chởje Trashi và Karma 
Trash1. 


Trường phái thứ sáu là Döpal (2od đPa). Trong 
thế kỷ mười bảy, vào triều đại của Dalai Lama thứ năm 
(1617 - 1682), các nghệ sĩ Epa Eugpa (hay Hordar), và 
Tulku Pagtro thiết lập truyền thống riêng họ. Một đại 
học nghệ thuật tên là Döpal (hay 'Dod)Jo đPal' Khyi]) 
tọa lạc tại chân của cung điện Potala ö Lhasa đi theo 
truyền thống này. Do vậy, truyền thống của hai nghệ sĩ 
và trường đại học này được biết là trường phái Döpal. 


89 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 
SỰ ĐA DẠNG CỦA THANGKRA 


Ở Tây Tạng có nhiều truyền thống nghề thủ công 
khác nhau, như dệt, điêu khắc, chạm, nghề luyện kim, 
nghề mộc, v.v... Nhưng ở đây tôi muốn giải thích ý 
nghĩa của các thangka hay tranh cuộn Tây Tạng như 
một minh họa của những nghề thủ công này. Thangka 
là một bức tranh hình chữ nhật được bọc viền và khung 
bằng lụa hay gấm thêu kim tuyến. Thangka là đối 
tượng thiêng liêng treo trên tường của đền chùa hay 
trong điện thờ như những đồ vật được tôn kính và như 
sự hỗ trợ cho thực hành tâm linh. Nhưng ngày nay 
chúng ta lại thấy chúng như vật trang trí trong nhà Ở 
và khách sạn. 


Có hai loại thangka, một loại được gọi là göthang, 
một loại tranh cuộn bằng lụa, và loại kia là £rithang, 
một loại tranh vẽ cuộn. Xét về cách làm thì có bốn loại 


lụa cuộn: 


(1) Tsemtrubma là một dạng nghệ thuật hình ảnh 
thêu tay dùng chỉ lụa nhiều màu. 


(2) Thagtrubma có năm hình dệt bằng tay vói chỉ 


lụa nhiều màu. 


90 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


(3) Tretrubma có hình ảnh câu thơ, nhiều mảnh lụa 
nhỏ được cắt thành những hình dạng và được 
dán với nhau theo những thiết kế khác nhau. 

(4) Lhenthabma là một bức lụa cuộn dán bằng keo. 
Những miếng lụa màu sắc khác nhau được cắt 
thành nhiều kiểu và dán lại với nhau thành 
hình ảnh. 

Sự đa dạng về kích thước của bức lụa cuộn có thể từ 
khoảng 30cm x 20cm đến 55m x 47m. 


Có bốn loại tranh cuộn chính, phân biệt chủ yếu 
nhờ màu nền của bức họa: 


(1) Tsönthang là loại tranh cuộn có nền nhiều màu 
khác nhau. 

(2) Serthang là một bức họa có toàn bộ nền vàng. 
Những hình ảnh và phác thảo được vẽ bằng 
mực hay màu đỏ son (thần sa) trên nền vàng, 
và trong một số trường hợp, những hình ảnh 
được vế trên vàng thật. 

(3) Tsalthang là một bức họa có nền màu đỏ son, 
trên đó bản phác thảo được vẽ bằng vàng hay 
mực. Đôi khi, như với serthang, những hình 
ảnh được sơn vẽ. 


91 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


(4) Nagthang là một bức họa có nền màu đen, trên 
đó hình ảnh được vẽ bằng vàng hay đôi khi với 
thần sa, và thỉnh thoảng được vẽ với nhiều màu. 

Kích thước của tranh cuộn có thể khác nhau từ 


30em x 20em đến 3m x 2m. 


Có ba loại tranh vẽ khác nhau, khác biệt về kiểu 
mẫu, kích thước và công dụng. 


Loại đầu tiên tiếng Tây Tạng gọi là kyilkhor, tiếng 
Sanskrit gọi là mandala. Nguyên nghĩa của chữ này là 
“tập hộ”. Đây chủ yếu là một bản đồ nền nơi an trụ của 
các Bổn tôn £antric, chư Phật và quyến thuộc. Đây là 
một tập hội vì là một nơi ở đó Bổn tôn và quyến thuộc 
cùng ở trong một tập thể. Mỗi Bổn tôn có một dạng 
mandala khác nhau, trong đó những chi tiết kiến trúc 
và màu sắc biểu tượng trí tuệ mật truyền khác nhau. 
Mandala là một hình thức đa dạng; tròn, vuông, tam 
giác và bán nguyệt. Phần lớn chúng được vẽ trên vải 
bạt vuông và được dùng như đối tượng hay sự hỗ trợ 
cho thiền định, hành lễ và quán đảnh, vì các mục tiêu 
này chúng được trải trên bàn thờ. Chúng cũng có thể 
đặt trên núi hay đóng khung treo trên tường. 


Loại thứ hai là £sakii. Tšakl¡ là bức họa thu nhỏ 
của một hình chữ nhật đứng. Chủ đề của chúng chủ 


02 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


yếu là những hình ảnh nhiều Bổn tôn khác nhau và 
cũng thêm những thuộc tính và đồ vật thiêng liêng. 
Chúng được sử dụng căn bản trong lễ quán đảnh trao 
truyền năng lực của Phật giáo Mật tông. Chúng được 
đặt trên bàn thờ hay trên mmandala. Nhưng cũng có thể 
đặt trong khung và treo trên tường. 


Loại thứ ba là kyangla, những bức tranh tường hay 
vẽ trên tường, và thỉnh thoảng là trên vải bạt và dán 
trên tường. Phần lớn có hình vuông, một số hình vuông 
này bao phủ phần lớn khoảng không gian tường của 
chùa và phòng thờ. 


Trong tất cả dạng nghệ thuật của người Tây Tạng, 
trật tự khuôn mẫu sáng tạo thánh tượng phải thích 
hợp. Mỗi một hình ảnh khác nhau trong nghệ thuật 
linh thiêng có một xác định rõ ràng về chiều kích, hình 
dáng, màu sắc, vị trí, tư thế, biểu tượng và ý nghĩa. 


NHỮNG Ý NGHĨA TÔN GIÁO CỦA THANGRA 


Giáo lý đạo Phật đã ảnh hưởng sâu sắc trên mười 
hai thế kỷ và dẫn dắt mọi phương diện của cuộc sống 
và văn hóa người Tây Tạng. Cuối cùng giới luật của 
Phật giáo được xem trọng hơn hết trong mọi cấp độ đời 


93 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sống của người Tây Tạng. Do đó, bất cứ sự trình bày 
nào của lịch sử, văn hóa, đời sống, văn chương hay mỹ 
thuật Tây Tạng đều liên quan chủ yếu đến giáo lý và 
thực hành của Phật giáo. Điều này hoàn toàn đúng 
trong trường hợp nghệ thuật, hội họa, và điêu khắc của 
người Tây Tạng, vốn có công năng diễn tả và trình bày 
những chủ đề tôn giáo. Trong nghệ thuật Tây Tạng, 
người ta hiếm khi tìm thấy những gì không có ý nghĩa 
tôn giáo. 

Ở Tây Tạng mỗi nhà xây dựng đẹp đều có một phòng 
thờ riêng biệt với những đồ vật tôn giáo phong phú, 
được cúng dường tôn kính hằng ngày. Thậm chí trong 
một nhà đơn giản nhất hay trong một căn lều đều thấy 
có một bàn thờ bày một số đồ vật tôn giáo. Những biểu 
tượng tôn giáo này là một nguồn hạnh phúc, thanh 
bình và năng lượng cho người có Pháp nhãn. Mỗi ngày, 
chủ nhà tụng các bài nguyện trước các đồ vật thiêng 
liêng trên bàn thờ và cúng dường hoa, hương, thực 
phẩm, nước uống, và nhất là các chén đầy nước sạch 
và đèn bơ. Đây là một phương tiện cho người ta phát 
triển sự rộng lượng, an bình và tâm trong sáng để họ có 
thể tạo công đức, mà họ tin rằng đó là suối nguồn của 
một tương lai hạnh phúc. 


94 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Để hiểu ý nghĩa của nghệ thuật hội họa Tây Tạng, 
điều quan trọng là phải có một số quan niệm về ý nghĩa 
của thực hành quán tưởng đạo Phật. Trong số những 
hình ảnh mô tả bằng tranh, có những biểu tượng cho 
chư Phật nam, nữ khác nhau, các nhà hiền triết và chư 
thiên. Trong Phật giáo, những học giả phân loại các 
thân của chư Phật thành ba phạm trù - harmakaya 
hay “thân tuyệt đố, Sambhogakäaya hay “thân hoan 
hÿ', và Nirmanakãya hay “thân hóa hiện”. 


Dharmakaya là trạng thái tuyệt đối, đó là Phật 
tánh, thoát khỏi mọi khái niệm hóa, và không có hình 
tướng hay đặc tính. Nhưng trong nghệ thuật hội họa, 
đôi khi nó được biểu tượng bằng một hình Phật không 
che đậy, màu xanh dương, biểu thị trạng thái toàn giác, 
thoát khỏi mọi tạo tác, giống như bầu trời hay không 
gian trống rỗng. 


Sambhogakaya là thân tướng siêu phàm, thanh 
tịnh và vi tế nhất của đức Phật. Sambhogakaya chỉ có 
thể thấy được với những người tối thiểu đạt được Sơ 
địa trong Thập địa của đạo Phật. Nó có rất nhiều tướng 
dạng, chi tiết, và ý nghĩa, nhưng chúng ta có thể phân 
loại thành hai phạm trù. 


95 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Phạm trù đầu tiên bao gồm thân tướng hiển minh 
với ba mươi hai tướng chính và tám mươi vẻ đẹp phụ. 
Chúng được trang điểm trong mười ba trang phục của 
Sambhogakäaya - năm lễ phục và tám trang sức bằng 
vật liệu quý, biểu thị sự hoàn thiện hay viên mãn tất 
cả công đức hay thành tựu. Nhưng một số hình ảnh 
Sambhogakaya mặc trang phục trong y áo tu viện. 


Phạm trù thứ hai là tướng phẫn nộ. Có chín diễn 
cảm phẫn nộ và trang phục trong tám trang điểm mộ 
địa, biểu tượng hóa sự tiêu diệt mọi thế lực tâm thức 
ma quỷ và chuyển hóa các cảm xúc nhiễm ô như sân 
hận thành trạng thái của trí tuệ. 


Nirmãnakãya là hóa thân của đức Phật trong nhiều 
loại thân tướng bình thường khác nhau vì lợi ích của 
chúng sanh. Các hóa thân trong thân tướng và trang 
phục của chư Phật, Bồ Tát, các vị khổ hạnh, và tu sĩ. 
Thân tướng của chư Phật xuất hiện trong thế gian 
này, như đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là Hóa 
Thân tối cao, và giống như thân tướng Sambhogakãya 
hiển minh, phân biệt bằng một trăm mười hai dấu 
hiệu tối ưu, nhưng quần áo đều trong y áo tu viện và 
không trang phục áo lễ hội. Phần lớn chư Bồ tát, như 
MañJushri trang phục lộng lẫy một phần hay toàn bộ, 


96 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


giống như lễ phục của thân tướng Sambhogakäaya hiền 
minh. Các vị khổ hạnh đi theo thực hành mật truyền 
trong trang phục của yogi - đơn giản và thánh thơi. 
Sự miêu tả các tu sĩ, những người từ bỏ cuộc sống gia 
chủ, đều trong y áo tu viện, cạo đầu hoặc đội nón của 


tu viện. 


Cũng có những Bồ Tát, nhà khổ hạnh, và tu sĩ 
không phải Nirmãfnakãya mà là người thường và hình 
ảnh trong tranh dành cho họ thì giống hoặc tương tự 
với Nirmäriakãya. 

Phạm trù khác của những hình tượng là thần thánh 
và ma quỷ, những sinh linh hay tỉnh linh đầy quyền 
năng này hỗ trợ đạo đức, những thế lực tích cực được 
gọi là chư thiên hay Hộ Pháp, và những vị xấu hay thế 
lực tiêu cực được gọi là ma quỹ. Tiếng Tây Tạng gọi 
thần thánh là !ha, hay tiếng Sanskri là deva. Theo 
Phật giáo, chư thiên phần lớn ngụ ở cõi trời và hưởng 
thụ hạnh phúc, người may mắn và quyền năng trong 
lúc sống. Nhưng họ là những chúng sanh thế gian và 
chưa giác ngộ. Họ không đạt Niết-bàn, chưa thoát khỏi 
cảm xúc nhiễm ô và hậu quả của chúng, nên là chủ thể 
phải lang thang trong thế gian khi công đức nghiệp 
trước bị cạn kiệt. 


97 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Mỗi một hình ảnh và màu sắc khác nhau của các 
đại diện này trong thangka đều có một ý nghĩa và biểu 
thị đặc biệt để thiển quán. Tôi sẽ đưa ý nghĩa của hai 
hình ảnh như một ví dụ biểu tượng hóa của nghệ thuật 
Phật giáo. 

Đầu tiên là hình ảnh Đức Mlañ7ushri (Văn Thù), 
Bồ Tát của Trí tuệ. Thân Ngài màu cam chiếu sáng 
như mặt trời mọc, biểu tượng sáng tỏ khỏi những đám 
mây của hai che chướng - sở tri chướng và phiền não 
chướng. Năm lễ phục bằng lụa và tám trang sức châu 
ngọc biểu tượng Ngài được trang hoàng bằng mọi công 
đức của Sambhogakaya. Ngài ngồi trong tư thế xếp 
bằng, biểu tượng an trụ trong trạng thái thanh thản 
tuyệt đối không dao động. Mắt Ngài mở rộng và trong 
sáng, biểu tượng không ngừng thương yêu tất cả và 
trí tuệ nhất như đối với tất cả hiện tượng đúng thật 
như chúng đang hiện hữu. Ngài đang mỉm cười, biểu 
tượng đã thoát khỏi đau khổ và tràn đầy an bình và 
hoan hỷ. Ngài trẻ trung, biểu tượng Ngài không phải 
là đối tượng của tuổi già và bệnh tật, cũng không sinh 
tử. Trong tay phải, Ngài giơ cao khỏi đầu một thanh 
kiếm màu xanh dương, biểu tượng ngữ của Ngài cắt 
đứt sự vô minh của chúng sanh tận gốc rễ. Trong tay 


98 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


trái, Ngài cầm một quyển kinh Prajñã-pãramiiã (Bát- 
nhã ba-la-mật - Trí tuệ siêu phàm) biểu tượng tâm 
Ngài sở hữu hai trí tuệ - trí tuệ biết tất cả đúng thật 
như chúng đang hiện hữu (thật tánh) và rõ ràng như 
vẻ ngoài của chúng (hiện tướng). Thân Ngài có ba mươi 
hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, biểu tượng công đức 
viên mãn của một vị Phật. 


Ví dụ thứ hai là Chechog, hay Mahottaraheruka, 
một Bổn tôn phẫn nộ, như đã mô tả trong Palchen 
Dupa của truyền thống Longchen Nyingthig. Ba đầu 
của Ngài biểu tượng Ba thân Phật. Sáu tay Ngài biểu 
thị Sáu viên mãn (Lục ba-la-mật), và bốn chân Ngài 
biểu tượng Tứ vô lượng tâm. 


Đầu chính giữa của Ngài trong tướng phẫn nộ làm 
sợ sệt biểu tượng sự hủy diệt vô minh bằng việc chuyển 
hóa nó vào trong của Pháp thân. Đầu bên phải Ngài 
màu trắng với tiếng gầm như sấm “ha-ha” biểu tượng 
sự tiêu diệt ái luyến bằng việc chuyển hóa nó vào thân 
hoan hỷ. Đầu bên trái Ngài màu đỏ trong điệu bộ am- 
tsig dam-pa nhe nanh, biểu tượng sự tiêu diệt sân hận 
bằng việc chuyển hóa nó vào Hóa thân Phật. Chày 
kim cương (vajra) năm chấu trong tay phải đầu tiên 
của Ngài biểu tượng sự loại bỏ năm nhiễm ô bằng việc 


99 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


chuyển hóa chúng thành ngũ trí. Ngọn chĩa ba trong 
tay phải thứ hai biểu tượng sự chuyển hóa ba độc thành 
Ba thân Phật. Ngọn lửa trong tay phải thứ ba của Ngài 
biểu tượng sự đốt cháy bám chấp vào hiện tượng cho 
là có thật. Sọ người trong tay trái đầu tiên của Ngài 
biểu tượng sự chuyển hóa ba độc thành cam lô trí tuệ. 
Cái cày trong tay trái thứ hai Ngài biểu tượng sự hàng 
phục tham lam bằng sự rộng lượng. Con bò cạp trong 
tay trái thứ ba của Ngài biểu tượng sự loại bỏ mọi thế 
lực xấu ác. Chim đại bàng trên đầu Ngài biểu tượng 
sự chiến thắng trên tất cả thế lực tiêu cực. Tám trang 
phục mộ địa của Ngài biểu tượng Ngài là bậc tiêu diệt 
bản ngã ma quỷ. 

Ở đây, cần phải nói một vài lời về ý nghĩa của hình 
ảnh đức Phật phẫn nộ. Với chúng ta các hình ảnh hiền 
hòa dễ hiểu và cảm hứng dễ thấy nhưng các hình ảnh 
phẫn nộ và hình ảnh hợp nhất tính dục khó nhận thức 
thấu đáo như một phần của con đường giác ngộ và kết 
quả. Không có bất cứ nhận thức nào về hình ảnh như 
vậy trong Phật giáo phổ thông của giáo thừa; nó chỉ 
có trong truyền thống Mật thừa. Theo Phật giáo Mật 
tông, điều đó chỉ dành cho những thiền giả đã thành 
tựu cao hoặc người tỉnh thông lão luyện, không phân 


100 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


biệt giữa hiền minh hay phẫn nộ, tất cả đều bình đẳng 
trong cuộc sống như huyễn và là một trong trạng thái 
tối thượng của sự chứng ngộ. Trong thật tánh, tướng 
phẫn nộ không bị loại trừ như một sự tiêu cực, vì mọi 
hiện tượng hiện hữu đều bao gồm nhất như trong sự an 
bình, hỷ lạc và rộng mở. 


Có hai mục đích chính trong việc sử dụng hình ảnh 
phẫn nộ để thực hành: phát triển năng lượng tích cực 
và thuần hóa các thế lực tiêu cực. Năng lực hay năng 
lượng của tướng phẫn nộ là đại phương tiện thiện xảo. 
Nó tạo ra và tình luyện khả năng thành tựu của kinh 
nghiệm mật truyền và đánh thức trí tuệ - trí tuệ của 
sự hợp nhất hỷ lạc và tánh không hay sự rộng mở, sự 
hợp nhất của hình tướng và tánh không, và sự hợp 
nhất của trong sáng và tánh không. 


Tướng phẫn nộ là công cụ hùng mạnh trong việc 
điều phục những thế lực tiêu cực mạnh mẽ. Không có gì 
khác nhau khi một vị Phật hóa thân trong hình tướng 
con người giữa chúng ta và khi là một con khi giữa loài 
khỉ. Các hình tướng phẫn nộ không do sự tạo tác hoặc 
phản ứng với cảm xúc phiền não hay tham lam ích kỷ. 
Các hình tướng ấy là sự phản chiếu của tâm an bình 
và giác ngộ trong hình dáng một thân tướng thích hợp. 


101 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Điểm quan trọng nhất là dù xuất hiện trong tướng 
phẫn nộ và âm thanh kết hợp với chúng là của một 
biểu lộ sợ hãi, các Ngài - hay tâm các Ngài - là sự an 
bình, quyền năng và lòng bi. Mọi Bổn tôn phẫn nộ đều 
tiêu biểu cho chín phẩm tánh sau: tự hào, anh hùng, 
và đáng sợ đối với thân; tươi cười, đe dọa, và hung nộ 
đối với ngữ; và lòng bi, quyền năng, và an bình đối với 
ý. 

Trong Phật giáo, người ta không thờ phụng hình 
ảnh như biểu tượng của một đấng sáng tạo thế gian, 
hay như một bậc ban phát hoặc suối nguồn của hạnh 
phúc. Thay vào đó, Phật tử sử dụng các đồ vật bên 
ngoài, chẳng hạn như các pháp khí tôn giáo, như một 
sự hỗ trợ hoặc nguồn cảm hứng cho thực hành tâm 
linh. Theo quan niệm của đạo Phật, yếu tố chính trong 
cuộc sống là tâm, nếu tâm có ý hướng hay nhận thức 
đúng đắn về những đối tượng vật thể được sử dụng như 
một hỗ trợ cho thực hành tôn giáo, chẳng hạn như thấy 
chúng là chư Phật, điều đó sẽ giúp hành giả phát triển 
niềm tin và công đức tâm linh. Bằng cách này, người 
sùng đạo sẽ đạt được công đức và sức mạnh tâm linh. 


Việc sử dụng các đồ vật thiêng liêng của nghệ thuật 
như một trợ giúp cho việc thực hành tôn giáo không nảy 


102 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


sinh kết quả từ năng lực của chính đồ vật đó, mà kết 
quả nảy sinh từ quan điểm tâm thức của hành giả. Dĩ 
nhiên, sử dụng các đồ vật thích hợp như các dạng nghệ 
thuật tôn giáo sẽ có ảnh hưởng lớn đến tâm thức hơn 
một đồ vật thông thường, giống như một cái bàn. Ví dụ, 
nếu quanh ta đầy dẫy những hình ảnh biểu trưng cho 
sự dễ cáu giận, do thấy chúng, thù hận hay lòng tham 
sẽ khởi lên trong tâm thức ta. Tương tự, nếu nơi cư trú 
của ta tràn đầy những minh họa tôn giáo, và nếu ta 
đã có một kinh nghiệm tâm linh nào đó, điều này sẽ là 
một sự nhắc nhở hoặc làm tươi mới kinh nghiệm tâm 
linh của ta. 

Hầu như toàn bộ nền nghệ thuật của người Tây 
Tạng đều bắt nguồn từ giáo lý đạo Phật. Đó là sự hỗ 
trợ cho sự thực hành Chánh pháp và là công cụ của sự 
hoằng pháp. Nghệ thuật này tiêu biểu và bảo tồn tỉnh 
hoa của Giáo pháp. 


103 


6. 
SỰ CHUẨN BỊ CHO BARDO 
CÁC GIAI ĐOẠN CẬN TỬ VÀ SAU KHI CHẾT ! 


(2 ardo trong tiếng Tây Tạng có nghĩa 
“trạng thái trung gian” hay “gia1 đoạn 


chuyển tiếp”. Trong ngữ cảnh của giáo lý về bardo, nó 
biểu thị chủ yếu giai đoạn giữa cuộc sống này và cuộc 
sống kế tiếp. Theo Phật giáo, sau khi bạn chết sẽ trải 
qua một bardo, một giai đoạn chuyển tiếp, và sau đó 
bạn sẽ tái sanh trong một kiếp sống khác. Với cuộc 
sống hiện tại, bạn có rất nhiều quan niệm đúng hoặc 
sai, cũng như rất nhiều thông tin về cuộc sống bạn 
như thế nào và bạn đang kinh nghiệm gì. Nhưng bạn 
không biết gì và rất ít quan tâm đến giai đoạn cận tử 
và những kiếp sống tương lai của bạn. Dù vậy, bạn chỉ 
còn ở đây vài ngày, vài tháng, hay vài năm... và sau đó 
bạn sẽ ở trong bardo và những kiếp tương lai mãi mãi. 
Vào lúc này điều bạn nên làm nhất là học biết cách để 





!Buổi nói chuyện tại Điện Maha Siddha Nyingmapa, 
Hawley, Mass., vào ngày 22 tháng 3 năm 1992. Chương 
này dựa căn bản trên DM, NS (192a/1-195b/3 & 387b/3- 
396a/3), TRD (quyển Vam, 200a/4-264b/6), GG, BN, KZM, 
và PM. 


104 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


trải qua giai đoạn bardo và đi đến các kiếp tương lai 
như thế nào, và nhất là có thể chuyển hóa những kiếp 
sống tương lai thành hạnh phúc và trí tuệ trường cửu 
cho chính mình và người khác. 


Trước khi đi vào việc tóm lược về bardo, tôi muốn 
làm rõ một vài điểm. 

Trước tiên, trong kinh điển Phật giáo Tây Tạng có 
nhiều định nghĩa chi tiết và phân loại bardo, nhưng 
không nhất thiết rằng mọi người sẽ kinh nghiệm tiến 
trình lộ ra trong bardo một cách giống nhau. [Lấy ví 
dụ,] sau khi sinh vài năm, một đứa bé ở phương Tây 
sẽ bắt đầu đi học, rồi vào đại học, sau đó làm việc rồi 
lập gia đình, và kết thúc với việc về hưu. Nhưng không 
phải mọi người đều đi qua tiến trình sống giống nhau 
như vậy. Sự mô tả trong những trang sau đây chỉ trình 
bày những kinh nghiệm của một số đông người bình 
thường, và phần lớn trong số đó đều trải qua một cái 
chết tự nhiên. 


Thứ hai, trong rất nhiều kinh điển của đạo Phật 
Tây Tạng bardo được phân loại thành sáu bardo riêng 
biệt,! và trong một số các bản văn khác là bốn bardo. Ở 
đây chúng ta sẽ nói về hệ thống bốn bardo. 





!Bardo của cuộc sống (sinh ra), giấc mộng, thâm nhập, cận 
tử, bản tánh tối thượng, và trở thành. 


105 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Thứ ba, mặc dù bardo thực tế là trạng thái giữa hai 
kiếp sống, giữa đời này và đời kế tiếp, kinh điển cũng 
xem tự thân cuộc sống hiện nay của chúng ta là một 
bardo. Vì trong lúc bardo hiện hữu giữa hai kiếp sống, 
bản chất của nó là như huyễn và lang thang không có 
một thân để nương tựa và nơi cố định để trụ - đây cũng 
là những đặc tính đúng với cuộc sống này theo nhiều 
nghĩa. 

Bạn có thể nghĩ: “Tôi có cuộc sống thế này, thế này..., 
tôi sống trong nhà tôi, với gia đình tôi...” Nhưng trong 
thực tế bạn chỉ trải qua một thời gian nào đó trong cái 
thân thể như nhà trọ này của bạn, trong một thế giới 
mong manh huyễn ảo. Bạn tụ họp cùng với gia đình 
và bạn bè cũng giống như những khách du lịch theo 
mùa, vì nghiệp lực đã đưa các bạn đến với nhau cũng 
giống như những chiếc lá khô tụ lại trong một góc bởi 
cơn gió mùa thu. Song, chẳng mấy chốc các bạn sẽ ra đi 
về những hướng khác nhau và sẽ không bao giờ trở lại 
với nhau, ngay cả với những thân thể mà các bạn hết 
sức yêu quý này cũng vậy thôi. Do vậy, cuộc sống hiện 
tại của bạn cũng giống một bardo, một trạng thái như 
mộng, và đó là lý do tại sao kinh điển đã phân loại nó 
như một bardo.! 





!Xin tìm đọc các phần giáo pháp mạnh mẽ và chỉ tiết nhất 


106 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Cuối cùng, nếu nhận ra thật tánh của tâm và hình 
tướng vào bất kỳ giai đoạn nào trong bốn bardo, bạn sẽ 
không đi vào giai đoạn kế tiếp của bardo, vì bạn sẽ tức 
thời giải thoát và đạt được Phật tánh. 


Bốn bardo gồm có: (1) bardo của cuộc sống, nghĩa 
là cuộc sống hiện tại của chúng ta; (2) bardo cận tử, 
(3) bardo của bản tánh tối hậu và (4) bardo của sự trở 
thành. 


BARDO CỦA ĐỜI SỐNG 


Bardo của đời sống bắt đầu từ lúc bạn thụ thai và 
kết thúc vào lúc khởi đầu tiến trình chết. Do vậy, toàn 
bộ cuộc sống bạn là bardo đời sống. Nếu bạn thực hành 
Giáo Pháp thiền định nói chung, và nhất là những tu 
tập mật truyền trong giai đoạn bardo đời sống này, bạn 
sẽ có thể đạt giác ngộ, Phật tánh thậm chí có khả năng 
là ngay trong cuộc sống này. 

Theo giáo lý Dzogpa Chenpo, trong chân lý tuyệt 
đối, bản tánh tối hậu của toàn thể pháp giới là nhất 
như. Nó là sự hợp nhất của bản tánh tối hậu, hoàn 
toàn rộng mở, hoặc tánh Không, và năm trí với năng 
lực tự nhiên của nó, năm ánh sáng nội tại. Nhưng vì 


trong các kinh điển mật truyền của Phật giáo Tây Tạng. 


107 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


không nhận ra chân lý, bạn phân biệt chúng như chủ 
thể và đối tượng, bị thiêu đốt với cảm xúc bám luyến, 
gây hấn, và nhầm lẫn (tham, sân, sj) mọc rễ trong sự 
chấp ngã. Như một kết quả, toàn thể pháp giới xuất 
hiện trước tâm nhị nguyên của bạn như năm nguyên 
tố trong hình ảnh chủ thể và khách thể, và trở thành 
nguồn gốc của đau khổ và khích động. 


Nếu bạn nhận ra và hoàn thiện tánh giác nội tại, 
thật tánh của tâm là sự hợp nhất của hoàn toàn rộng 
mở, lãnh vực tối hậu, và trí tuệ với ánh sáng nội tại 
của nó thì sau đó thậm chí ngay trong chính đời này 
bạn sẽ trở thành một vị Phật và sẽ không cần đi hết 
lần lượt các bardo. Trong trường hợp đó, không chỉ tâm 
bạn đạt trạng thái toàn giác mà còn đạt được ánh sáng 
nội tại của thân trí tuệ. Kết quả là, nếu muốn, bạn có 
thể chuyển thân thô nặng hiện tại của bạn qua nhiều 
phương pháp khác nhau thành loại thân ánh sáng 
(loại này hay loại khác), bao gồm điều được gọi trong 
kinh điển là “thân cầu vồng”, “thân ánh sáng”, và “đại 
chuyển hóa”. Hoặc bạn có thể đến cõi tịnh độ không 
cần để lại thân. Mà bạn cũng có thể đạt toàn giác mà 
không cần phô diễn các dấu hiệu vật chất hoặc siêu tự 
nhiên. Dĩ nhiên những loại thành tựu này cực hiếm, và 
chúng ta không nên nói ra một cách khinh suất. 


108 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Trong bardo cuộc đời của người bình thường, bạn có 
thể có cả năng lực và kiến thức để đem lại một tương 
lai an bình và hạnh phúc. Nhưng nếu không tận dụng 
cuộc sống, bạn có thể rơi vào kinh nghiệm của nhầm 
lẫn, sợ hãi, và đau khổ trong các bardo và các kiếp sống 
ở phía trước bạn. Thế nên, đừng để lãng phí bất kỳ thời 
gian nào, bạn phải cố gắng đạt tối thiểu một số kinh 
nghiệm tâm linh, kiến thức, và sức mạnh của sự rộng 
mở, thanh bình, hoan hỷ, lòng bi, sùng kính, nhận thức 
tích cực, và trí tuệ. Đó là suối nguồn duy nhất để tạo 
nghiệp công đức, trí tuệ bên trong, điều đó sẽ cải thiện 
cuộc sống này và trang bị cho bạn đối mặt với những 
bardo kế tiếp và các kiếp tương lai. 


Bạn cũng phải cố gắng thấy và cảm nhận cuộc sống 
này như một kinh nghiệm bardo, thấy và cảm nhận nó 
không thật, giống như giấc mộng do tâm bạn tạo ra. 
Điều này sẽ giúp bạn nới lỏng sự bám chấp và thèm 
khát cuộc sống này. Bằng cách đó, khi những kinh 
nghiệm cận tử và các bardo sau khi chết xảy đến, bạn 
sẽ có thể thấy chúng như những giấc mộng, và thấy 
chúng quen thuộc, điều khiển chúng dễ dàng. Vì khi 
bạn nhận ra giấc mộng chỉ là giấc mộng, tác động của 
ác mộng sẽ bị vô hiệu. 


109 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Theo Phật giáo Đại Thừa nói chung, sau khi đạt 
được thân người quý báu, điều quan trọng trước tiên 
là tìm thấy một vị thầy đức hạnh đáng tin cậy. Sau 
khi tìm được, bạn phải học hỏi giáo lý, suy nghĩ thấu 
suốt và đạt đến kinh nghiệm qua thiền định. Về mặt 
vật chất, điều quan trọng là phải từ bỏ cuộc sống trần 
tục và mở rộng tâm bạn bằng quan điểm giác ngộ đến 
tất cả với tình thương, hoan hỷ, lòng bi, và bình đẳng, 
và tu tập sáu pháp ba-la-mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, 
nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Ngài .Jjgme Lĩngpa 
khấn nguyện:! 

Trong bardo cuộc sống, cầu mong con có được một 
cuộc sống tâm linh, 

Kính lễ Lama, 

Dựa trên trí tuệ của việc nghe, suy nghĩ, và thiền 
định, 

Và rèn luyện trong sự từ bỏ, tâm giác ngộ, và sáu 
ba-la-mật. 


BARDO CẬN TỬ 


Bardo cận tử khởi đầu từ lúc bắt đầu tiến trình chết 
và kết thúc vào lúc xuất hiện bardo của bản tánh tối 
thượng. 





1GG 1a/6 


110 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Nếu bạn đã nhận biết cao, không đi vào kinh nghiệm 
của bardo cận tử, qua năng lực thiền định bạn có thể 
hợp nhất giác tánh nội tại với sự hợp nhất của lãnh vực 
tối thượng và trí tuệ, đó là Phật tánh. Nếu thành tựu 
sự hợp nhất này qua thiển định chuyển di tâm thức 
(.Pho Ba) bạn có thể chuyển tâm thức mình thành một 
cõi tịnh độ thiên đường của chư Phật và tái sanh ở đó. 


Nếu không, bạn sẽ đi qua kinh nghiệm của những 
bardo, và điều đó có thể bao gồm tiến trình sau. Khi 
tiến trình cận tử bắt đầu, năm năng lượng sinh lực 
(khí)! của thân bạn bị đảo lộn, và bạn đi qua hai giai 
đoạn tan rã. Gia1 đoạn thứ nhất là sự tan rã năng lượng 
của những yếu tố vật chất và sự suy yếu chức năng của 
các giác quan. Gia1 đoạn thứ hai là sự tan rã của nhận 
thức và cảm xúc tỉnh thần. 


Về sự tan rã của các yếu tố vật chất, trước tiên yếu 
tố đất tan hòa vào yếu tố nước.? Vào lúc này, bạn cảm 





!Đi kèm-cuộc sống, di chuyển-lên trên, tỏa khắp, đi kèm- 
lửa, và năng lượng dọn dẹp-xuống dưới (khí/ gió). 

?Đây là giải thích chung, nhưng theo TRD 224b/ 1 và GG 
1b/ 5, sự hòa tan được giải thích trên nhiều trình dộ của 
năm yếu tố (như bên ngoài, bên trong, bí mật, và những 
phẩm tánh hoàn thiện của mỗi yếu tố trong năm yếu tố), và 
cũng mỗi sự hòa tan vào yếu tố chính nó, ví dụ, năng lượng 
(Nus-Pa) của đất bên ngoài tan vào đất bên trong v.v... 


111 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thấy mất năng lượng đất hay sự nối kết với yếu tố đất 
trong thân bạn, chính là sự vững chắc, mạnh mẽ và 
nâng đỡ. Bạn cảm thấy chính bạn hòa tan vào hay di 
chuyển đến năng lượng nước. Điều này kèm theo một 
cảm giác rơi xuống, mặt đất phía dưới mở ra và bạn 
không thể ngồi hay đứng dậy, bạn mất thăng bằng 
và trở nên tái nhợt. Đó là lý do tại sao người hấp hối 
thường van nài: “Làm ơn kéo tôi dậy, tôi cảm thấy bị 
chìm.” Có thể bạn cảm thấy đang chìm xuống và bị che 
phủ, và có thể bạn chứng kiến những hình tướng giống 
ảo ảnh. 

Thứ hai, yếu tố nước hòa tan vào yếu tố lửa. Vào lúc 
này bạn cảm thấy mất năng lượng hay kết nối với yếu 
tố nước, chính là sự ẩm ướt và duy trì. Bạn cảm thấy 
rất khát nước. Nước bọt nhỏ giọt. Nước mắt chảy ra rồi 
khô cạn. Đó là lý do tại sao người hấp hối thường yêu 
cầu: “Hãy cho tôi nước. Tôi khát.” Bạn có thể cảm thấy 
ngộp, kích động và chứng kiến những hình tướng như 
khói. 

Thứ ba, yếu tố lửa hòa tan vào yếu tố gió. Vào lúc 
đó bạn cảm thấy mất năng lượng hay kết nối với yếu 
tố lửa, là sự ấm áp, sung mãn và nồng nhiệt, và thân 
nhiệt bạn mất. Hơi nóng rút từ những bộ phận xa nhất 
của cơ thể hướng đến trái tim. Bạn không thể thấy các 
đồ vật, và mọi sự giống như tia lửa đỏ trên nền tối. 


112 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Thứ tư, yếu tố gió hòa tan vào ý thức. Vào lúc đó 
bạn cảm thấy mất năng lượng hay kết nối với yếu tố 
gió, là sự di chuyển và nhẹ nhàng. Bạn cố hết sức để 
thở và mắt trợn lên. Hơi thở thường kết thúc với ba 
hơi thở dài, và vào lần thở thứ ba, bạn hít vào lần chót 
và không thể hít lại lần nữa; điều đó chấm dứt hơi thở 
trong cuộc sống này. Vào lúc đó bạn có thể thấy những 
ảo giác trong nhiều hình dạng sợ hãi khác nhau hoặc 
những cái thấy hoan hỷ và có thể chứng kiến những 
hình tướng như lửa cháy. 


Nếu nghiệp sống của bạn chưa hết và bạn đang đi 
qua tiến trình cận tử vì những lý do xảy ra bất ngờ 
(rKyen), thì ngay cả đến giai đoạn này bạn vẫn có thể 
sống lại qua các phương tiện y học hay tâm linh. Nhưng 
nếu đã vượt qua giai đoạn này, bạn không thể sống 
lại được. (Tuy nhiên, có những hoàn cảnh phi thường, 
người ta đã đi xa hơn nhiều và vẫn sống trở lại.) 


Về giai đoạn thứ hai, sự tan rã của nhận thức và 
cảm xúc tỉnh thần, khi hơi thở bạn đã ngừng và tâm, 
ý thức đã mất sự kết nối của nó với năng lượng của 
các yếu tố vật chất, năng lượng tụ lại của kinh mạch 
giữa (Tạng: rTS5a, Sanskrit: nzđ1), năng lượng (rhung, 
prana), và tỉnh chất (Thig Le, bindu) trong thân thô 
nặng cũng sẽ bị phân tán. Kết quả là ba loại tan rã 


113 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tinh thần hay thu rút sẽ xảy ra trong ba gia1 đoạn: vi 
tế, vi tế hơn, và vi tế nhất. Những sự tan rã này gợi ra 
ba kinh nghiệm tâm thức mà trong bản văn đặt tên là 
hình tướng, gia tăng và đạt được. 


Trước tiên là ý thức tan rã vào hình tướng (sMang 
Ba).! 25 Vào lúc này bạn nhận thức mọi sự đều như 
màu trắng. Nó không giống như ánh sáng ban ngày, 
sáng trắng hay chiếu sáng, mà chỉ như thể mọi sự có 
màu trắng hoặc hơi trắng, giống như ánh sáng mặt 
trăng trong bầu trời không mây. Vào lúc này những tư 
tưởng gây hấn hay thù hận ngừng lại. 


Thứ hai, hình tướng tan rã vào sự gia tăng (mCh ed 
Pa). Vào lúc này bạn nhận thức mọi sự như màu đỏ 
hay hoe đỏ,? giống như ánh sáng của mặt trời lặn trong 
bầu trời không mây. Vào lúc này niệm tưởng tham lam 
hay bám luyến ngưng lại. 


Cuối cùng sự gia tăng tan rã vào đạt được (Thob Pa), 
và mọi sự trở nên tối đen, giống như bầu trời không 





!Theo NS 389b/ 4 (dựa căn bản trên Thai “Gyur tantra), ý 
thức tan vào hư không, và hư không tan vào tánh sáng. 
?Trong DM 10b/ 6 và KZM 2a/ 4, trong kinh nghiệm thứ 
nhất và thứ hai, trật tự của cái thấy trắng và đỏ bị đảo 
ngược. Trong một số bản văn, sự chấm dứt của cảm xúc 
được thay đổi. 


114 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


mây của một buổi tối mùa thu. Lúc này, niệm tưởng sĩ 
mê ngưng lại. 


Sau đó kinh nghiệm của trạng thái đạt được dẫn 
bạn vào một trạng thái vô thức,! nền tảng phổ quát.? 


Nếu nhận ra, bạn sẽ không rơi vào vô thức và kinh 
nghiệm tối đen của giai đoạn đạt được có thể tan hòa 
hoặc xuất hiện như tánh quang minh nguyên sơ (øZh1 
øNas Ky7od gSa)), chúng ta sẽ bàn luận đến điều này 


sau. 


Những người bình thường nên đối phó với những 
giai đoạn tan rã này như thế nào? Trước tiên, bạn phải 
nhận ra rằng mình đang ở trong tiến trình cận tử. Bạn 
nên cố gắng tiếp nhận những kinh nghiệm tan rã càng 
bình thản càng tốt. Bạn phải cố nhớ rằng mọi hình 
tướng và kinh nghiệm của bardo đều do tâm bạn tạo 
ra, giống như những giấc mộng. Bạn không nên bám 
luyến chúng, không bị kích động bởi chúng hoặc sợ hãi. 
Với an bình và tự nhiên, bạn nên theo dõi hoặc hợp 
nhất với thật tánh của tâm bạn, an định và trong sáng, 
thay vì chạy theo và bám chấp vào những niệm tưởng 
và kinh nghiệm. 

!Xem NS 192b/ 2 


?Sự hòa tan của đạt được vào tánh sáng được dựa căn bản 
trên KZM 2b/1 và GG 2b/1 





115 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Bạn phải nhớ lại các suối nguồn tâm linh của bạn, 
như chư Phật, chư tổ, giáo lý, và kinh nghiệm, và sử 
dụng những kinh nghiệm, ký ức đó như sự hỗ trợ tâm 
linh cho bạn. Hãy cố nhớ lại các thiền định tâm linh của 
chính bạn, mọi kinh nghiệm tâm linh và năng lượng, 
và hợp nhất với chúng. Hãy cảm thấy rằng chư Phật, 
các vị thầy, và Bổn tôn hiện diện cùng bạn mọi lúc và 
các Ngài đang bảo vệ và dẫn dắt bạn. Từ nơi các Ngài, 
hãy để ánh sáng của an bình, rộng mở, mạnh mẽ, và 
hoan hỷ đến với bạn, tràn đầy bạn, và chuyển hóa bạn 
thành thân của an bình, rộng mở, mạnh mẽ và hoan 
hỷ. Sau đó cố buông lỏng trong thân tâm linh đó suốt 


tiến trình cận tử. 


Một trong những điểm quan trọng nhất để nhớ lại 
là không được bám luyến vào, bị kích động, hay sợ hãi 
bất kỳ điều gì xảy ra trong bardo, mà hãy thấy mọi sự 
như một minh họa của cái thấy tâm linh và một nguồn 
kinh nghiệm tâm linh. Hãy sử dụng bất cứ tiếp cận và 
kinh nghiệm tâm linh nào mà bạn đã quen thuộc trong 
cuộc sống, đó là những thứ sẽ làm dễ dàng và nhiều 
hiệu quả hơn cho bạn. 


Guru Rinpoche khuyên chúng ta thực hành và cầu 
nguyện đừng bám luyến bất cứ điều gì vào lúc chết, 


116 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


hãy nhớ lại thiền định của chúng ta, và hòa nhập bản 
tánh tối thượng của tâm mình với lãnh vực tối thượng:! 


Khi bardo cận tử hé lộ trên con, 

Hãy từ bỏ bám luyến và bám chấp vào mọi thứ, 
Con sẽ tập trung trên các hướng dẫn rõ ràng 
không dao động, 

Và chuyển di giác tánh nội tại của con (thật tánh 
của tâm) vào không gian của lãnh vực tối thượng. 


Bardo cận tử cũng là một thời điểm quan trọng để 
sử dụng thực hành phowa (“chuyển di tâm thúc' đến 
cõi tịnh độ). Nếu bạn là một thiền giả phowa, bạn có 
thể tự thực hiện việc này cho chính mình. Nếu không, 
một người khác cũng có thể thực hiện phowa cho bạn. 
Nếu người nào khác đang thực hiện phowa cho người 
hấp hối, người đó phải cẩn thận chờ cho đến khi người 
sắp chết đã hoàn tất giai đoạn tan rã thứ nhất - sự tan 
rã các yếu tố vật chất - mới bắt đầu thực hiện, vì người 
sắp chết vẫn có thể chống cự lại cái chết và vẫn còn có 
hy vọng là người ấy sẽ sống lại. Trong trường hợp đó, 
sự thực hiện phowa có thể thúc đẩy cái chết của người 


2A2 


ấy. 





!BN 2/9 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Trong thực hành phowa, với lòng bi, niềm tin, sùng 


kính, an định, và nhất tâm (chú tâm một điểm), hãy 


quán tưởng chính bạn như một thân thiêng liêng, như 


đức Vajrayoginr (hoặc là thân tướng bình thường của 
bạn) trong trung tâm của Cõi Phật Tịnh Độ Cực Lạc 
(Sukhavai) đẹp đẽ và hạnh phúc. Hãy quán tưởng đức 
Phật Am:tabha (Phật A-d¡-đà) - đức Phật Vô Lượng 
Quang - trên đỉnh đầu bạn. Ngài Jigme Lingpa viết: 


118 


Mọi nhận thức của con xuất hiện tự nhiên như 
Cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh, 

Cõi Phật Cực Lạc toàn bộ trang nghiêm. 

Giữa trung tâm, con quán tưởng chính con là 
VaJrayOog1InI, 

Với một đầu, hai tay, màu đỏ trong sáng cầm một 
dao cong (biểu tượng trí tuệ) và một sọ người (cực 
lạc). 

Chân con trong tư thế tiến lên và ba mắt nhìn lên 
bầu trời. 

Giữa thân con là kinh mạch trung ương, 

Như thân một mũi tên tre đặc, 

Nỗng không, trong sáng, trống rỗng, và sáng rực. 
Phần tận cùng của kinh mạch trung ương được 
mở ra tại lỗ mỏ đỉnh đầu, 

Và phần thấp nhất kết thúc tại rốn. 

Trên nút thắt tại ngực 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Trong trung tâm của một quả cầu khí (năng 
lượng) màu xanh lục 

LàÀ tánh giác của con (tâm) trong dạng một chữ 
HRIH màu đỏ 

Trên đỉnh đầu con dài khoảng một cánh tay 
(khoảng 6 tấc) 

Con quán tưởng Đức Phật Amitabha (Phật A-di- 
đà - Đức Phật Vô Lượng Quang) 

Trang nghiêm vói những biểu tượng và dấu hiệu 
tốt đẹp nhất. 

Con cầu nguyện đến Ngài với lòng sùng kính 
mãnh hệt.! 

Sau đó với năng lượng hoàn toàn sùng kính, hãy 
cầu nguyện đến Đức Phật Amitzbha, chư Phật, Bồ Tát 
và những vị thầy giác ngộ khác. Vào lúc cuối, với sự 
tập trung một điểm, hét nhiều lần âm PHAT hay HIK, 
quán tưởng và cảm thấy tâm bạn trong dạng chữ HRÏH 
được bắn lên trên bằng lực của sùng kính và lực của khí 
(năng lượng), lặp lại nhiều lần, qua kinh mạch giữa và 
hòa nhập vào ngực, giữa thân của Đức Phật Amitäbha 
(A-di-đà), giống như nước rót vào nước. Tìn tưởng, cảm 
nhận và trụ trong kinh nghiệm là một - nhất như với 
Đức Phật. 





!PM 1b/ † 


119 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Bạn có thể thực hiện phowa cho chính bạn, người 
khác có thể làm giúp bạn, hoặc cả hai cùng làm. Nhưng 
như tôi đã nói ở trước, chúng ta phải rèn luyện kỹ năng 
từ trước, nếu không khi thời điểm đại khẩn trương xảy 
đến mà bạn mới tìm kiếm một phương thức không quen 
thuộc thì khó có thể nhớ lại sự thực hành. 

Ngoài ra, hãy luôn ghi nhớ rằng việc nhận ra chính 
mình như vị Phật, nhận ra sự nhất như với tâm đức 
Phật, hay nhận ra thật tánh của tâm, như đã dạy trong 
nhiều pháp tu khác nhau, chính là sự tu tập phowa 
tuyệt đối, là phương pháp chuyển di tâm hành giả đến 
cõi Phật. 


BARDO CỦA BẢN TÁNH TỐI THƯỢNG 

Quang minh của nền tảng hay tánh sáng trí tuệ 
nguyên sơ của nền tảng khởi lên' sau khi chấm dứt hơi 
thở bên ngoài nhưng hơi thở bên trong vẫn còn chưa 
ngưng, khi một chút hơi nóng vẫn hiện diện tại ngực. 
Nếu nhận ra trí tuệ của nền tảng và duy trì nó, bạn sẽ 
được giải thoát khỏi ba trói buộc của luân hồi (samsara), 
cụ thể là trói buộc của thân vật chất, trói buộc của hiện 
tượng hình tướng, và trói buộc của tâm khái niệm. 





1Xem SGG: 403a/ 2 


120 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Vì nghiệp quả kiếp trước, chúng ta sinh ra với thân 
thô nặng này và do đó ta tự trói buộc mình trong thân 
vật chất này. 


Vì thói quen quá khứ, chúng ta bị nô lệ bởi những 
đối tượng mà chúng ta nhận thức và do đó ta tự trói 
buộc mình trong phạm trù của các hiện tượng hình 
tướng. 


Vì ý thức tỉnh thần, chúng ta tự mình chìm đắm 
trong những tư tưởng cảm xúc phân biệt, và do đó tự 
trói buộc mình trong phạm trù của tâm khái niệm. 
Tánh giác nội tại của tâm bạn thoát ra qua lỗ mở trên 
đỉnh đầu và hợp nhất với lãnh vực tối thượng. Đây là 
sự thành tựu của sự hợp nhất trí tuệ giác ngộ và lãnh 
vực thanh tịnh khởi nguyên tối thượng. Sau đó không 
còn giai đoạn tiếp theo nào của bardo sẽ xảy ra với bạn. 


Trong bardo của bản tánh tối thượng, trạng thái 
đầu tiên của sự đạt được tan hòa vào tánh sáng (od 
øSa)),' đó là trong sáng và rộng mở, giống như bầu trời 
tỉnh khiết của một sáng sớm mùa thu. Nó được gọi là 
“quang minh của nền tảng” (gZh¡ gNas y1 `od gSa), 
và là quang minh của Pháp thân, sự thanh tịnh nguyên 
sơ. Vì mọi người đều có Phật tánh hoặc là vị Phật trong 





1GG 2b/ 1 và NS 192b/ 2 


121 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thật tánh của họ, khi mọi khái niệm và cảm xúc được 
tan hòa (như vào thời điểm này), sự thanh tịnh nguyên 
sơ và quang minh chiếu sáng cho mọi chúng sanh. 
Thậm chí một con côn trùng nhỏ nhất cũng sẽ kinh 
nghiệm sự thanh tịnh nguyên sơ và tánh sáng vào thời 
điểm chết. Với người đã nhận ra và kinh nghiệm, giai 
đoạn này mở ra cơ hội để nhận biết nó và được giác ngộ. 
Với người chưa nhận ra, dù vẫn kinh nghiệm nó nhưng 
họ có thể thậm chí không chú ý đến, và sự xuất hiện 
của nó cũng chẳng tạo bất cứ khác biệt nào cho họ. 


Đau đó tánh sáng tan hòa vào hợp nhất (Zung ˆJug). 
Nó là sự hợp nhất của rộng mở (tánh Không) và hình 
tướng (ánh sáng). Trong đây, hình ảnh của các Bổn tôn 
phẫn nộ sẽ xuất hiện. Chúng ta nghe tiếng gầm của 
những âm thanh lớn như sấm sét. Mặc dù những hình 
tướng quang minh này là năng lực tự nhiên khởi lên 
từ sự rộng mở và thanh tịnh tự nhiên của chính tâm 
chúng ta - trong dạng nhất như và giác ngộ - và âm 
thanh là biểu lộ tự nhiên của tâm tự nhiên chúng ta, 
người không nhận ra sẽ ngất đi vì sợ hãi. Toàn bộ vũ 
trụ xuất hiện như một thế giới của ánh sáng chiếu ra 
rực rỡ, với những hình ảnh ánh sáng đẹp đẽ của Bổn 
tôn hiền minh trong vô số các vòng tròn ánh sáng ngũ 


122 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


sắc. Những chuỗi ánh sáng với vô số tia sáng xuất phát 
từ ngực các Bổn tôn và đến ngực chúng ta. Cuối cùng 
chúng ta cảm nhận tất cả các Ngài hòa nhập vào trong 
chúng ta. 


Đau đó sự hợp nhất tan hòa vào trí tuệ (Ye Shes). 
Trong giai đoạn này, trước tiên chúng ta thấy từ ngực 
mình một tia ánh sáng rất mỏng trải dài vào bầu trời. 
Đau đó chúng ta sẽ thấy trong những chùm ánh sáng 
của bầu trời - xanh dương, trắng, vàng và đỏ - cái này 
chồng lên cái kia. Mỗi tia sáng được trang hoàng với 
một vòng ánh sáng màu sắc tương ứng kích thước bằng 
một tấm gương,' cũng được trang hoàng bằng năm vòng 
ánh sáng, kích thước bằng hạt đậu. Đó là ánh sáng trí 
tuệ của trí tuệ lãnh vực tối thượng, trí tuệ như gương, 
trí tuệ của bình đẳng, và trí tuệ biện biệt. Ở trên đó, 
chúng ta sẽ thấy một lọng ánh sáng ngũ sắc của ngũ 
trí, giống như cái lọng bằng lông công. 


Đau đó trí tuệ tan hòa vào trạng thái thành tựu tự 
nhiên của bậc trì minh (khun Grub Rig`Dzin). Lúc này, 
chúng ta sẽ thấy bốn chùm ánh sáng hòa nhập thành 
năm ánh sáng như cái lọng ở trên. Kế tiếp, những hình 
ảnh biểu tượng sau đây xuất hiện như một tánh sáng 





!Một loại gương nghi lễ cầm tay của phương Đông 


123 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


phản chiếu trong gương. Chúng ta cảm giác đang thấy 
các hình tướng của Dharmakäya, sự thanh tịnh bổn 
nguyên, được biểu tượng hóa bằng bầu trời trong suốt 
không mây trên không trung. Phía dưới đó, chúng ta 
thấy các cõi tịnh độ của Sambhogakaya, sự thành tựu 
tự nhiên, biểu tượng hóa bằng những hình ảnh của 
các Bổn tôn hiển minh và phẫn nộ. Ở phía dưới nữa, 
chúng ta thấy các cõi tịnh độ của Nirmanakaya, sự 
hiện diện tự nhiên, trong nhiều hóa thân khác nhau. 
Tại dưới đáy, chúng ta thấy thế giới của chúng sanh 
của sáu cõi bất tịnh. Vào lúc này chúng ta cũng có thể 
kinh nghiệm nhiều đức hạnh Phật hiện diện trong tâm 
chúng ta, như năm trí tuệ biết trước. 


Phần lớn chúng sanh sẽ có tất cả kinh nghiệm này, 
nhưng trừ khi chúng ta nhận ra, chúng chỉ xảy ra 
như một tia chớp; chúng ta thậm chí không thể chú ý 
chúng, và chúng sẽ không lợi ích nhiều cho chúng ta. 
Nhưng nếu, khi chúng ta kinh nghiệm quang minh của 
nền tảng và hình tướng quang minh chúng ta nhận ra 
chúng như chúng là - rộng mở, nhất như, không phân 
biệt, không tạo tác hay bám chấp - thì chúng ta sẽ được 
giải thoát vào Phật tánh, và mọi hình tướng sẽ được 
giải thoát như năng lực tự nhiên của Phật tánh. Nếu 


124 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


không, một lần nữa chúng ta sẽ đi qua giai đoạn kế 
tiếp của bardo. 


Sự thiền định quan trọng nhất xuyên suốt mọi 
bardo, và nhất là với bardo của bản tánh tối thượng, là 
nhận ra thật tánh của tánh sáng nền tảng và sự xuất 
hiện của nó, ánh sáng nội tại. 

Khi chúng ta thấy ánh sáng hay nhiều loại hình 
dạng và âm thanh, nếu nhận ra chúng như năng lượng 
tâm giác ngộ của chính chúng ta, chúng sẽ xuất hiện 
như những mandala Phật, bất khả phân từ tự thân tâm 
giác ngộ. Nhưng nếu thấy ánh sáng, hình tướng và âm 
thanh như những đối tượng tách biệt khỏi bản tâm, do 
bám chấp vào một bản ngã với những khái niệm nhị 
nguyên, chúng xuất hiện như nhiều hiện tượng khác 
nhau của các khái niệm thô nặng, cảm xúc phiền não 
và thế giới của năm yếu tố vật chất. 

Thêm vào việc nhận ra bản tánh của ánh sáng, hình 
tướng và âm thanh, một điều cũng quan trọng là nhận 
ra giác tánh nội tại, bản tánh của tâm chúng ta đúng 
thật như nó hiện hữu, như thể chúng ta gặp lại một 
người bạn già thân thiết. Vì thế chúng ta sẽ nhận ra 
thật tánh của mọi sự. Sau đó chúng ta sẽ siêu việt các 


125 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


khái niệm của hiện hữu và phi hiện hữu và sẽ đạt Phật 
tánh, trạng thái giải thoát thường hằng. Đức Guru 


Rinpoche khuyên chúng ta thực hành và cầu nguyện 


như sau: 


Khi bardo cận tử hé lộ trên con, 

Hãy buông bỏ mọi sợ hãi và kinh hoàng, 

Con sẽ nhận ra mọi sự xảy đến như tự thân giác 
tánh nội tại tự hiện (năng lượng của thật tánh 
của tâm), 

Và con sẽ nhận ra nó chỉ là các hình tướng của 
bardo.! 


Ngài .Jigme Lingpa viết: 


Nếu con phân tích bardo của bản tánh tối thượng, 
Thì có nhiều khía cạnh để phân tích. 

Nhưng, thay vào đó, nếu chỉ phân tích tự thân 
người phân tích, 

Nó chẳng hiện hữu ở bất cứ đâu. 

Nên cũng giải thoát khái niệm của không hiện 
hữu. 

Đây là trạng thái thường giải thoát.? 


Ngài Longchen Rabjam viết: 





!BN 3/4 
?GG 4a/2 


126 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Một yogi đạt giải thoát trong chính kiếp sống này, 
Tan rã yếu tố đất vào nước, nước vào lửa, lửa vào 
gió, gió vào thức, và thức vào tánh sáng; 

Sau đó, hợp nhất với (sự hợp nhất) trí tuệ và lãnh 
vực tối thượng 

Họ vĩnh viễn an tâm trong trạng thái của bổn 
nguyên (Phật tánh). 

Vì lợi ích của người khác, giống như một giấc 
mộng, trí tuệ với hai thân Phật 

Xuất hiện đến chúng sanh như các phẩm tánh 
Phật để phục vụ họ.! 


Bạn có thể nghe và đọc những sách về kinh nghiệm 
cận tử [ở phương Tây]. Chúng đáng kinh ngạc thay! 
Truyền thống bardo của Tây Tạng tối thiểu cũng 
được một ngàn năm, và những kinh nghiệm cận tử 
[ở phương Tây] là một chủ đề mới, nhưng nhiều khía 
cạnh lại giống nhau trong cả hai tài liệu, ngôn ngữ gần 
như giống hệt nhau. Tuy nhiên giáo lý bardo đi sâu 
hơn nhiều. Chúng trình bày những nguyên nhân và 
kết quả của nhiều giai đoạn bardo khác nhau và đi vào 
tận cùng của chúng thay vì chỉ đưa ra một ý niệm khởi 
đầu. Nói riêng, giáo lý bardo dẫn dắt chúng ta trong 





1SR 10a/6 (bản dịch: BM 333/23) 


127 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


việc làm thế nào chuẩn bị và đối phó với những hoàn 
cảnh để cải thiện các kinh nghiệm bardo và kiếp sống 
tương lai của chúng ta. 


Trong bardo cận tử và bardo của bản tánh tối thượng 
chúng ta chứng kiến nhiều loại ánh sáng và hiện tượng 
hình tướng khác nhau. Nhưng với nhiều người, nhất là 
người đã nhận biết, họ không ở trong cách nhận thức 
chủ thể - đối tượng. Người đã nhận ra (giác ngộ), thấy 
và cảm nhận chúng như sự hợp nhất. Bạn có thể thấy 
và cảm nhận hàng trăm sự việc cùng lúc. Bạn có thể 
thấy và cảm nhận mọi sự, không cần thiết phải qua đôi 
mắt mà là sự toàn bộ, như thể tất cả đều ở phía trước 
bạn. Tất cả là sự hoan hỷ, cực lạc, nhất như và rộng 
mở - không phân biệt, giới hạn, xung đột, hay đau khổ. 
Bạn càng nhận biết cao thì bạn càng thấy hàng ngàn 
sự việc cùng lúc. Trái lại, nhiều người trong hoàn cảnh 
như vậy chỉ hoàn toàn kinh nghiệm sự đau khổ, sợ hãi, 
và chịu đựng. 


Khi tôi nói “ánh sáng”, bạn có thể nghĩ về những 
chùm tia sáng hoặc hiện tượng như ánh sáng mặt trời 
bắt nguồn từ nơi nào đó. Nhưng trong nhận biết thực 
sự, bạn không nhận biết ánh sáng này như những đối 


128 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


tượng - những đối tượng của nhãn thức v.v... Bạn đang 
nhận biết ánh sáng như một sự trong sáng và quang 
minh, đó là an bình, hoan hỷ, cực lạc, rộng mở và nhất 
như, và trí tuệ tỏa khắp. Và bạn là ánh sáng và ánh 
sáng là bạn, hợp nhất. Đây là sự hợp nhất của bản 
tánh rộng mở (tánh Không) và trí tuệ và hình tướng 
xuất hiện tự nhiên (ánh sáng nội tại). Nguyên lý này 
là nền tảng thực sự dựa vào đó mà Phật giáo Mật tông 
nói về tính bất nhị, ánh sáng tự nhiên, sự trong sáng, 
xuất hiện tự nhiên, hiện diện tự nhiên, nhận biết cùng 


lúc, tự hiện, vô sanh, và toàn giác. 


Trong bardo, tâm bạn mất kết nối với năng lượng 
thân thể, và cấu trúc của thân vật chất không kiểm 
soát hay ảnh hưởng đến chuyển động tâm thức bạn. 
Nếu bạn đã chuẩn bị tỉnh thần tốt trong cuộc sống thì 
trong bardo năng lực và tác động của nhận biết tâm 
linh bạn sẽ ảnh hưởng nhiều trong việc cải thiện tiến 
trình cuộc sống bạn hơn bây giờ. Tâm bạn sẽ hùng 
mạnh và rộng mở hơn hướng đến bất cứ mục tiêu nào 


bạn sẽ tập trung vào, vì chúng đi cùng với nhau. 


Ngay cả nếu không nhận ra thật tánh của các kinh 


nghiệm bardo, nếu bạn chỉ nghĩ với một tâm sùng kính: 


129 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


“Chúng là Phật tánh và các hóa thân Phật,” hoặc nói 
đơn giản, hãy suy nghĩ về chúng như những hiện tượng 
tích cực, thì chúng sẽ tạo ra an bình, hoan hỷ, và thành 
thơi trong bạn. Kết quả là, bạn sẽ đạt được sức mạnh 
và trí tuệ tâm linh. Bạn sẽ có thể điều khiển tiến trình 
bardo và sẽ dẫn đến một tái sanh tốt hơn. 


Tối thiểu bạn nên tránh việc sợ hãi, rối loạn, hay 
bám luyến đến bất cứ kinh nghiệm hay hình tướng nào 
bằng suy nghĩ: “Tất cả chúng đều không thật. Chúng 
chỉ là sự tạo tác của tâm tôi.” Sau đó hãy cố gắng nhớ 
lại các hỗ trợ tâm linh của bạn, như các vị thầy, giáo lý, 
và trên tất cả là các kinh nghiệm thiền định của bạn 
với niềm tin, sùng kính, trung thực, và hoan hỷ. Ngoài 
ra, điều này sẽ làm bạn có thể điều khiển tiến trình 
bardo và dẫn bạn đến một tái sanh tốt hơn. 


Nói chung, với người bình thường, các kinh nghiệm 
của cả hai bardo cận tử và bardo của bản tánh tối 
thượng có thể kéo dài từ một phần nhỏ của một giây 
đến vài phút, nhưng họ có thể cảm thấy chúng kéo 
dài lâu hơn. Nhận thức và kinh nghiệm của thời gian 
không cần thiết được đo lường theo một hệ thống khái 
niệm, cụ thể là những khái niệm mà chúng ta hiện có. 


130 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 
BARDO CỦA SỰ TRỞ THÀNH 


Trong nghĩa phổ biến thuộc cộng đồng người Tây 
Tạng, đây là “bardo.” Đây cũng là bardo có thời gian 
dài nhất thuộc ba bardo sau, vì đối với nhiều người 
những kinh nghiệm của bardo thứ hai và thứ ba có thể 
chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. 


Nếu bạn là một người nhận biết cao hoặc ngay cả 
nhận biết vừa phải, bạn sẽ đạt giác ngộ trong bardo 
đời sống hoặc tối thiểu trong bardo của bản tánh tối 
thượng, và sẽ không đi qua bardo của sự trở thành. 
Nếu bạn là người có chút ít nhận biết, bạn có thể đi qua 
bardo trỏ thành rất nhanh mà không có kinh nghiệm 
đau khổ; do vậy, bằng việc nhớ lại nhận biết thiển quán 
của bạn, bạn sẽ tái sanh trong một biểu hiện tịnh độ 
(Rang bZh1n sPrul sEKu1 Zhineg). Ở đó bạn sẽ nhận 
được ân phước của Ngũ bộ Phật và đạt Phật quả. Nếu 
là người chưa nhận biết và tâm thức bạn chưa được 
chuyển di đến một cõi tịnh độ bằng bất kỳ phương tiện 
nào khác, như phowa, bạn sẽ đi đến bardo kế tiếp, 
bardo của sự trỏ thành. 


Người bình thường trong bardo thứ hai và thứ ba 
có thể có kinh nghiệm rơi vào vô thức (hôn mê) [thay 
vì kinh nghiệm tánh quang minh của nền tảng, như 


131 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nó là] và bị kinh hoàng bởi những xuất hiện của âm 
thanh, ánh sáng, tia sáng, và hình ảnh của những Bổn 
tôn. Thậm chí bạn không dám nhìn hay cảm nhận thật 
tánh và những hình tướng của thật tánh chính bạn, 
mà lại chống đối đấu tranh với chúng như những đối 
tượng - đối tượng trong hình thức của các thế lực xung 
đột. 


Sau đó từ lực của không nhận biết (Ma Rig Pa) bản 
tánh tối thượng, tánh sáng của nền tảng, bạn cảm thấy 
sự xuất hiện của năng lượng yếu tố gió, lửa, nước và 
đất trong chính bạn, và chúng được đi theo bởi những 
tư duy của si mê, tham dục, và sân hận. Ý thức bạn, 
hay tâm, sẽ thoát khỏi thân thô nặng qua một trong 
chín cửa. (Cửa tốt nhất để thoát ra là qua lỗ mở đỉnh 
đầu hay thóp trên đỉnh đầu). Do kết hợp cùng với các 
năng lượng này và ý thức, bạn sẽ cảm thấy về mặt tâm 
thức bạn có một thân có đầy đủ mọi giác quan. Ngay cả 
một số kinh điển cũng nói về một thân vi tế (hay thân 
ánh sáng nhẹ), nhưng phần lớn đều đồng ý rằng nó là 
một thân tâm thức hay thân hình dung, không có bất 
cứ hình tướng thật nào. Tuy vậy, bạn sẽ cảm thấy có 
một thân với một số ánh sáng của chính nó, và bạn sẽ 
không cảm thấy ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng. 


132 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Sau đó, bạn có thể đi qua các kinh nghiệm sau. Cuộc 
sống và tâm thức bạn không ổn định hay bền vững và 
mọi thứ sẽ thay đổi từ lúc này sang lúc khác tùy theo sự 
thay đổi tư duy và ảnh hưởng nghiệp lực của bạn. Bạn 
sẽ đến bất cứ nơi chốn và người nào bạn nghĩ trong tâm 
thức, chỉ trừ khi nó vượt khỏi phạm vi nghiệp của bạn. 
Nếu bạn nghĩ “New York”, lập tức bạn sẽ ở ngay đó, 
chẳng cần tốn thời gian và nỗ lực để đi đến. Bạn khó có 
thể ở yên một nơi và tập trung trên bất cứ tư duy nào, 
vì bạn luôn di chuyển, trôi nổi và bị đẩy đi chỗ này chỗ 
kia. Bạn liên tục chạy, bay và di chuyển, như một sợi 
lông trong cơn bão, không có sự ổn định. Tâm bạn sẽ 
sắc bén hơn người bình thường và sẽ có một số loại tiên 
tri, biết được tư tưởng người khác; nhưng bạn sẽ có ít 
năng lực phân tích hay lập luận, vì thiếu sự ổn định 
của tâm thức. Tâm bạn có thể đi qua nhiều thay đổi 
của hạnh phúc và đau khổ, hy vọng và sợ hãi, thanh 
bình và khốn khổ trong mỗi một khoảnh khắc. Đôi lúc 
bạn hình dung sự nguy hiểm từ những nguyên tố như 
thể bạn bị chôn vùi dưới nhà, hang động, hay đất sụp, 
rơi và chìm trong nước, bị cháy trong lửa của cây hay 
nhà, và bị thổi bay trong gió bão. 

Khi người chết thấy xác chết của họ, một số bám 
luyến vào nó, trong khi số khác lại ghét bỏ. Tuy nhiên, 


133 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


một số khác không nhận ra thi thể họ và một cách 
huyền bí thấy nó như một thân tướng khác, như là xác 
chết của một con vật. 


Bạn cũng có thể thấy thực phẩm mọi lúc, nhưng 
không thể hưởng được trừ khi nó được hồi hướng cho 
bạn. Phần lớn bạn chỉ có thể hưởng được mùi của thực 
phẩm đó.! Bạn sẽ cảm thấy cô độc, không an toàn và 
sẽ luôn đi tìm một nơi trú ẩn và ổn định. Khi bạn mệt 
mỏi vì bị cơn bão cảm xúc, tâm thức, nghiệp cuốn đi, 
bạn luôn tha thiết kiếm được chỗ trú ẩn hay tìm một 
chỗ để sinh ra, mà không quan tâm đến việc bạn đang 
bị mắc kẹt vào loại hoàn cảnh nào. Mỗi tuần bạn phải 
kinh nghiệm toàn bộ tiến trình chết nhiều lần, đặc biệt 
nếu đó là một cái chết thê thảm. 

Ngoài ra, vào lúc bắt đầu, trong một thời gian dài, 
bạn không thực sự nhận ra bạn đã chết vì bạn có ít 
năng lực lập luận. Bạn có thể đi đến bạn bè, nhưng họ 
sẽ phót lờ bạn. Bạn có thể đến bàn ăn, nhưng chẳng ai 
cho bạn ghế hay phục vụ thức ăn cho bạn. 


Thông thường thời gian trong bardo này khoảng từ 
một tuần đến bảy tuần, nhưng cũng có thể ngắn hơn 





!Đây chính là lý do vì sao sur (gSur - thực phẩm đốt cháy) 
thường được hiến cúng cho người quá cố trong nhiều tuần lễ 
sau khi người ấy qua đời. 


134 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


hoặc trong một số rất ít trường hợp lại lâu hơn. Trong 
phân nửa thời gian đầu, bạn sẽ cảm thấy có thân và sự 
kết nối với kiếp trước, và trong phân nửa thời gian thứ 
ha1, bạn sẽ cảm thấy mình có thân và các kinh nghiệm 
của lần sinh sắp đến. 


Khoảng giữa thời gian trụ trong bardo này, nhiều 
người trải qua việc đi đến phiên tòa của Tử Thần,! vị 
Vua của Pháp luật (gShin rJe Chios rGya)), nơi bạn 
tái sinh sẽ được quyết định bằng việc kiểm tra các ghi 
chép nghiệp thiện và bất thiện trong quá khứ của bạn. 
Những người này chứng kiến người khởi tố và người 
bào chữa biện hộ hay chống lại những hành động công 
đức hay không công đức của họ, hỗ trợ sự tranh cãi 
của họ với nhiều bằng chứng khác nhau được đo lường 
bằng những viên sỏi, bàn cân và những tấm gương. 

Ngoài ra, từ khoảng giữa thời gian trụ trong bardo 
này, năng lượng nghiệp và cảm xúc của bạn sẽ chỉ ra 
cõi tái sanh của bạn. Nếu thọ tái sanh nơi cõi trời, bạn 
sẽ thấy một ánh sáng trắng dịu. Tương tự bạn sẽ thấy 
ánh sáng đỏ nhẹ cho cõi a-£u-la, xanh dương nhẹ cho 
cõi người, xanh lục nhạt cho cõi súc sanh, vàng nhạt 
cho cõi ngạ quỷ, và ánh sáng màu khói xám cho cõi địa 
ngục. 





!Dựa theo các ghi chép trong Tibetan Delogs (Das Log, 
“Những người trở về từ cõi chết”). 


135 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Bạn cũng có thể thấy cõi sinh ra của bạn trong 
những giới hạn biểu tượng, có thể bao gồm như sau. 
Nếu bạn tái sanh vào cõi trời, bạn có thể cảm thấy như 
thể đi vào một lâu đài. Tương tự, bạn có thể thấy đi 
vào một bánh xe ánh sáng hay một trận chiến cho cõi 
a-tu-la, vào hang động trống rỗng hay lều bạt cho cõi 
súc sanh, một khu rừng, khúc cây, hay mền màu đen 
cho cõi ngạ quỷ, một hố đen hay một thành phố thép 
cho cõi địa ngục. Với cõi người bạn có thể cảm thấy như 
thể đi vào một hồ nước có thiên nga, ngựa, hay bò, hoặc 
đi vào màn sương, nhà cửa, thành phố, hoặc một đám 
đông người. 


Khi thời khắc tái sanh xảy đến, bạn sẽ thấy cha mẹ 
bạn đang giao hợp, và bạn có thể cảm thấy ghen tức với 
người cha và thèm khát người mẹ, nếu bạn trở thành 
người nam, và ngược lại bạn sẽ thành người nữ. Cảm 
giác xúc cảm đó dẫn dắt bạn đi vào tử cung để thụ thai. 
Với sự nỗn sinh, thấp sinh, và hóa sinh, sự sinh ra của 
bạn thường được dẫn dắt bởi lực cảm xúc của tham hay 


sân. 


Làm sao chúng ta điều khiển được bardo trở thành? 
Trước tiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn 
đã chết. Nếu hình ảnh bạn không phản chiếu trong 


136 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


gương, không có dấu chân trên cát hay tuyết, không 
có bóng bên cạnh thân bạn, và nếu người ta không đáp 
ứng bạn, thì đó là bạn đã ở trong bardo. Hãy cố gắng 
đừng buồn phiền và choáng váng, mà hãy cố tập trung 
vào bất kỳ một trong ba điểm quan trọng sau: 


Trước tiên, hãy nhận ra bạn đang ở tại điểm chuyển 
tiếp quan trọng nhất của tất cả các kiếp sống tương lai 
và không thể để lãng phí một khoảnh khắc nào. 


Thứ hai, hãy cảm thấy hoan hỷ về bất cứ con đường 
tâm linh nào bạn đã theo đuổi trong cuộc sống mình, 
vì điều đó sẽ là nguồn ánh sáng, hoan hỷ, và an bình to 
lớn của hôm nay. 


Thứ ba, hãy nhớ lại một trong bất kỳ ba thực hành 
sau, tùy theo kinh nghiệm trong quá khứ bạn và sau 
đó an trụ với thực hành đó không xao lãng. (Nếu bạn là 
một người có nhận biết cao, chắc chắn bạn sẽ giác ngộ). 


1. Nếu bạn là người có một số kinh nghiệm thiền 
định Mật tông, bạn sẽ thấy những ánh sáng này 
như ánh sáng trí tuệ chiếu sáng, hoặc chuyển 
chúng thành ánh sáng tỏa sáng của trí tuệ. 
Ngoài ra, bạn có thể thấy chư Phật của Ngũ bộ 


137 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Phật, như đã nhắc đến trong Thötröl,! và đạt 
được giác ngộ. Nếu bạn cố gắng thấy với niềm 
tin, thì bạn sẽ thấy chúng như vậy, vì tất cả là 
sự tạo tác của tâm trong bardo. 


Do vậy, hãy nhớ lại sự sùng kính của bạn đến 
chư Phật, chư tổ, và sự thiền định. Hãy nhận ra 
mọi kinh nghiệm này là nhất như, và mọi âm 
thanh, sắc tướng đều là năng lực biểu hiện của 
nhất như đó. Hãy là một với chúng, không bám 
chấp hay chống lại qua một quan điểm chủ thể 
và đối tượng. Sau đó an trụ thanh thản trong 
trạng thái nhận biết đó. Hòa nhập vào nó lặp đi 
lặp lại nhiều lần. 


2. Nếu bạn không phải là một thiền giả đã kinh 
nghiệm hay nhận biết, mà là một người có tu 
tập tâm linh, trước tiên bạn nên cố gắng an định 
tâm, kiên định và tập trung vào những hỗ trợ 
tâm linh, thay vì bị thúc đẩy đi khắp nơi như 
những người trong bardo hay bị. 





!Thos Grol (“Giải thoát qua lắng nghe”) là một loại các bản 
văn (Bar Do Thos Grol, Tạng Thư Sống Chết, được trở thành 
một với chúng) được phát hiện như Ter bởi Karma Lingpa. 
Xem DM 32b/6 


138 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


Trong Phật giáo Mật tông Tây Tạng, có nhiều 
nghi lễ để vị Lama sẽ thực hiện cho người chết. 
Qua năng lực của cầu nguyện, tạo công đức, sùng 
kính, và thiền quán, vị Lama đem tâm của người 
chết vào một hình ảnh (hay một đồ vật) và làm 
ổn định họ với nó. Sau đó vị Lama ban giáo lý và 
ban quán đảnh để dẫn dắt tâm thức người chết 
đến Phật tánh, hoặc tối thiểu đến một tái sanh 
tốt. Nếu nghi lễ thiền định của vị Lama mạnh 
mẽ, và nếu người chết có đủ thiện nghiệp, nghi 
lễ sẽ có hiệu quả nhất. 

Hãy nhớ lại và trụ trong bất kỳ niềm tin, thiền 
định, hay tư duy tâm linh và cảm nhận nào mà 
bạn quen thuộc. Nếu bạn có thể nhớ, cầu khẩn 
lòng bi và năng lực của chư Phật, Bồ Tát, những 
vị thánh, nhà hiền triết, các vị thầy tâm linh, 
và sự thiền định, những kinh nghiệm tâm linh 
của bạn sẽ hùng mạnh vào lúc đi một mình này. 
Bất cứ những tư duy tâm linh, ký ức, hay kinh 
nghiệm mà bạn có, sẽ phát sinh sức lực của an 
bình, hoan hỷ, sùng kính, lòng bi, nhận thức 
thanh tịnh, và trí tuệ trong bạn (đó là sự nhận 
biết của bản tánh tối thượng và tướng quang 
minh của nó). Lực đó dẫn bạn đến giác ngộ hoặc 


139 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


140 


đến một tái sanh tốt hơn (giống như cảm xúc 
tiêu cực gây tái sanh vào cõi thấp). Lực đó có thể 
làm lệch hướng con đường tái sanh vào cõi thấp 
của bạn, ngay cả nếu điều đó đã được chọn. Bất 
kỳ những kinh nghiệm tâm linh và sức mạnh 
bạn đã có trong đời sống, chắc chắn sẽ đem lại 
kết quả vào lúc cần thiết này. 


3. Nếu bạn không có kinh nghiệm tâm linh, khi 


kinh nghiệm những điều đang xảy ra này hãy 
cố gắng đừng trở nên giận dữ, rối loạn và sợ hãi, 
mà hãy thấy chúng chỉ như sự tạo tác của tâm, 
giống như một giấc mộng. Không ai sắp đặt tất 
cả bardo này như nơi đến của bạn; chúng chỉ 
là những hình ảnh ảo tưởng do chính tâm và 
cảm xúc tỉnh thần bạn tạo ra. Hãy cố gắng rộng 
mở, tích cực, an định và bình thản, thay cho 
khái niệm bám chấp, nhận thức tiêu cực, chạy 
theo và đấu tranh với cảm xúc thù hận, tham 
dục hay sĩ mê. Hãy thương cảm những người 
khác cũng đang bị lang thang trong bardo mà 
họ không hay biết này. Nếu bạn có thể tạo ra 
hay duy trì trạng thái tích cực của tâm và năng 
lượng tâm linh như vậy, điều đó sẽ đem lại sự 
an định trong tâm bạn, giải phóng những năng 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


lượng tiêu cực hay nghiệp trong bạn, và sự an 
bình trong tâm linh cùng ánh sáng sẽ nở rộ 
trong bạn, đem lại kết quả tái sanh vào một cõi 
hạnh phúc. 
Bạn cũng phải cố gắng đảo ngược tiến trình thọ 
tái sanh vào các cõi thấp, nếu phải đối diện với 
chúng. Khi thấy các dấu hiệu tái sinh vào cõi 
thấp, ánh sáng dịu và các dấu hiệu, hay nơi chốn 
(hoặc cha mẹ) của nơi sinh trong một tái sanh 
thấp, điều quan trọng nhất là không nhiễm vào 
các tư duy cảm xúc của bám chấp, tham lam, 
bám luyến, căm thù, ghen tức, sợ hãi, rối loạn, 
v.v... Thay vào đó, hãy thấy tất cả với một tâm 
của tâm linh, một tâm của an bình, nhất như, và 
rộng mở. Hãy thấy chúng với an tĩnh bằng việc 
nhận ra chúng như những tạo tác của tâm bạn, 
hay thấy chúng như những hình tượng Phật 
nam hay nữ. Hãy cầu nguyện đến chư Phật và 
các vị thầy tâm linh để được các Ngài ban phước 
và hướng dẫn. 

Bạn bè cũng có thể giúp bằng cách thực hiện những 
thực hành tâm linh, như thực hành phowa, tạo công 
đức, tịnh hóa những việc làm phi công đức, cầu thỉnh 
ân phước của chư Phật, niệm các bài nguyện, tụng 


141 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


niệm mantra, bố thí, cúng dường, phóng sanh, tạc 
tượng Phật, sao chép kinh điển Giáo Pháp, xây dựng 
các đài kỷ niệm tâm linh, từ bỏ việc làm không công 
đức, sau đó hồi hướng mọi hành động công đức này cho 
bạn và cho tất cả bà mẹ chúng sanh vì sự hạnh phúc và 
giác ngộ của họ. Bất cứ công đức nào họ có thể làm và 
hồi hướng cho bạn sẽ lợi ích bạn, vì bạn là nguồn cảm 
hứng để họ làm và hổi hướng cho bạn và cho tất cả bà 
mẹ chúng sanh với tâm thức của tình thương, rộng mở 
và lợi ích. Điều quan trọng cho bạn bè bạn là không 
suy nghĩ, đặc biệt là không nói hay làm điều gì có thể 
khởi động bất kỳ tư tưởng, cảm giác, hay cảm xúc tiêu 
cực trong tâm bạn, mà hãy suy nghĩ, và nhất là nói 
hay làm điều gì gợi cảm hứng an bình, hoan hỷ, và sức 
mạnh trong bạn. 


Trong cuộc sống này, tâm thức tương đối ổn định vì 
có vị trí trong cấu trúc thân thể phàm tục này. Do vậy, 
nó dễ dàng có quan điểm tâm linh và thói quen qua 
thiền định. Nhưng cũng khó có cơ hội tạo một thay đổi 
lớn hay sự tiến bộ đích thực vì tâm thức bị mắc kẹt và 
được lập trình trong hệ thống của thân thể trần tục, 
cứng nhắc của chúng ta. 


Song, trong bardo, tâm thay đổi nhanh chóng trong 
một điểm chuyển đổi tạm thời có tác động mạnh, không 


142 


DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


bị quy định bởi thân thể vật chất. Do đó nó dễ dàng 
thay đổi hay cải thiện chuyến hành trình tương lai của 
bạn. Nhưng nó cũng khó tìm thấy một con đường mới 
không quen thuộc và tập trung vào đó. Vì tâm không 
thân của bạn trôi nổi mau chóng và liên tục cuốn đi 
vòng quanh với tốc độ cao. 


Thế nên, nếu có thể tập trung tâm bạn vào các quan 
điểm tâm linh và kinh nghiệm mà bạn có được trong 
đời này, trong lúc bạn vẫn còn có một nền tảng ổn định 
thì trong bardo những thói quen của kinh nghiệm đó 
sẽ dễ dàng tác động chuyến hành trình vào cuộc sống 
tương lai của bạn, bảo đảm một tương lai an bình, hạnh 
phúc, và trí tuệ to lớn. 


May mắn thay, hôm nay bạn còn sống và tôi cũng 
còn sống. Chúng ta có cơ hội để chuẩn bị cho bardo và 
các kiếp tới của mình. Nếu chúng ta có kinh nghiệm an 
bình, hoan hỷ, sức mạnh và trí tuệ, thì khi thời điểm 
chết xảy đến, tất cả chúng ta sẽ có thể chào đón nó với 
suy nghĩ: “Õ tuyệt vời thay, tôi đã chuẩn bị cho nó!” 
Tâm thức trong bardo trong sáng và hùng mạnh hơn, 
và kinh nghiệm của nó thì sắc bén hơn tâm thức hiện 
nay, vốn được lập trình trong hệ thống nhận thức riêng 
của con người và bị kẹt trong cấu trúc của thân bằng 
máu thịt. Do đó, nếu có được một số kinh nghiệm của 


143 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Giáo Pháp trong cuộc sống chúng ta, thì trong bardo 
chúng ta sẽ hưởng kết quả của đại an bình và nhẹ 
nhàng, hoan hỷ và được tán tụng với những gì chúng 
ta đạt được khi còn sống trong thế gian này. 


Nếu đó là an bình, rộng mở và trí tuệ trong tâm, 
mọi trạng thái tỉnh thần và hiện tượng chung quanh 
chúng ta có thể xuất hiện như những hình tướng tích 
cực. Năm cảm xúc của tâm chúng ta xuất hiện như 
năm trí tuệ, và năm nguyên tố của thân thể là năm 
ánh sáng nội tại, chư Phật và cõi Phật, năng lượng 
tự nhiên của trí tuệ. Hoặc tối thiểu, các hình tượng 
của chư Phật, Bồ Tát, Thánh nhân, Hiền triết, Lama, 
Dakini, và Daka sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua bầu trời 
trong sáng đến cõi Phật an bình và hoan hỷ nhất với 
một đại hiển bày của cúng dường huyền diệu, âm nhạc 
thanh bình và các vũ điệu hoan hỷ, tràn đầy toàn bộ 
không gian. Giờ đây chúng ta sẽ đạt được năng lực đem 
an bình, ánh sáng và hoan hỷ đó đến tất cả các bà mẹ 
chúng sanh của chúng ta.! 





!Theo Phật giáo, mỗi chúng sanh đi qua sự đầu thai của vô 
số kiếp sống liên tiếp. Do đó, trong tiến trình vô số kiếp 
trước của chúng ta, mỗi một chúng sanh đã từng là cha mẹ, 
vợ chồng cũng như kẻ thù của chúng ta rất nhiều lần. Do 
vậy, vì người mẹ là biểu tượng của tình thương và chăm 

sóc, giáo lý đạo Phật thấy và giải thích mỗi chúng sanh như 


144 


PHẦN 
2 
PHÁP THIÊN ĐỊNH 


NGữŨNDRO: 
SỰ RÈỀN LUYỆN THIẾT 
YẾU 


145 


146 


„ 
TRƯỜNG PHÁI NYINGMA 
CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG! 


(22; tường phái cổ xưa nhất đã sản sinh ra 
bốn trường phái chính của Tây Tạng 
là phái Nyingma, hay phái “Cổ Mật. Mặc dù Phật 
giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ bảy dưới sự trị vì của 
Srongtsen Gampo, vị vua thứ ba mươi ba của triều đại 
Chögyal, nhưng các học giả đều đồng ý rằng Phật giáo 
được chính thức thiết lập ở đây vào cuối thế kỷ tám. Sự 
hình thành hoàn chỉnh của Phật giáo ở Tây Tạng được 
hoàn tất bởi đại hiền triết Guru Padmasambhava và 
học giả nổi tiếng Shãntarakghita dưới sự bảo trợ của 
Thrisong Detsen, vị vua thứ ba mươi bảy của triều đại 
Chögyal. Kể từ đó cho đến thế kỷ thứ mười một - khi 
các trường phái khác nổi lên qua việc đem các giáo lý 
mới được phiên dịch và các dòng truyền từ Ấn Độ đến 
Tây Tạng - chỉ có một trường phái Phật giáo duy nhất, 


một “bà mẹ chúng sanh” để đem tinh thần rộng mở của 
lòng biết ơn và tình thương trong chúng ta hướng đến tất cả 
chúng sanh không phân biệt. 

'Chương này dựa căn bản trên KZ, KZZ, SG, DD, KNR, và 
các nguồn khác 


147 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


và trường phái đó kể từ thế kỷ mười một được gọi là 
phái NyIngma. 


Ngày nay, Nyingma là một trường phái rất hưng 
thịnh. Nhưng kể từ thế kỷ mười một, vị trí nổi bật nhất 
trong các học viện tôn giáo lại lần lượt được nắm giữ 
bởi các trường phái khác. 


SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NYINGMA CHO LỊCH SỬ VÀ 
VĂN HÓA TÂY TẠNG 


Sự phân biệt chủ yếu giữa Nyingma và các trường 
phái khác không phải là kết quả của sự xuất hiện các 
sutra (giáo tông), giáo lý đạo Phật phổ thông, cũng 
không phải các ngoại tantra, giáo lý Mật tông phổ biến, 
mà là các nội tantra, các phạm trù £an£ra cao hơn. 


Phái Nyingma ởi theo Ngag NyIingma (sNgags 
rNying Ma), “Cựu Mật, được phiên dịch sang tiếng 
Tây Tạng trong giai đoạn phiên dịch ban đầu (thế kỷ 
bảy) bởi nhiều đại dịch giả như Vairochana, Kawa 
Paltseg, Chog-ro Lu7 Gyaltsen và Zhang Yeshe De của 
thế kỷ tám cho đến Smr1£1jñana trong thế kỷ mười 
một. Ba trường phái khác đi theo Ngag Sarma (sNgags 
øSar Ma), “Tân Mật, được phiên dịch sang tiếng Tây 
Tạng trong giai đoạn phiên dịch sau này, bắt đầu với 


148 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


đại dịch giả Rinchen Zangpo (958 - 1055) trong thế kỷ 
mười một. 

Vào các giai đoạn khác nhau, mỗi một trong bốn 
trường phái chính [lần lượt] trở thành trường phái cầm 
quyền của đất nước: phái Nyingma từ thế kỷ bảy qua 
thế kỷ một và sau đó là các phái Sakya, Kagyu và Gelug 
về sau nữa cho đến những năm gần đây. Các trường 
phái chính này phát triển với sự giúp đỡ của nhiều lực 
lượng bảo trợ mạnh mẽ: Nyingma được bảo trợ bởi triều 
đại Chögyal của Tây Tạng; các phái Sakya, Kagyu và 
Gelug với sự trợ giúp của các nhà lãnh đạo Mông Gổ, 
Trung Quốc và Tây Tạng. 


Trong giai đoạn ban đầu của phái Nyingma đã diễn 
ra những thay đổi trật tự xã hội, chính trị, giáo dục 
và tâm linh đáng ngạc nhiên trong nền văn minh Tây 
Tạng. Những nhà nghiên cứu Tây Tạng học ít lưu ý 
đến sự đóng góp phát triển trong gian đoạn ban đầu 
này của Nyingma. Trước khi Phật giáo đến, người Tây 
Tạng nổi tiếng là những chiến binh, liên tục đe dọa các 
nước láng giềng, họ tin theo tôn giáo bản địa trước lúc 
biết đến đạo Phật, được gọi là đạo Bön, chủ yếu là thờ 
phụng thiên nhiên và thực hiện các nghi lễ giết vật tế 
thần. Nhưng khi Phật giáo nổi bật lên và lớn mạnh, 


149 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


người Tây Tạng dần dần bị thu hút vào đời sống trí tuệ 
của đạo Phật, hết sức coi trọng sự chung sống của tất 
cả chúng sanh và tiếp nhận thái độ hòa bình, hòa hợp 
với thiên nhiên. Tây Tạng trở thành một nguồn kiến 
thức và một vùng an bình cho Trung Á. Hệ thống chữ 
viết và văn phạm tiếng Tây Tạng được Ngài Thönmi 
Sambhofa đưa ra trong thế kỷ bảy và kinh điển đạo 
Phật bắt đầu được phiên dịch sang tiếng Tây Tạng. 


Tây Tạng, một vùng đất đầy dẫy những người 
hung bạo, được kiểm soát bởi các bộ trưởng tà ác, và 
bị ám bởi các năng lượng tâm linh tiêu cực, đã được 
an định và chuyển hóa thành một xã hội tâm linh và 
văn minh qua trí tuệ và năng lực giác ngộ của Guru 
Padmasambhava (Đạo Sư Liên Hoa Sanh) và các bậc 
thánh tăng khác của đạo Phật. 


Samye, trường đại học Phật giáo đầu tiên của Tây 
Tạng, được khánh thành vào cuối thế kỷ tám. Ngài 
Santarakshita đã truyền giới cho bảy người trở thành 
tăng sĩ, “bảy người của việc kiểm tra thử thách” (Sad Mi 
Mĩ bDun). Về sau, hàng trăm người khác thọ giới, dẫn 
đến việc hình thành một trong những cộng đồng tu viện 
vĩ đại nhất trên thế giới. Đức Guru Padmasambhava 
và các vị thầy khác đã khai tâm cho “hai mươi lăm 
người, gồm cả đức vua và các thần dân (rJe 'Bangs 


150 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Nyer INøa) và hàng trăm người khác được dẫn dắt vào 
tantra. Ngay cả ngày nay, Tây Tạng cũng được biết là 
một xứ sở của phép lạ, huyền bí và giác ngộ. 


Dưới sự trị vì của Thri Ralpachen, vị vua thứ bốn 
mươi của triều đại Chởgyal, các dịch giả đã soạn thảo 
một Từ điển thuật ngữ Phật giáo Sanskrit-Tạng có tên 
là Chetrag Togpar Chedpa Chenmo (Tạng: Bye Brag 
rTogs Par Byed Pa, Sanskrit: Mahavyutpatti). Nhà 
vua ra sắc lệnh tất cả công trình phiên dịch phải dùng 
những thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa một cách đồng 
nhất để bảo đảm tính nhất quán. Nhờ có chủ trương 
này, ngay cả đến ngày nay việc đọc những bản dịch từ 
thế kỷ chín hay tái tạo các bản văn Sanskrit từ tiếng 
Tây Tạng đều không khó. Sự hoàn toàn đồng nhất trong 
phiên dịch toàn bộ kinh tạng, gồm một khối lượng đồ 
sộ kinh điển và các luận giảng của Phật giáo Ấn Độ, là 
một thành tựu độc đáo của nền văn minh Tây Tạng. Và 
đây là một đóng góp của phái Nyingma cho lịch sử trí 
tuệ của Tây Tạng. 


Trong giai đoạn ban đầu, phái Nyingma đóng một 
vai trò không thể thiếu trong việc củng cố sức mạnh 
thế tục của các nhà cầm quyền trung ương và trong 
việc thống nhất toàn thể đất nước Tây Tạng. Vào thời 
đó, Tây Tạng được tự do, người Tây Tạng hoàn toàn 


151 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tự lập, tận hưởng sự thịnh vượng dựa vào nguồn tài 
nguyên của chính họ và đối phó với ngoại bang bằng 
chính sức mạnh của mình. 


Trong thời gian này, phái Nyingma đã thiết lập hai 
hệ thống tăng lữ: các tu sĩ đắp y màu vàng nghệ (Jab 
Byung Ngur sMrig G¡ se), sống trong các tu viện, và 
những người để tóc dài mặc y trắng (Gos dKar IChang 
Lo? sDe), là những tu sĩ Mật tông sống đời thường 
trong các đền thờ và làng mạc. Sự ra đời của hệ thống 
tăng lữ y trắng đem lợi ích của Giáo pháp đến với thiện 
nam tín nữ trong đời sống thế tục, bảo tồn Giáo pháp 
ở mức độ tận gốc. Trái lại, trong giai đoạn sau này của 
Giáo pháp Tây Tạng, các trường phái khác tập trung 
nghiên cứu và thực hành Phật giáo nhiều hơn ở các tu 
sĩ sống trong các tu viện để duy trì sự thuần tịnh của 
truyền thống. 


Thật không may, vị vua thứ bốn mươi mốt và là vị 
vua cuối của triều đại Chởgyallà Lang Darma đã hủy 
hoại Phật giáo, những tu viện và truyền thống tu viện 
tại trung tâm Tây Tạng. Phải mất gần một thế kỷ sau 
đó Giáo pháp mới được đưa trở lại vị trí trung tâm. 
Một số học giả lỗi lạc đã đào thoát đến miền Đông Tây 
Tạng và sau này đem về lại nhiều giáo lý, bao gồm 


152 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


dòng truyền thụ giới Vinaya của Shãntarakghita, gọi 
là Medul (sMadDu]), đến nay vẫn là dòng truyền tu 
viện chính cho cả hai trường phái Nyingma và Gelug. 

Nhiều vị thầy tanfric và giáo lý của các Ngài tiếp 
tục tôn tại nhờ các Ngài sống trà trộn trong dân làng. 
Ngoài ra, nhiều giáo lý và dòng truyền fantra được 
cứu thoát bởi Nubchen Sangye Yeshe, người đã làm 
cho nhà vua sợ hãi bởi sự phô diễn năng lực huyền bí 
của Ngài. Nhưng cách bảo tồn giáo lý hiệu quả nhất 
qua sự thăng trầm của thời gian đã được chứng minh 
là hệ thống Terma (gTer Ma), sự cất giấu các kho tàng 
Giáo pháp qua năng lực giác ngộ của các vị thầy mật 
tông. Phương pháp trao truyền và bảo tồn đã được ban 
phước trên phái Nyingma bởi người sáng lập ra nó, 
Đức Guru Padmasambhava. 


GIÁO LÝ ĐỘC ĐÁO CỦA DÒNG TRUYỀN 
NYINGMA 

Nyingma, trường phái Cổ Mật, phân loại toàn bộ 
giáo lý đạo Phật thành chín thừa (Theg Pa dGu). Trong 
số này, ba thừa giáo điển - Shrzvakayana (Thanh Văn 
Thừa), Pratyekabuddhayana (Độc Giác Thừa), và 
Mahayäna (Đại Thừa) - là phổ biến ở mọi trường phái, 


153 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhưng sự giải thích về chúng có phần khác biệt từ phái 
này sang phái khác. Giáo lý của ba £anfra ngoại (Phyi 
rGyud sDe gSum) cũng ít nhiều tương tự với ba phần 
đầu tiên trong bốn phân chia tanfric (rGyud sDe bZh)) 
của phái Tân Mật. Nhưng các kinh điển và nguồn của 
ba £antra nội (Nang rGyud se gSum) - Mahayoga, 
Anuyoga và Atiyoga - lại khác với ba phân chia nhỏ 
của Anuttaratantra (rNal “Byor Bla Med rGyud): các 
tantra cha, mẹ và bất nhị của phái Tân Mật. 


Theo phái Nyingma, giáo lý của ba £antra nội được 
hiển lộ bởi nhiều vị Phật khác nhau, như đức Phật 
Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa) và Vajrapani (1m 
Cương Thủ) trong tướng Báo Thân (Sambhogakäya), 
đến các vị đại hiền triết đạo Phật như Vua Ja, Năm 
Vị Xuất Sắc, và Prahevajra, vào nhiều lúc khác nhau. 
Những giáo lý này đến qua ba cách trao truyền: tâm 
giác ngộ (dŒongs brGyud), biểu tượng (brDa brGyud), 
và trao truyền miệng. Trái lại theo Tân Mật, giáo lý 
Anuttaratantra do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy 
trong chính kiếp sống của Ngài. 


Trong NyIngma, các tantra ưu việt là Gyuthrul 
Drawa Sangwa Nyingpo (sGyu °Phrul Drva Ba 


154 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


øSang Ba sNying Po), Drubpa Eagye (sGrub Pa bKEa' 
brGyaod), Do Gongpa Dupa (mo dGongs Pa `Dus Pa), 
và kinh điển Dzogpa Chenpo. Giáo lý của các tantra 
này tự chúng biểu hiện trong hai phạm trù chính: (1) 
Nhiều tantra của Nyingma được trao truyền qua dòng 
truyền không tóm tắt được biết như Kama (bKa' Ma), 
Thntra phù hợp với kinh điển. Tất cả bản văn thuộc 
về phạm trù này vẫn còn tôn tại đều hiện diện trong 
tuyển tập của Nyingma Gyubum (rNying Ma rGyud 
“Bum) và Kama. (2) Hàng ngàn bộ giáo lý £an£ric được 
bảo tổn và trao truyền qua một dòng truyền vắn tắt, 
hoặc dòng truyền ngắn được biết như dòng truyền 
Terma, các Kho tàng Giáo Pháp được Chôn giấu và 
Phát hiện!. Đó là những giáo lý được trao truyền và 
cất giấu trong tánh giác ngộ của tâm những vị đệ tử 
của Đức Padmasambhava trong thế kỷ chín. Ngày 
nay chúng vẫn được tiếp tục phát hiện bởi hàng trăm 
vị Terton (øTer sTon), những Bậc Khai Mật Tạng, là 
những vị đệ tử của đức Padmasambhava tâ1 sanh. Một 
số bản văn Terma chính này vẫn còn và tìm thấy trong 
sưu tập của các kho tàng terma quý báu (in Chen 
gTer m]Dzod). 





!Xem chỉ tiết ở chương 8 và HTT 


155 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Mỗi một tanfra trong ba tanfra nội nhấn mạnh 
một phương diện thiền quán khác nhau: Mahayoga 
nhấn mạnh rèn luyện thiển định để phát triển thân 
tướng vật chất, lời nói diễn tả, và tư duy của hành giả 
như thân, khẩu, và ý va/ra (kim cương) của chư Phật. 
Anuyoga ởi tìm sự viên mãn trí tuệ quang minh bổn 
nguyên của cực lạc, trong sáng, và thoát khỏi mọi khái 
niệm bằng cách áp dụng các kinh mạch, năng lượng, 
và tỉnh túy của thân vajra hành giả. Trong Afiyoga 
(Tạng: rDzogs Pa Chen Po, Sanskrit: Mahasandhi, 
Đại Viên Mãn), bằng cách nhận ra tánh giác nội tại 
(Big Pa), Phật tánh, từ tâm, hành giả an trụ trong sự 
rộng mở của chính giác tánh nội tại tự hiện, không tạo 
tác và phát sinh. 


Sau khi học và phân tích thấu suốt giáo lý, những 
người đi theo A£iyoga thực hành các giai đoạn rèn 
luyện tiên quyết một cách dần dần. Khi hành giả sẵn 
sàng cho Dzogpa Chenpo, vị thầy hướng dẫn họ đến 
tánh giác nội tại, bản tánh tuyệt đối của tâm. Sau khi 
nhận ra thật tánh, hành giả thiền định trên nó cho đến 
khi mọi hoàn cảnh đều trở thành một trong trạng thái 
nhận biết, và hành giả hòa nhập tất cả vào chân lý phổ 
quát. Nếu hành giả đã viên mãn nhận biết, thì mọi biểu 
hiện của đời sống đều trở thành năng lực của giác tánh 


156 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


nội tại (Rig rT1sal). Ngài .Jiøme Tenpa1 NyIma (1865 - 

1926) tóm tắt sự thiền định của Dzogpa Chenpo: 
Trong Dzogpa Chenpo, từ lúc bắt đầu, hành giả 
sử dụng giác tánh nội tại như con đường hay chỉ 
duy trì tánh giác nội tại. Hành giả không được sử 
dụng khái niệm vì những khái niệm là tâm thúc. 
Hành giả thiền định (trên giác tánh nội tại sau 
kh1) nhận ra tâm từ giác tánh nội tại.! 

Sự viên mãn nhận biết của Dzogpa Chenpo là sự đạt 
được trạng thái toàn giác, Phật quả. Trước sự chứng 
kiến của nhiều người, nhiều vị thầy Dzogpa Chenpo 
cho đến giữa thế kỷ 20 đã đạt được Jalu (2Ja” Lus), 
Thân Cầu Vồng vào lúc chết. Trong Jalu, tâm thức và 
ngay cả thân thô nặng các Ngài đều hòa tan vào ánh 
sáng không để sót lại bất cứ thứ gì (có khi còn để lại tóc 
và móng tay, chân). Một số vị thầy Dzogpa Chenpo đạt 
được Phowa Chenpo (“Pho Ba Chen Po), trong đó các 
Ngài chuyển hóa thi thể đã chết thành thân ánh sáng 
vi tế để phục vụ người khác. 


DÒNG TRUYỀN LONGCHEN NYINGTHIG 


Longchen Nyingthig là quy trình tu tập giáo lý 
Terma được Ngài KEunkhyen .Jigme Lingpa (1729 - 
ĐC 7hb/5 





157 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


1798) phát hiện như một Ter Tâm. Có nhiều tu viện, 
ni viện quan trọng và những nơi ẩn dật trong tất cả 
ba tỉnh của Tây Tạng, Bhutan và Sikkim còn duy trì 
truyền thống Longchen Nyingthig. 


Ở trung tâm Tây Tạng có hai ni viện trở thành 
trung tâm quan trọng cho truyền thống Longchen 
Nyingthig vì lịch sử quan trọng của nó. Đó là 7Sering 
Jong, được chính Ngài .jjgme Lingpa xây dựng như 
một tu viện nhập thất và sau này trở thành một ni 
viện, và ni viện Shugsesb ở gần Kang-ri Thokar, nơi 
Ngài Longchen Rabjam đã sống phần lớn cuộc đời và 
viết ra hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của Ngài, và là 
nơi Ngài Shugsesb Lochen (18412 - 1940) đã sống và 
giảng dạy trong nhiều thập niên. 


Trong tỉnh Kham, tại tu viện Dzogchen và nhất là 
đại học nổi tiếng Shrisimha, thì Longchen Nyingthig 
là một trong những thực hành chính. Ngoài ra cũng 
có nhiều tu viện lớn, đơn sơ nhưng rất độc đáo trong 
việc hoàn toàn chuyên biệt hướng theo sự giảng dạy 
và thực hành Giáo pháp chân chánh với rất ít hoặc 
không có các cấu trúc hành chánh công kềnh, không 
tiếp nhận các danh xưng hay tài sản vật chất, chẳng 
hạn như các tu viện được trụ trì bởi Ngài .J1gme Gyalwe 


158 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Nyuku và Paltrul Rinpoche ö thung lũng Dzachukha, 
những nơi nhập thất của Nyoshung Lungtog, Adzom 
Drupa, Yulkhog Chatralwa, Lama Munsel và Khenpo 
Chokyab. 


Ỏ Amdo, tu viện l)odrupchen là tu viện quan trọng 
nhất của Longchen Nyingthig, vì nó dành riêng cho 
những người đi theo truyền thống này. Đây là nơi được 
chọn cho những lần tái sanh của Ngài Dodrupchen 
Rinpoche đệ nhất, người nắm giữ học thuyết căn bản 
của dòng truyền Longchen Nyingthig, và là một trung 
tâm lớn cho sự học hỏi và tu tập. Trong vùng Rekong, 
có vài trung tâm tôn giáo rộng lớn (dGon Pa) của các 
hành giả Mật tông (sNgags P2) tu tập theo dòng truyền 
Longchen NyIngthig được Ngài Dodrupchen lJinpoche 
đệ nhất và các đệ tử của Ngài truyền bá. Một số tu viện 
lớn kết nạp lên đến 1.900 tu sĩ. 


Giáo lý Longchen Nyingthig trỏ nên thật phổ biến 
đến mức nhiều vị Lama quan trọng, các bậc thầy và 
những thành viên của các tu viện Nyingma, vốn thuộc 
về các chi phái khác và tu tập theo những truyền thống 
nghi thức Terma khác, cũng thực hành Longchen 
Nyingthig thêm vào những nghi thức của họ. Do đó, 
Longchen Nyingthig trỏ thành truyền thống phổ biến 


159 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhất, truyền thống của giáo lý Ter lan rộng khắp phái 
Nyingma của Tây Tạng, ở đó các thiền giả thực hành 
dành riêng hay kết hợp nó với các dòng truyền khác. 
Những gương điển hình của cá nhân các vị thầy đã 
thực hành Longchen Nyingthig kết hợp với các nghi 
thức khác là Ngài Khenpo Ngagchung (1879 - 1941) 
của tu viện Kathog; Ngài Penor Rinpoche đệ nhị (1887 
- 1932) của tu viện Palyul, và Ngài Kongtrul Rinpoche 
(1901 - 1959) của tu viện Zhechen. 


Có nhiều lý do cho sự nổi bậtcủa Longchen Nyingthig. 
Trước hết, văn chương của nó phong phú với sự uyên 
bác và cô đọng toàn bộ giáo lý bao la của các tantra 
Nyingma thành những bản văn ngắn, rõ ràng và uyên 
thâm. Những nghi thức và luận giảng của Longchen 
Nyingthig là những giáo lý của Dharmakäya, bắt 
nguồn qua các vị Widyadhara của quá khứ, vì chúng 
được đặt nền tảng trên các tantra nguyên thủy chính 
xác theo từng câu chữ, từng ý nghĩa, từng phạm trù. 
Bên cạnh đó, chúng được Guru Padmasambhava chôn 
giấu và được phát hiện bởi Ngài .Jjeme Lingpa. 


Thứ hai, giáo lý Longchen Nyingthig quá hay và 
đậm tính thi ca đến nỗi một số học giả khó chấp nhận 
chúng như những Terma và nghĩ rằng chúng đã được 


160 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


soạn thảo lại. Các Terma thường dùng từ ngữ rất tự 
nhiên, không sử dụng nhiều phong cách tu từ như phép 
ấn dụ, so sánh, đồng nghĩa hay cách nói thi vị. Dù vậy, 
điều tất nhiên không thể nghi ngờ là giáo lý Longchen 
Nyingthig chính là những Terma hết sức cô đọng, đẹp 
đẽ, tuyệt diệu và thâm thúy trong ý nghĩa và kết cấu 
dựa căn bản thật gần gũi trên các £antra nguyên thủy. 


Thứ ba, một số lớn các vị thầy nổi tiếng của những 
thế kỷ trước đã giảng dạy, thực hành, và đạt tới thành 
tựu thiền định cao nhất qua sự thực hành Longchen 
Nyingthig. Đó là những lý do khiến nó trở thành một 
nguồn cảm hứng to lớn cho nhiều vị thầy vĩ đại và 
những đệ tử của phái Nyingma. 


Tuy nhiên, những người đi theo Longchen Nyingthig 
không tạo ra bất cứ công trình xây dựng cộng đồng tu 
viện đồ sộ nào, vì mục tiêu của họ là đơn giản hóa cuộc 
sống và đem đến sự khiêm tốn từ trái tim đến trái tim, 
không đốt hết năng lượng của cuộc sống quý giá bằng 
việc dốc sức vào việc xây dựng công trình vật chất bên 
ngoài và lãng phí cuộc sống trong nỗ lực tổ chức. 

Ý nghĩa của Longchen Nyingthig là gì? Nyingthig 


» €ế 


có nghĩa là “tinh túy sâu thắm nhất” hay “tâm yếu”. 


Trong Nyingma tất cả giáo lý đạo Phật được phạm trù 


161 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hóa thành chín thừa. Thừa cao nhất là Dzogpa Chenpo 
(Mahasandhì) hay AtIyoga, trong đó lại chia thành ba 
bộ phận- Semde (bộ phận tâm), Longde (bộ phận về 
phạm vì), Me-ngagde (bộ phận chỉ dạy). Me-ngagde 
được phân loại xa hơn thành bốn vòng - bên ngoài, bên 
trong, bí mật và sâu thắm nhất. Nyingthig là giáo lý 
cô đọng nhất của tất cả ba bộ phận đó, nhưng nó chủ 
yếu tiêu biểu sự chỉ dạy của Me-ngagde và đặc biệt là 
vòng bí mật sâu thắm nhất của Dzogpa Chenpo. Do 
vậy Nyingthig xuất phát từ vòng cao nhất của Dzogpa 
Chenpo. Giáo lý của Ngài .Jigme Lingpa bao gồm các 
tantra nội và ngoại cũng như giáo lý của kinh điển, 
nhưng tất cả đều dẫn đến con đường và mục đích của 
Dzogpa Chenpo hoặc liên quan trực tiếp đến nó. Chẳng 
hạn, đó là lý do tại sao Rigdzin Dupa được phạm trù 
hóa như Maha của Ati và Yumka Dechen Gyalmo như 
Anu của AI, v.v... 


Longchen có nghĩa “đại rộng mở hay “lãnh vực 
tối thượng vĩ đạ?. Có hai lý do chính để gọi vòng giáo 
lý này là Longchen. Thứ nhất, giáo lý của Longchen 
Nyingthig là một hiển bày bản chất của lãnh vực tối 
thượng, đó là tánh đại rộng mở và phổ quát, và nó cũng 
là giáo lý khởi nguyên từ lãnh vực tối thượng. 


162 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Thứ hai, Longchen xuất phát từ tên của Ngài 
Longchen Rab7am, nhà học giả vĩ đại nhất và là vị thầy 
giác ngộ của truyền thống Nyingma. .]igme Lingpa, 
người phát hiện ra Longchen Nyingthig có ba kiến 
thanh tịnh của Ngài Longchen Rabjam qua đó Ngài 
Jigme Lingpa đạt đến giai đoạn cao nhất của nhận 
biết. Điều này được theo sau bằng một kiến thanh tịnh 
lúc /Jiøme Lingpa đến bảo tháp Boudhanath ö Nepal 
và nhận được những chữ viết biểu tượng (brDa Yig) 
của Longchen Nyingthig từ một DakIrnr. Ngài đã ăn 
những chữ biểu tượng đó, và điều đó giúp Ngài khám 
phá Longchen Nyingthig như một Ter Tâm mà không 
phải là một Ter Đất. 


Do vậy, ý nghĩa của tiêu đề Tĩnh túy sâu thẳm nhất 
của lãnh vực tối thượng vĩ đại nằm trong sự kiện là 
giáo lý bí mật sâu thắm nhất của Dzogpa Chenpo về 
lãnh vực tối thượng vĩ đại, sâu thẳm nhất, được cất 
giấu và giao phó bởi Guru Rinpoche cho Vua Thrisong 
Detsen và sau này được Ngài .Jgme Lingpa phát hiện, 
một tái sanh của nhà vua, khi chúng thức tỉnh trong 
Ngài nhờ sự ban phước của Longchen Rabjam. 


163 


8. 
TRUYỀN THỐNG TERMA 
CỦA TRƯỜNG PHÁI NYINGMA! 


Người có thiện tâm, thậm chí nếu vào thời 
không có Phật, sẽ nhận được Giáo Pháp từ 
giữa bầu trời, tường vách, và cây cối. Với 
những vị Bồ Tát này, tâm họ thanh tịnh, thì 
giáo lý và các chỉ dạy sẽ xuất hiện chỉ bằng 
vào mong ước trong tâm họ. 


LỜI PHẬT DẠY: 


Trong số lớn các truyền thống tâm linh của thế gian, 
có nhiều trường hợp phát hiện giáo lý và đồ vật qua 
năng lực thần bí. Tương tự, trong nhiều truyền thống 
và dòng truyền Phật giáo khác nhau ở Ấn Độ cũng như 
Tây Tạng, rất nhiều khám phá giáo lý và pháp khí đã 
xảy ra. 


Trong phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, 
truyền thống chôn giấu, phát hiện giáo lý và những 





!Bài báo này đã được xuất bản trong Nhật báo Tây Tạng, 
Dharamsala, An Độ, mùa Đông năm 1990 
?CD 84b 


164 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


pháp khí tôn giáo giá trị nhờ vào năng lực thần bí của 
các bậc đã giác ngộ cho đến nay là rất phổ biến. Truyền 
thống phát hiện thần bí này được biết ở Tây Tạng là 
Ter (gTer, “Kho tàng), Terma (gTer Ma, “Kho tàng 
của Bậc giác ngổ), hoặc Tercho (øgTer Chos, “Kho tàng 
Giáo Pháp” hay “Kho tàng Giáo lý`). 


Ter không thuộc về phạm trù phát hiện qua năng 
lực siêu linh (rTsa Khams) hoặc qua các sinh linh của 
thế giới tâm linh (Mi Ma Yin). Những phát hiện siêu 
linh xảy ra qua năng lực của tâm, một loại năng khiếu 
nhưng do nhận thức dựa trên khái niệm. Hơn nữa, 
phần lớn tỉnh linh có năng lực vật lý và kiến thức hơn 
nhân loại bình thường, nhưng trí tuệ tâm linh và công 
đức thật sự của họ có giới hạn. Sự phát hiện 7erma xảy 
ra từ bản tánh toàn giác của tâm qua năng lực trí tuệ 
tự hiện của chính tánh giác ngộ, trái lại các phát hiện 
khác là qua khái niệm nhị nguyên và hành động siêu 
nhiên. 

Trong Phật giáo Đại thừa nói chung và đặc biệt là 
trong tantra, thật tánh của pháp giới được thấy như 
an bình tối thượng, rỗng không, rộng mở, trạng thái 
giác ngộ hay tỉnh thức, cực lạc, nhất như, thoát khỏi 
khái niệm nhị nguyên, và trí tuệ của cái biết toàn khắp 


165 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


cùng lúc, và điều đó được biết như trạng thái của bản 
tánh toàn giác hay Đức Phật. Những người theo Đại 
thừa, bao gồm các hành giả mật tông, tin rằng thật 
tánh của tâm chúng sanh thanh tịnh như Đức Phật, 
nhưng tâm đó bị che ám bởi quan điểm, cảm xúc, và 
thói quen sa1 lạc. Chúng ta bị xao lãng bởi những hiện 
tượng nhị nguyên và vì thế bị kẹt trong sự hỗn loạn bất 
tận của thế gian phàm tục. Trong Hevajratantra (Kinh 
Xuất diệu) nói: 

Chúng sanh đều là Phật trong tự tánh 

Nhưng tự tánh đó bị che ám bởi nhiễm ô từ bên 

ngoài. 

Khi nhiễm ô được tẩy sạch, bản thân chúng sanh 

chính là Phật. 


Nếu bạn đạt được sự giải thoát khỏi tâm bám chấp 
vào hiện tượng vô ngã như là có ngã và siêu việt nhận 
thức nhị nguyên qua sự tu tập tâm linh, thì toàn bộ 
vũ trụ trước bạn hòa nhập vào sự nhất như của đại an 
bình. Và đó là sự đạt được Phật quả, bản tánh tuyệt 
đối. Nếu bạn đạt được Phật quả, thì mọi hoạt động đều 
trỏ thành hành động Phật xuất hiện tự nhiên. Mọi sự 
xuất hiện và được thấy qua trí tuệ Phật toàn giác đúng 





1KD 22a/ 2 


166 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


thật như chúng đang hiện hữu, cũng như không phân 
biệt, giới hạn và nhị nguyên. Bạn thấy tất cả qua trí 
tuệ thấu suốt toàn khắp của Phật tánh, không qua tâm 
nhị nguyên dựa trên khái niệm. 


Theo các £antra của đạo Phật, để một người bình 
thường đạt đến sự nhận biết của bản tánh giác ngộ 
thì điều rất quan trọng là người đó phải nhận được 
trao truyền của năng lực hay ban phước của sự nhận 
biết (rTog Pa? Byin rLabs) từ một vị thầy đã giác ngộ. 
Đau đó, một dòng trao truyền như vậy đi qua nhiều 
gial đoạn và thời gian khác nhau như sự nối kết với sự 
nhận biết, bản tánh thực sự tỉnh giác và như phương 
tiện truyền bá giáo lý. 

Tôi đang viết chủ đề này dựa căn bản trên sự giải 
thích của truyền thống Ter của Dodrupchen Rinpoche 
đệ tam, Ngài ‹J1zme Tenpa1 NyIma (1865 - 1926).! 


Suối nguồn chính của truyền thống Terma thuộc 
trường phái Nyingma là Đức Guru Padmasambhava. 
Ngài là một trong các vị tổ và là vị thánh vĩ đại nhất 
trong lịch sử đạo Phật. Vào thế kỷ tám, với lời mời của 
vua Thrisong Detsen của Tây Tạng, Ngài từ Ấn Độ đến 
Tây Tạng và đáp ứng ba sứ mệnh chính. Thứ nhất, qua 





1NG và HTT 


167 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sự phô diễn quyền năng tâm linh, Ngài an định những 
thế lực phi nhân và con người đang cản trở việc đặt nền 
tảng Giáo pháp ở Tây Tạng. Thứ hai, Ngài đem Phật 
giáo nói chung và nhất là trao truyền giáo lý và năng 
lực ban phước tantra của Ngài cho nhiều đệ tử người 
Tây Tạng và môn đồ của họ. Thứ ba, thông qua năng 
lực giác ngộ Ngài đã chôn giấu nhiều giáo lý và trao 
truyền đa dạng cũng như các pháp khí tôn giáo, cũng 
như 7er vì lợi ích của những đệ tử trong tương lal. 


Trong lúc trao truyền những giáo lý Mật tông cho 
các đệ tử đã giác ngộ của Ngài ở Tây Tạng, Guru 
Padmasambhava đã chôn giấu (sBas) nhiều giáo lý với 
sự ban phước từ dòng tâm thức giác ngộ của Ngài trong 
bản tánh tánh giác nội tại (lig Pa) của tâm các đệ tử 
qua năng lực “tâm truyền tâm” (gTad rGya); nhờ đó vị 
tổ và đệ tử hợp nhất như một trong giáo lý và sự chứng 
ngộ. Ö đây, vị tổ đã chôn giấu giáo lý và ban phước, sự 
thành tựu mật truyền, như Ter trong tánh thanh tịnh 
của tâm các đệ tử qua năng lực giác ngộ của Ngài, và 
Ngài đã lập nguyện rằng 7Ter sẽ được phát hiện vì lợi 
ích của chúng sanh khi đến thời điểm thích hợp. Nhờ 
năng lực của phương pháp này, được gọi là tâm truyền 
tâm (trao truyền ủy thác bằng tâm), những phát hiện 


168 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


thực tế của giáo lý sẽ xảy ra. Trao truyền ủy thác qua 
tâm là tâm yếu thuộc truyền thống Ter của Đức Guru 
Padmasambhava. 


Bau đó, trong những thế kỷ tiếp theo, khi đến thời 
điểm chúng sanh có thể được lợi ích nhờ một giáo lý đặc 
biệt, những vị tái sanh của các đệ tử đã giác ngộ của 
Đức Guru Padmasambhava phát hiện những giáo lý 
này vì đã được vị tổ trao truyền và cất giấu trong họ từ 
những kiếp trước, thông qua nguyện lực giác ngộ của 
vị thầy và đệ tử và thiện nghiệp của chúng sanh. Có 
hàng ngàn hình ảnh, chữ viết biểu tượng, đây đủ các 
bản văn, dược liệu và những pháp khí nghi lễ được Đức 
Guru Padmasambhava chôn giấu và được phát hiện 
như những vật liệu 7Ter (gTer rDzas); nhưng Ter chủ 
yếu là giáo lý và sự ban phước trao truyền qua tâm các 
đệ tử. 


SỰ TRAO TRUYỀN TER 


Sự trao truyền Ter được chuyển qua sáu loại hay sáu 
giai đoạn của dòng truyền (brGyud Pa Drug). Trong 
sáu dòng truyền, có ba dòng là đồng nhất với dòng trao 
truyền Mật tông phổ biến trong kinh điển Nyingma. 
Chúng là dòng trao truyền từ “tâm giác ngộ đến tâm 


169 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


giác ngộ của chư Phật” (rGyas Ba dGŒGongs brGyud), 
dòng trao truyền chỉ thông qua “các chỉ dạy giữa các 
bậc trì minh” (Rig `DzIn brDa brGyud), và dòng trao 
truyền của “sự truyền khẩu trong những chúng sanh 
bình thường” (Gang Zag sNyan brGyud). 


Ba dòng truyền kế tiếp là độc nhất của trao truyền 
Tor, và sự phát hiện 7er được hoàn thành dựa trên 
ba dòng truyền này. Dòng truyền đầu tiên là “sự trao 
truyền của nguyện quán đánh” (sMon Lam đdBang 
bsEun) hay tâm truyền tâm, nhờ đó qua năng lực giác 
ngộ tập trung, Guru Padmasambhava trao truyền và 
cất giấu những thành tựu mật truyền và giáo lý trong 
phạm vi tánh giác nội tại, bản tánh giác ngộ của tâm 
các đệ tử. Đây là khía cạnh chính của sự trao truyền. 


Dòng truyền thứ hai là “trao truyền qua sự tiên tri 
đáng tin cậy (Lung bsTan bKa' Babs), trong đó vị tổ 
gợi cảm hứng và ban những tiên tr1 cho đệ tử lên quan 
đến việc sau này họ sẽ trở thành một Tertön. Điều này 
không chỉ là một tiên đoán về tương lai, mà hơn thế, 
bằng năng lực giác ngộ, Ngài làm cho sự việc tiên đoán 
đó xảy ra. 

Thứ ba là “sự giao phó đến các Da kini” (mEKha' “Gro 
gTng rGya), trong đó vị tổ giao phó Ter, Tertön (gTer 


170 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


sTbn, ngờời phát hiện Tber), những vị thầy, và những 
người đi theo của truyền thống cho sự bảo vệ của các 
Dakinr và Hộ Pháp. Trong trường hợp của một 7Ter 
Đất, vị tổ giao phó những đồ vật, như các tráp nhỏ 
chứa những cuộn giấy màu vàng với các chữ viết biểu 
tượng cho Dãkirmr và Hộ Pháp giữ gìn rồi trao chúng 
cho vị Tertön khi thời điểm đến. 


Do đó, mỗi giáo lý Ter đều được truyền qua sáu loại 
trao truyền. 


HAI PHẠM TRÙ CHÍNH CỦA TER 


Mặc dù các Ter có thể chia thành mười tám phạm 
trù, v.v... nhưng có hai phạm trù chính yếu của Ter 
[được phân loại] dựa trên cách phát hiện ra chúng. Đó 
là Ter Đất (Sa gTer) và Ter Tâm (dGongs gTer). Sự 
phát hiện Ter Đất liên quan đến các vật thể thuộc đất 
như các chữ viết biểu tượng (brDa Yig) viết trên một 
cuộn giấy được biết như là cuộn giấy màu vàng (Shog 
Sen) v.v... Các vật thể này là để giúp đỡ phát hiện sự cất 
giấu hoặc để đánh thức ký ức về nơi cất giữ Ter trong 
tánh giác ngộ của tâm vị Tertön. Tuy nhiên, người ta 
thường quan niệm Ter Tâm được trao truyền qua tâm, 
còn Ter Đất là những gì mà các vị 7ertön phát hiện từ 
các vật thể thuộc đất như tảng đá, ao hồ, v.v... 


171 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Trong thực tế, các chữ viết biểu tượng chỉ là chiếc 
chìa khóa, không phải giáo lý 7ber thật sự, cũng không 
phải sự chứng ngộ được trao truyền, điều đó chỉ xảy ra 
chính trong tâm của vị Tertởn. 


TER ĐẤT 


Có những cách chôn giấu Ter khác nhau, nhưng 
chủ yếu liên quan đến ba giai đoạn. Trước tiên, Guru 
Padmasambhava trao truyền giáo lý mật tông và thành 
tựu của Ngài cho các đệ tử và cất giấu chúng trong bản 
tánh tuyệt đối của tâm đệ tử. Tâm bình thường thì 
thay đổi vì những khái niệm và cảm xúc, nhưng thật 
tánh thì bất biến và giáo lý được bảo tồn nguyên vẹn 
trong chính thật tánh ấy. Đó là nơi thực sự diễn ra việc 
chôn giấu Ter. Ngài Drodrupchen viết: 

Nơi tối thượng, kho tàng thiêng liêng ở đó trí tuệ 
ban phước của ngữ vajra được bảo tồn không suy 
hoại qua năng lực trao truyền ủy thác-tâm tạo 
ra bởi Guru linpoche (Padmasambhava), là lãnh 
vực của bản tánh bất biến của tâm vị Tertön.! 

Thứ hai, cùng với vị phối ngẫu Yeshe Tsogyal, Guru 
Padmasambhava đặt giáo lý thành biểu tượng hay chữ 





1NG 4b/ 2 


172 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


mật mã trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, phần lớn 
được gọi là ngôn ngữ DakIn7 và viết trên giấy cuộn 
màu vàng hay trên những đồ vật khác nhau như hình 
ảnh và pháp khí nghi lễ. Vì nguyện lực trao truyền 
của Guru Padmasambhava, chữ viết biểu tượng sẽ có 
năng lực đánh thức sự trao truyền khi vị Tertön đọc nó. 
Đau đó, vị ?ertön đặt những cuộn giấy màu vàng trong 
tráp (øgTer sGom) và chôn giấu tráp trong nơi cất giấu 
Ter (gTer gNas), như trong tảng đá, núi, hồ, đền, hình 
tượng hoặc bầu trời qua năng lực thần bí của họ, và nó 
trở thành vô hình cho đến thời điểm được phát hiện. 


Thứ ba, Guru Padmasambhava truyền cảm hứng 
cho đệ tử là các 7erfön và ban ân phước tiên tri liên 
quan đến việc khi nào và ai sẽ trở thành một Tbrtön. 
Đây không chỉ là một sự tiên đoán tương lai, mà là một 
ban phước làm cho sự việc tiên đoán được xảy ra vì 
năng lực chân lý của lời vị tổ. 

Tương truyền sẽ có một trăm vị Terfön chính và một 
ngàn vị Tertön phụ. Khởi đầu với Ngài Sangye Lama 
(thế kỷ mười một), rất nhiều vị Terfön đã xuất hiện ở 
Tây Tạng và hàng ngàn bộ giáo lý cùng với vô số pháp 
khí tôn giáo đã được phát hiện như Ter. Ngay cả đến 
ngày nay, từ đầu những năm 1980, những phát hiện về 


173 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ter đã được tiếp nối ở Tây Tạng. Những Terfön là những 
vị tái sanh của các đệ tử Ngài Guru Padmasambhava, 
và từ Ngài họ tiếp nhận sự trao truyền ủy thác tâm của 
giáo lý và đã đạt được những thành tựu cao. Trừ ra một 
vài ngoại lệ, hầu hết các vị Tertön đều là những hành 
giả Mật tông sống cuộc sống có gia đình. Họ chuyển 
hóa cuộc sống hằng ngày của họ thành sự tu tập hợp 
nhất hỷ lạc và tánh Không không phân biệt và truyền 
bá những giáo lý họ đã phát hiện. 


Một số vị đại Terfön là Nyang Nyima Ödzer (1124 
- 1192), Guru Chöwang (1212 -1270), Ogyen Lingpa 
(1328 - ?), RigdzIin Gödem (1337 - 1408), Sangye 
Lngpa (1340 - 1396), Dor7e Lingpa (1346 -1405), latna 
Lingpa (1408 - 1478), Pema Lingpa (1450 - ?), RiedzIn 
¿J|atsön Ny1ngpo (158 - 1656), Minglhing Terdag Lingpa 
(1646 - 1714), RigdzIn ‹J1gme Lingpa (1729 - 1798) và 
FKhyentse Wangpo (1820 - 1892). 


Phần lớn các vị Terfön đều có vẻ như người bình 
thường trước khi họ phát hiện bất kỳ Ter nào. Họ không 
cần thiết xuất hiện như những học giả, thiền giả hoặc 
Tulku. Tuy nhiên, nhờ vào những thành tựu tâm linh 
nội tại và sự trao truyền đã nhận từ những kiếp trước, 


174 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


họ đột nhiên bắt đầu phát hiện một cách thần bí các 
Ter vào thời điểm thích hợp, không cần bất cứ sự tu tập 
hiển nhiên nào. 

Vào lúc ban đầu, những người hoài ngh1 thường đưa 
ra nghỉ ngờ về sự phát hiện như thế từ những người 
không ai ngờ được. Trong một vài trường hợp, sự trực 
tiếp và trung thực tự nhiên của một Tertön có thể xuất 
hiện trái với thông lệ hoặc ngay cả là bất lịch sự với 
những người chấp giữ nguyên tắc bảo thủ. Nhưng dần 
dần, nếu đó thật sự là những phát hiện 7Ter, chúng sẽ 
được sự công nhận của những người có quyền năng 
tâm linh cao hơn và sự kính trọng của những người mà 
chúng mang lại lợi ích. Điều quan trọng là phải hiểu 
được bối cảnh văn hóa này, nếu không thì một vị đại 
Tertön có thể bị nhầm lẫn như một kẻ lừa bịp. Ví dụ, 
thật không may khi một tác giả phương Tây gần đây đã 
chê bai một vị đại Tertön của truyền thống Nyingma 
bằng cách trích dẫn những lời chỉ trích vị Tertön ấy từ 
một số người đương thời không đủ tư cách nói xấu Ngài 
và miêu tả những biểu hiện khiêm tốn và tự tin trong 
sự nhận biết của Ngài như là mâu thuẫn nhau, mặc dù 
đó là những tính cách tiêu biểu trong các tác phẩm của 
nhiều vị thánh Phật giáo. 


175 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Sau đây là một định nghĩa về tiến trình chung của 
việc phát hiện Ter Đất; tuy nhiên, chắc chắn không 
phải là định nghĩa duy nhất, bởi vì những Ter đã được 
phát hiện bằng nhiều cách. 


Trước tiên, vị Tbrfön tiếp nhận hướng dẫn tiên 
tri (Kha Byang) một cách trực tiếp trong kiến thanh 
tịnh hoặc trong sự chỉ dạy từ Guru Padmasambhava, 
Dakini, hay Bồn tôn. Sau đó họ thực hiện những thực 
hành chuẩn bị của Ter (gTer sGrub), thiền định, hay 
nghi thức được chỉ dạy trong tiên tri hướng dẫn. 


Khi thời điểm đến, vị Tertön đến nơi cất giấu, đi 
một mình hoặc với một số người đi theo đã tuyển chọn, 
như vị phối ngẫu, đệ tử chính hoặc chỉ là những người 
quan sát. Nhiều sự phát hiện Ter xảy ra trong bí mật 
(gSang gTer) và nhiều khi công khai (Khrom g†Te?). 
Ở đó, trong lúc thực hiện nghỉ lễ cúng dường vật thực 
(Tshogs), sự phát hiện xảy ra theo nhiều cách. Ter có 
thể rơi từ nơi cất giấu xuống tay vị Tertön tại phần chót 
của tia sáng cầu vồng, hoặc vị Tbrfön leo lên một tảng 
đá, mà thường thì quá dốc đến mức khó có thể leo lên, 
rồi mở ra một cánh cửa trong tảng đá, và leo xuống với 
một tráp nhỏ; hoặc vị Terfön biến mất rồi sau đó xuất 
hiện lại với 7er; hoặc Ngài sử dụng một dụng cụ như 


176 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


cái đục để đục vào tảng đá, và sau khi khó nhọc đục 
sâu vào, Ngài lấy ra Ter; hoặc vị Tertön nhảy xuống 
một cái hồ và mang 7Tèr ra khỏi hồ. Đôi khi vị Terfön 
phát hiện Ter từ những hình ảnh, đền, điện hay từ bầu 
trời. Đôi lúc vị Tertön phát hiện 7er cất giấu ở nơi thật 
xa qua năng lực thiền quán của Ngài, không cần đi đến 
đó, vì có các vị hộ pháp mang 7Ter đến cho Ngài. 


Trong việc phát hiện Ter cũng có những hình tượng, 
đồ vật tôn giáo, dụng cụ hành lễ, nhưng quan trọng 
nhất là những chữ biểu tượng được viết trên giấy cuộn 
màu vàng. Phần lớn giấy cuộn được niêm phong trong 
những tráp được làm bằng vật liệu quý, đá, gỗ, v.v... 


Một lần nữa, bằng việc thực hành chuẩn bị nhiều 
hơn cho Ter, tráp đựng 7Ter tự nhiên mở ra, và trong đó 
vị Tertön phát hiện cuộn giấy màu vàng. Gọi là “cuộn 
giấy màu vàng” vì phần lớn những cuộn giấy này có 
màu vàng hay vàng nhạt, nhưng trong thực tế chúng 
có thể có bất cứ màu sắc, độ dài hay kiểu dáng nào. 
Trên những cuộn giấy màu vàng này, vị 7erfön tìm 
thấy những chữ biểu tượng trong bất kỳ chữ viết và 
ngôn ngữ khác nhau của con người hay loài phi nhân, 
chẳng hạn như chữ viết của Ấn Độ, Tây Tạng hay xứ 
sở Da KIHĩ. 


177 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Những chữ viết biểu tượng thuộc nhiều đặc tính 
khác nhau, và được phân loại thành ba nhóm: 


Nhóm thứ nhất “chỉ để nhìn thấy (sNang Tsam), 
là một hay nhiều âm tiết nhưng không cần thiết là một 
chữ. 

Nhóm thứ hai “chỉ như một nền tảng” (rTen Tsam), 
là một nhóm hay một ít nhóm từ, một câu hay vài câu 
liên quan đến giáo lý của bản văn, như đề cương tóm 
tắt của bản văn, một phần của bản văn, tiêu đề của 
bản văn, hoặc một dữ kiện nối kết đến sự cất giấu. Đôi 
lúc đó là một bài viết không liên quan đến chủ đề. 

Nhóm thứ ba là “bản văn đầy đử” (mThar Ch7ag), là 
một phát hiện toàn bộ bản văn. 

VỊ Tertön nhìn thấy, thiền định, hay hợp nhất 
trí tuệ không che đậy, đó là sự tự hiện từ bản tánh 
quang minh bẩm sinh của Ngài, với những chữ viết 
biểu tượng và nhờ đó đánh thức năng lực trí tuệ ngữ 
vajra của Đức Guru Padmasambhava được cất giấu 
trong Ngài. Ngài giải mã những từ ngữ trong các chữ 
viết biểu tượng (brDa bKro) và phát hiện ý nghĩa, 
Ter, từ chúng. Sự phát hiện 7er là sự xuất hiện của 
kho tàng Giáo Pháp của lãnh vực tối thượng (Tạng: 
Chos dByIngs, Sanskrit:, dharmadhatu) như năng 


178 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


lực của giác tánh nội tại (Rig rT§5a) hoặc sự xuất hiện 
của năng lực tánh giác nội tại như giáo lý.! Nếu bạn 
không có sự nhận biết của giác tánh nội tại Dzogpa 
Chenpo, vốn tỏa khắp trong lãnh vực tối thượng (pháp 
giới), bạn không thể phát hiện một Ter nào của Đức 
Guru Padmasambhava, vốn được xuất phát từ sự trao 
truyền ủy thác tâm (tâm truyền tâm). 


Do vậy những chữ viết biểu tượng trở thành chìa 
khóa để đánh thức ký ức về giáo lý và sự thành tựu từ 
sự rộng mở của bản tánh nội tại trong tâm vị Tertön. 
Tiếp theo, sau khi thực hiện nhiều thực hành chuẩn 
bị cho Ter, khi vị Terfön thấy những dấu hiệu của thời 
điểm thích hợp, Ngài sao chép lại giáo lý. Sau đó, ngài 
trao truyền giáo lý cho các đệ tử và giao phó chúng cho 
vị lĩnh hội chính về 7Ter, được gọi là bậc trì thủ giáo 
lý (Chos bDag). Những vị trì thủ giáo lý thường là 
người cũng đã tiếp nhận trao truyền giáo lý từ Guru 
Padmasambhava và nhận trách nhiệm truyền bá giáo 
lý. 


TER TÂM 


Những phương pháp cất giấu, trao truyền, và phát 
hiện 7ber Tâm cũng tương tự như Ter Đất, ngoại trừ 





!NG 30b/ 4 


179 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


việc chúng không dựa vào bất cứ nguồn bên ngoài nào 
thuộc đất, chẳng hạn như những cuộn giấy màu vàng 
là chìa khóa để phát hiện. 


Trong nhiều trường hợp của Ter Tâm, việc nhìn thấy 
hay nghe những chữ biểu tượng hoặc âm thanh trong 
các thị kiến (nh ảnh) là nguyên nhân phát hiện Ter, 
nhưng thường thì sự phát hiện không dựa vào bất cứ 
nguồn nào bên ngoài, và không liên quan đến những 
đối tượng thuộc đất như phương tiện để phát hiện 7kr. 
Một vị Tertön Tâm phát hiện Ter bằng sự đánh thức 
trao truyền ủy thác tâm một cách tự phát từ sự rộng 
mở của giác tánh nội tại tâm Ngài, khi hoàn cảnh chín 
muổi và thời điểm đã đến. 

Có một phạm trù thứ ba của sự phát hiện giáo lý 
được biết như là Kiến Thanh Tịnh (Dag sNang). Giáo 
lý Kiến Thanh Tịnh không phải là Terma. Chúng chỉ 
là những giáo lý được chư Phật, Bổn tôn, và vị thầy 
ban dạy trong thị kiến (linh ảnh) của hành giả. Về 
loại phát hiện này, người phát hiện không cần thiết là 
một người có nhận biết cao và đây không phải là tâm 
truyền tâm. Tuy nhiên, có những trường hợp trong đó 
giáo lý 7er được phát hiện hoặc đã định rõ như giáo lý 
của kiến thanh tịnh. Trong trường hợp này, đây thực 
sự là giáo lý Ter. 


180 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Trong tài liệu của Nyingma có hàng ngàn bộ Ter 
được hàng trăm vị Terfön phát hiện, khởi đầu vào thế 
kỷ mười một và tiếp tục đến ngày nay. Phần lớn các 
bản văn liên quan đến những szdhana (nghi quỹ), nghì 
thức hành lễ, bài nguyện, và nhiều sự thực hiện mật 
truyền khác nhau (Las). Có một số lớn bản văn về triết 
học, thiền định, và kết quả của những thực hành đạo 
Phật nói chung và nhất là của truyền thống mật tông. 
Ngoài ra, có rất nhiều bản văn về y học, thiên văn học, 
lịch sử và tiểu sử. 

Thật ngạc nhiên khi nhận ra phạm vị và tác động 
của kho tàng tâm linh được Đức Guru Padmasambhava 
ban để cải thiện giá trị của cuộc sống tinh thần, xã hội 
và văn hóa người Tây Tạng và kết quả không ngưng 
nghỉ của truyền thống trong tiến trình của một thiên 
niên kỷ. Và thật là sửng sốt khi thấy rằng ngay cả 
nhiều người Tây Tạng vẫn chỉ có ít nhận thức về ý 
nghĩa của truyền thống này. Theo các sử gia Tây Tạng, 
Phật giáo hẳn đã không bao giờ có thể hình thành ở 
Tây Tạng nếu không nhờ có sự ban phước của Đức 
Guru Padmasambhava. Ö Tây Tạng, khó có một ngọn 
núi, ao hồ, hoặc thung lũng quan trọng nào mà không 
được Ngài đích thân ban phước bằng việc viếng thăm, 
thiền định, phô diễn phép mầu và chôn giấu các Ter ở 


181 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


những nơi đó. Thậm chí ngày nay vẫn còn nhìn thấy 
nhiều dấu vết cụ thể, chẳng hạn như những dấu chân, 
nhiều hình ảnh xuất hiện tự nhiên, hoặc các hang động 
[ngài đã] thiền định. Truyền thống Ter bao gồm một 
số chứng cứ nổi bật nhất của dấu ấn vĩ đại được lưu 
lại Tây Tạng vì lợi ích của thế gian thông qua các hoạt 
động giác ngộ của Đức Guru Padmasambhava. Vào 
lúc rời khỏi Tây Tạng, Ngài diễn tả lòng từ và hứa với 
người Tây Tạng những lời sau đây: 

Khi các ngươi đối mặt thời điểm xấu của thời đại 

đen tối, 

Mỗi ngày và đêm Th sẽ đến Tây Tạng. 

Th sẽ cưỡi trên những tia sáng mặt trời đến với 

các ngươi, 

Và vào mỗi ngày thứ mười của trăng tròn 

Th sẽ đích thân đến cùng các ngươi.1 





!sSol “Debs Le“u bDun Ma được phát hiện bởi Rigdin 
Gưdem. 


182 


9. NHỮNG QUÁN ĐẢNH VÀ GIỚI LUẬT 
CỦA TU HÀNH MẬT TÔNG! 


NHỮNG QUÁN ĐẢNH 


Quán đảnh hay wang (Tạng: đBang, Sanskrit: 
abhisheka) là sự nhập môn để trao truyền hay đánh 
thức trí tuệ mật truyền, năng lực hay nhận biết trong 
tâm của đệ tử. Giới luật (Tạng: Dam Tshig; Sanskrit: 
samaya) là sự rèn luyện để tuân thủ giới luật của mật 
tông (tantra). Tiếp nhận quán đảnh và tuân thủ giới 
luật là điều kiện tiên quyết của sự tu tập Phật giáo Mật 
tông, bao gồm cả thực hành Ngöndro. Nhận được quán 
đảnh và trì giữ giới luật là sự tạo ra kết quả của Mật 
tông, là sức mạnh gieo trồng chủng tử nhận biết toàn 
giác của Phật quả. Những điều này hình thành con 
đường Mật tông, trên đó chúng ta tiến đến sự thành 





!Buổi nói chuyện tại Điện Mahasiddha, Hawley, Mass., vào 
ngày 20 tháng 9, năm 1987. Chương này dựa căn bản trên 
NS, LST, DD, DN, SGGŒ, KZZ, TRD II 200a/4-264/6, và 
NCC, và tất cả những văn bản, luận giảng này đều dựa căn 
bản trên các tantra nguyên thủy. 


183 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tựu về hợp nhất hỷ lạc và tánh Không. Chúng là kết 
quả mật truyền, hoặc niềm tin chắc chắn, của tinh hoa 
tỉnh giác và các phẩm tánh Phật. 


Người ta có thể cảm thấy khái niệm quán đảnh và 
giới luật ở đây là rất khác với giới luật của đạo Phật 
theo hiển giáo, nhưng thật ra là không khác. Trong 
hiển giáo, chúng ta nói về giới luật và nghiệp. Nghiệp 
là gì? Nó là một chuỗi hay tiến trình của nhân quả. 
Ngoài ra, chúng ta nói về lý duyên sinh, tiến trình mà 
mọi sự hoạt động qua những nguyên nhân và điều kiện. 
Quán đảnh và giới luật Mật tông đặt nền tảng trên 
cùng nguyên lý. Khi bạn nhận được trao truyền năng 
lực và sự nhận biết mật truyền qua quán đảnh, điều 
đó đóng vai trò như nguyên nhân, và nếu bảo tôn trao 
truyền đó bằng việc duy trì giới luật, bạn sẽ đạt được 
mục đích như kết quả của nó. Do vậy, nó là nghiệp kết 
quả. Đây không phải là điều gì đó dựa trên một nguyên 
lý khác, mà nó có một đặc tính khác. Trong Phật giáo 
phổ thông, nghiệp và lý duyên sinh, tiến trình của thực 
hành tâm linh và kết quả, giống như tiến trình tăng 
trưởng của một cái cây. Cây là dòng truyền, nó có kết 
quả, nó phát triển qua một tiến trình, nhưng hoạt động 
của nó ít hùng mạnh, nó tăng trưởng chậm hơn, ít tiềm 


184 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


năng, và cũng ít nguy hiểm hơn. Nhưng quán đảnh và 
giới luật thì giống như dòng điện, có tiến trình nhanh 
hơn, nhiều năng lực, năng lượng, mau chóng hơn và 
cũng có thể nhiều nguy hiểm hơn. 


Từ ngữ quán đảnh cũng có thể phiên dịch là “Jễ 
nhập môn”. Nhận quán đảnh là sự tiếp nhận của mật 
tông, hay mật truyền, sự trao truyền của Phật giáo từ 
một vị kim cương sư, và đó là lối vào của con đường tu 
hành mật tông. Nó cũng là trí tuệ tỉnh giác và năng lực 
trí tuệ mà mỗi người đều có sẵn, giống như bật công 
tắc đèn. Để hoàn tất con đường mật tông và viên mãn 
trí tuệ tỉnh giác, điều cốt lõi để duy trì sự liên tục của 
năng lực trao truyền là tuân thủ giới luật. 


Một người có trí thông minh cao với đầy đủ khả 
năng được nhập môn vào tu hành mật tông của Phật 
giáo bằng cách tiếp nhận quán đảnh. Sau đó việc nhập 
môn duy trì và hoàn thiện sự tu hành mật tông bằng 
sự cống hiến toàn bộ cuộc đời, tâm trí, nhận thức của 
họ qua con đường tâm linh thiện xảo nhất của việc giữ 
giới luật. Theo Phật giáo Tây Tạng, đó là phương tiện 
thiện xảo và nhanh chóng nhất để đạt Phật quả. 

Tu hành mật tông là một thực hành chuyển hóa. Ở 


^ ` cà Z ~ hs Z ` *sÀ` 
đây, việc hiều ý nghĩa của sự chuyển hóa là điều quan 


185 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


trọng. Nếu không, nhất là trong £an£ra nội, giống như 
sự chuyển sắt thành vàng, chuyển xấu thành tết; nó là 
sự chuyển hóa hiện tượng hiện hữu thành thật tánh 
của nó đúng thật như nó đang hiện hữu. Khi bạn nhận 
quán đảnh và tuân thủ giới luật, điều gì sẽ chuyển 
hóa? Những che ám của nhận thức và cảm xúc phiền 
não sẽ được tẩy sạch, và tâm giác ngộ của bạn sẽ tỏa 
sáng bằng việc nhận ra bạn thực sự là gì. Qua việc 
nhận quán đảnh chúng ta nhận ra tỉnh túy Phật, điều 
đó được gọi là trí tuệ nguyên sơ, ý nghĩa của sự quán 
đảnh trong chúng ta. 


Qua việc giữ giới luật, chúng ta nhận ra và duy trì 
bản tánh Phật và đạt được những phẩm tánh Phật, 
hiện diện trong chúng ta từ nguyên thủy. Không giống 
như chúng ta đạt được bản chất Phật và các phẩm tánh 
Phật từ những nguồn bên ngoài; mà đúng ra là những 
phẩm tánh và bản chất hiện diện trong chính ta, từ 
thời bổn nguyên, được tịnh hóa và tinh lọc. 


NHỮNG PHẨM TÁNH CỦA VỊ THẦY MẬT TÔNG 


Vị thầy mật tông giống như người cha trong tu hành 
mật tông. Vị thầy phải là một người đầy đủ phẩm tánh 
tánh, không chỉ là một người thuyết giáo thông thường 


186 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hay học giả. Chỉ thực hiện nghi lễ và nói chuyẹân sẽ 
chưa đủ. Điều này có thể tựa như trình diễn hay thực 
hiện, và sẽ chỉ giống như một phản chiếu. Vị thầy phải 


thể hiện những phẩm tánh tánh sau: 


HIỆ 


Vị thầy phải là người nhận được đầy đủ quán 
đảnh. Nếu ban quán đảnh của một bản văn đặc 
biệt, chính bản thân vị ấy trước đó phải nhận 
được quán đảnh của bản văn đặc biệt đó. Nếu 
không nhận được quán đảnh của bản văn này, 
vị ấy không thể thực hiện chúng, dù họ có thể là 
một vị thầy vĩ đại. Thậm chí nếu đã nhận quán 
đảnh của một tantra cao và bản văn là một 
tantra thấp, vị thầy vẫn không thể thực hiện 
quán đảnh nếu chưa nhận được trao truyền của 
bản văn đặc biệt đó. 

Vị thầy cũng phải là người đã thọ giới và tuân 
thủ giới luật. Ngay cả nếu đã nhận quán đảnh 
mà không giữ giới, thì không đủ phẩm tánh 
tánh. 


Vị thầy phải có kiến thức của truyền thống độc 
nhất của dòng truyền riêng biệt. Ngay cả dù 
vị ấy có thể tuân thủ giới luật, mà không biết 


187 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


188 


truyền thống vô song (Phyag-bZhes) của dòng 
truyền, vị ấy vẫn không đủ phẩm tánh tánh. 
Vị thầy phải khéo léo trong việc thực hiện nghi 
lễ quán đảnh. Ngay cả dù có kiến thức độc 
nhất của truyền thống và đã nhận được quán 
đảnh, nếu không khéo léo trong thực hiện nghỉ 
lễ quán đảnh, vị ấy vẫn không đủ phẩm tánh 
tánh. 

Vị thầy phải hoàn thiện hay hoàn tất việc tụng 
niệm mantra của nghi quỹ bản văn đặc biệt đó. 
Chẳng hạn, nếu vị thầy thực hiện quán đảnh 
Rigdzin Dupa, họ phải hoàn tất việc tụng niệm 
mantra 13 triệu lần trong nhập thất nghiêm 
ngặt. Những bản văn khác có các hệ thống khác 
định rõ số lượng tụng niệm quy định để hoàn 
thành trong nhập thất. Nhưng đó là một ngoại 
lệ. Trong nhiều trường hợp thật khó đáp ứng 
được yêu cầu này. Ví dụ, sự tập Rinchen Terdzo 
có hàng trăm bản văn và nghi quỹ, thật khó 
tìm thấy người nào đã tụng niệm hoàn tất về 
tất cả chúng. Gần như tốn cả nửa cuộc đời để 
hoàn tất tụng niệm tất cả bản văn này. Do vậy, 
điều được chấp nhận chung là nếu một vị thầy 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


đã hoàn thành việc tụng niệm của một tantra 
gốc, chắng hạn như Guhyagarbha-mayäjãäla- 
tantra, vị ấy sẽ có thể thực hiện sự quán đảnh 
cho người khác. 

6. Vị thầy phải là người không nhiễm ô do vi phạm 
bất cứ giới nguyện nào. Nếu bản thân vị ấy vi 
phạm bất cứ giới luật gốc hoặc thô nặng nào, 
cũng giống như nước đựng trong bình lủng, thì 
loại năng lực trí tuệ nào vị ấy có thể trao truyền 
cho người khác? 


BẢN TÁNH CỦA MANDALA 


Mandala hay bàn thờ, giống như người mẹ trong 
trao truyền quán đảnh hay tu hành mật tông. Về sự 
truyền quán đảnh, đó phải là đại diện cho tập hội Bổn 
tôn, đầy đủ nhiều chất liệu biểu tượng khác nhau của 
quán đảnh. Trước khi ban quán đảnh, vị thầy tự mình 
thực hiện nghi quỹ Bổn tôn mà không có sự hiện diện 
của bất cứ đệ tử nào, để chuẩn bị cho chính họ và biểu 
tượng mandđala như các Bổn tôn trí tuệ, mandala, và 
chất liệu quán đảnh. Trong sự thực hiện được gọi là sự 
chuẩn bị quán đảnh (dBang sGrub) đó, vị thầy mật 
tông đầy đủ phẩm tánh thánh hóa biểu tượng mandala 


189 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


như mandala thực tế của Bổn tôn. Trong mỗi quán 
đảnh có nhiều chất liệu quán đảnh khác nhau (dBang 
rDzas), và mỗi chất liệu biểu tượng đều có một ý nghĩa 
khác nhau và năng lực ban phước của vị thầy. Có bốn 
mandala chính cho quán đảnh £fanfra nội: quán đảnh 
Cái Bình, Bí Mật, Trí tuệ, và Ngữ. 

1. Mandala của Quán đảnh Cái Bình (Bum dBang) 
là thân mandala. Về Quán đảnh Cái Bình, 
chúng ta thường sử dụng một bình. Tuy nhiên, 
trong ý nghĩa thực, cái bình đại diện cho toàn 
bộ mandala của Bổn tôn. Nó là sự quán đảnh 
thân hoặc cõi vật chất của Bổn tôn, và do vậy 
nó tiêu biểu toàn bộ khía cạnh vật chất của 
mandala, bao gồm các Bổn tôn, lâu đài và tịnh 
thổ. Thân có ba phạm trù:! Mandala cấp cao 
của nhập môn cái bình là mandala thân - khía 
cạnh thân và tâm của hành giả là những thân 
trí tuệ, các mandala của Bổn tôn trong thật 
tánh của chúng. Mandala cấp độ trung bình 
của nhập môn cái bình là một mandala được 
vẽ. Mandala cấp thấp của nhập môn cái bình 
là một mandala cát. 





!NS 80b/ 4 


190 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


2. Mandala của Quán đảnh Bí mật (gSang dBang) 
là bồ đề tâm tương đối, dịch tinh chất. 


3. Mandala của Quán đảnh Trí tuệ (Sher dBang) là 
vị phối ngẫu và hoa sen bí mật của bà. 


4. Mandala của Quán đảnh Ngữ (Tshig dBang) là 
trí tuệ tuyệt đối, tâm giác ngộ, đó là ý nghĩa cao 
nhất của mục đích quán đảnh. 


NHỮNG PHẨM TÁNH CỦA ĐỆ TỬ 

Đệ tử mật tông giống như đứa con của người cha 
(vị thầy) và mẹ (mandala) trong tu hành mật tông. Có 
năm phẩm tánh tánh thiết yếu của một hành giả mật 
tông. 


1. Hành giả phải có tự tin, lòng tin hay trung 
thực. Nếu không có lòng tin hay trung thực, 
bạn không phải là một cái bình để tiếp nhận 
bất cứ loại ban phước nào. Bạn không phải là 
một bình chứa cho các thành tựu mật tông. 

2. Hành giả phải siêng năng. Nếu không siêng 
năng, thì ngay cả nếu đã nhận quán đẳnh bạn 
sẽ không thể bảo tôn năng lực trao truyền và nỗ 
lực hướng đến mục dích. 


191 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


3. Hành giả phải kiên trì trong thiền định. Ngay 
cả nếu bạn là người kiên nhẫn, nếu không thiền 
định bạn sẽ không tiến bộ hay có được nhiều lợi 
ích. 

4. Hành giả phải thực hiện nghĩ quỹ, những nghi 
lễ và thiền định mật tông của giai đoạn phát 
triển và giai đoạn hoàn thiện để đạt được kết 
quả. Không thiền định trên các nghi quỹ là 
không có phương tiện đạt được thành tựu. 

õ. Hành giả phải giữ giới luật, kỷ luật giúp duy trì 
và nâng cao trao truyền trí tuệ mật tông, để 
vươn đến kết quả. 


SỰ PHẦN LOẠI CÁC QUÁN ĐẢNH 


Sự quán đảnh được phân loại thành quán đảnh của 
nguyên nhân, quán đảnh của con đường và quán đẳnh 
của kết quả. Nhưng có hai cách khác nhau trong sự 
phân định đâu là các quán đảnh nguyên nhân, con 
đường hay kết quả. Mặc dù có hai cách phân loại những 
quán đảnh này, nhưng không hề có chuyện cách này là 
đúng và tốt hơn, còn cách kia thì sai vì chúng khác 
nhau. Đây là cách phân loại dựa trên những khía cạnh 
khác biệt. Chẳng hạn, bạn có thể phân loại mọi người 
là cao hay thấp; hoặc cũng có thể phân loại là già hay 


192 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


trẻ. Hai cách phân loại này không mâu thuẫn nhau mà 
chỉ dựa trên các tiêu chí khác nhau. [Sau đây là cách 
phân loại thứ nhất:] 


1. Sự hiện diện của bản chất Phật và phẩm tánh 
Phật trong chúng ta là quán đảnh nguyên 
nhân. Bản chất Phật không là điều gì đó bên 
ngoài hay do vị thầy ban cho bạn. Đúng hơn, vị 
thầy giúp bạn qua quán đảnh để nhận ra hay 
đánh thức trí tuệ mà bạn sẵn có và luôn sở hữu. 

2. Khía cạnh thực hiện nghi lễ trao truyền quán 
đảnh bởi vị thầy và sự thiển định trên tiến 
trình trao truyền đó bởi đệ tử là quán đảnh con 
đường. 

3. Đã nhận được trao truyền và đi theo con đường, 
hành giả hoàn thiện như bốn thân Phật và ngũ 
trí Phật. Đây là quán đảnh kết quả. 


Hệ thống phân loại thứ hai là như sau. 

1. Sự quán đảnh ban cho các đệ tử chưa được khai 
tâm trước đó được phân loại là quán đảnh 
nguyên nhân. 

2. Sự quán đảnh ban cho các đệ tử để phát triển 
sự hoàn thiện hay phục hồi giới nguyện bị suy 
tổn được phân loại là quán đảnh con đường. 


193 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Khi bạn chưa nhận được quán đảnh trước đây 
mà mới nhận lần đầu tiên thì sẽ là quán đảnh 
nguyên nhân, vì sự quán đảnh trở thành một 
nguyên nhân, một khởi đầu cho sự tu hành mật 
tông của bạn. Ví dụ, nếu bạn chưa từng nhận 
quán đảnh Rigdzin Dupa và hôm nay bạn nhận 
nó, đây sẽ là quán đảnh nguyên nhân. Nhưng 
khi nhận lại nó để giúp bạn hoàn thiện và phục 
hồi giới nguyện bị suy tổn, nó trở thành quán 
đảnh con đường. 

3. Sự quán đảnh ban cho các đệ tử đã sẵn sàng để 
đạt được thành tựu cuối cùng và giúp họ đạt 
kết quả cuối cùng được phân loại là quán đảnh 
kết quả, vì chúng đem lại kết quả cuối cùng. 
Nếu đã toàn giác, bạn không cần quán đảnh. 
Nhưng trước lúc đạt toàn giác, bạn cần nhận 
được quán đảnh để trợ giúp bạn khai tâm hay 
nâng cao sự nhận biết tâm linh. Sự phân loại 
quán đảnh này tùy thuộc vào người tiếp nhận 
hơn là tự thân sự quán đánh hoặc vị thầy. 


HIỆU QUẢ CỦA QUÁN ĐẢNH 


Chúng ta thường thắc mắc về những lợi ích nào sẽ 
có được nếu ta nhận lễ quán đảnh. Có ba lợi ích chính 
được liệt kê trong các bản văn. 


194 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


1. Hiệu quả cao nhất của quán đảnh là giúp bạn 
nhận ra trí tuệ nguyên sơ, ý nghĩa của sự quán 
đảnh. Nếu bạn là người có năng khiếu và mọi 
điều kiện đều hoàn hảo thì trong lúc quán đảnh 
bạn sẽ nhận ra trí tuệ nguyên sơ, ý nghĩa hay 
mục đích chân thật của quán đảnh, mục tiêu 
thực sự của thực hành tâm linh. 

2. Hiệu quả trung bình của quán đảnh là giúp bạn 
phát triển kinh nghiệm hỷ lạc, sự trong sáng 
và vô niệm. 

3. Hiệu quả thấp hơn của quán đảnh là làm khởi 
lên sự tự tin trong sự nhận thức ba cửa ngỏ của 
chính bạn (thân, khẩu và ý) như thân, khẩu và 
ý của chư vị Bổn tôn. 


Đó là sự phân biệt ba hiệu quả được ghi trong các 
bản văn, nhưng cả ba dường như đều quá cao siêu hay 
khó khăn đối với nhiều người chúng ta để đạt được 
trong sự quán đảnh. Cảm nhận của riêng tôi là khi 
chúng ta tiếp nhận một quán đảnh, thậm chí nếu ta 
không có bất kỳ một trong ba loại kinh nghiệm này, thì 
miễn là ta có được sự an bình, hoan hỷ, hoặc tâm sùng 
kính rộng mở, thanh thản, an định và trầm tĩnh, điều 
này cũng sẽ trở thành một trao truyền ban phước của 


195 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


vị thầy và chư vị Bổn tôn, và nó sẽ thiết lập một kết nối 
với một pháp thực hành mật tông cụ thể nào đó. 


Do vậy, chúng ta nên cảm thấy may mắn. Ngoài ra 
khi chúng ta tiếp nhận trao truyền từ một vị thầy chân 
chính, ít nhất thì ta cũng nhận được sự cho phép học 
tập và thực hành một giáo lý cụ thể. Chúng ta thậm 
chí có thể không nhận được hiệu quả ở mức thấp nhất, 
nhưng ta vẫn nên tự hào về sự may mắn của mình. 


HAI NGUYÊN NHÂN VÀ BỔN ĐIỀU RIỆN CỦA 
QUÁN ĐẢNH 

Sự quán đảnh bao gồm hai khía cạnh: trước tiên là 
hai nguyên nhân và sau đó là bốn điều kiện. Sự hội đủ 
hai nguyên nhân và bốn điều kiẹân sẽ hoàn tất những 
yêu cầu của một lễ quán đảnh. 


Hai nguyên nhân được kể ra như sau: 


1. . Nguyên nhân tương tự (chung hay cùng nhau) 
(mTshung IDan Ốy1 rGyu) là sự hiện diện của 
bản chất tự nhiên của hành giả như bản chất 
Phật, thoát khỏi mọi tạo tác từ thời bổn nguyên. 
Nó cũng là sự hiện diện những tính chất của 
năm kết tập (ngũ uẩn) năm yếu tố (ngũ đại) 
và năm cảm xúc như năm vị Phật nam và nữ 


196 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


và năm trí tuệ nguyên sơ trong thật tánh của 
chúng. 

Nguyên nhân góp phần (Lhan Chig Byed Pa” 
rGyu) là những vật thể đã được ban phước của 
lễ quán đảnh, như cái bình, hình ảnh, vương 


miện, v.v... 


Bốn điều kiện bao gồm như sau: 


l; 


Điều kiện nguyên nhân (rGyư? rKyen), đó là 
đệ tử dễ lĩnh hội, có niềm tin, có ba loại siêng 
năng (trong nhiệm vụ của mình, người khác và 
cả hal), và giữ giới luật. 

Điều kiện trao quyền (bDag Pơi rKyen), đó là 
vị thầy đầy đủ phẩm tánh đã học tập năm khía 
cạnh của tantra: (a) tính như thị của bản ngã - 
sự nhận biết của tánh Không, (2) tính như thị 
của Bổn tôn - sự nhận biết của ba cửa, ba vajra, 
(c) tính như thị của tantra - sự viên mãn của hai 
giai đoạn, giai đoạn phát triển và hoàn thiện, 
cũng như bốn hoạt động: tức an bình, tăng ích, 
hùng mạnh, và phẫn nộ, (d) tính như thị của 
tụng niệm - sự hoàn tất tụng niệm mantra, và 
(e) tính như thị của sự phóng xuất và thu rút 
của ánh sáng ban phước trong thiền định. 


197 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


3. Điều kiện quan sát đối tượng khách quan 
(dMigs rKyen), đó là trí tuệ nhận biết của vị 
thầy (tri kiến) của nghi lễ, Bổn tôn, mantra, và 
sự suy niệm của quán đảnh. 


4. Điều kiện trực tiếp có trước (De Ma Thag 
rKyen), đó là sự quán đảnh trước đó vì nó mở 
ra cơ hội cho sự quán đảnh nối tiếp theo. 


QUÁN ĐẢNH THỰC TẾ 


Nhìn chung, mỗi lễ quán đảnh gồm có phần chuẩn 
bị, phần chánh lễ và phần kết thúc. Phần chuẩn bị có 
hai khía cạnh: sự thâm nhập bên ngoài và bên trong. 
Phần chánh lễ có hai khía cạnh: năm quán đảnh thông 
thường của Ngũ bộ Phật và bốn quán đảnh không phổ 
biến. Và sau đó là quán đảnh kết thúc. Tất cả quán 
đảnh của £an£fra nội sẽ không cần thiết bao gồm mọi 
khía cạnh này, và một số có thể nhiều hơn, nhưng 
chúng sẽ được thực hiện trong các lễ quán đảnh phức 


tạp nhất. 
PHẦN CHUẨN BỊ 


1. Sự thâm nhập bên ngoài bắt đầu với việc đi vào 
cửa phòng thờ và súc miệng với nuớc đã thánh 


198 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hóa để tẩy tịnh, và kết thúc với việc rắc hoa vào 
mandala để xác định gia đình Phật của bạn. 

2. Sự thâm nhập bên trong bắt đầu với việc điều 
hướng hoa, vương miện Bổn tôn trở lại cho bạn 
bởi vị thầy, được biểu tượng hóa bằng việc vị 
Lama vãi gạo, và kết thúc với việc phô bày 
mandala. 


PHẦN CHÍNH 


Phần chính trong lễ quán đảnh của Kriyäyoga 
sẽ bao gồm chủ yếu là quán đảnh cái bình và vương 
miện. Nếu là lễ quán đảnh của Charyäyoga sẽ có năm 
quán đảnh của Ngũ bộ Phật. Nếu là quán đảnh của 
Yogatantra, sẽ bao gồm năm quán đảnh của Ngũ bộ 
Phật, sự quán đảnh của chư vị Bổn tôn, và sự quán 
đảnh của hoạt động của vị thầy. 


Về các tantra nội, Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga, 
ngoài năm quán đảnh của Ngũ bộ Phật v.v... còn bao 
gồm bốn quán đảnh không phổ biến. Tất cả tan£tra nội 
đều bao gồm bốn quán đảnh không phổ biến. 


Vậy, sự đặc biệt của Aứiyoga là gì? Với Dzogpa 
Chenpo, sự nhấn mạnh đặc biệt là về sự quán đảnh 
không phổ biến thứ tư, quán đảnh miệng. Nhiều người 


199 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


trong chúng ta đã nhận được quán đảnh Nyingthig 
Yazhi (sNyIng Thig Ya bZh)). Nó có một quán đảnh 
Anuyoga chỉ tiết với bốn khía cạnh: quán đảnh chi tiết, 
đơn giản, rất đơn giản và tuyệt đối đơn giản. 

Quán đảnh không phổ biến thứ tư giới thiệu trực 
tiếp bạn đến giác tánh nội tại, bản tánh Phật. Trong 
Mahäyoga và Anuyoga tantra, quán đảnh không phổ 
biến thứ tư giới thiệu bạn đến đại cực lạc, ý nghĩa của 
trí tuệ bẩm sinh, điều này phát sinh như kết quả của 
quán đảnh thứ ba, trong đó hành giả nhận ra trí tuệ 
biểu tượng bẩm sinh (dPeï Ye Shes) qua con đường 
của phương tiện thiện xảo bằng việc dựa vào ấn khế 
(mudhra). 

Trong quán đảnh thứ tư này, qua việc dựa vào các 
kinh nghiệm của quán đảnh thứ ba, hành giả nhận 
ra trực tiếp ý nghĩa của trí tuệ bẩm sinh (Don Gyi 
Ye Shes). Do vậy, quán đảnh thứ tư của Mahayoga 
và Anuyoga tantra là khác với quán đảnh thứ tư của 
Atiyoga. 


NĂM QUÁN ĐẢNH PHỔ BIẾN CỦA NÑGŨ BỘ PHẬT 

Bằng năm quán đảnh phổ biến của Ngũ bộ Phật 
hành giả nhận được năng lực chuyển hóa các phẩm 
tánh bình thường của mình thành các phẩm tánh Phật. 


200 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


1. Bằng Quán đảnh Cái bình hành giả chuyển 
hóa kết tập của ý thức (thức) thành Đức Phật 
Akshobhya (Bất Động), yếu tố hư không (không 
đại) thành vị phối ngẫu của Ngài và cảm xúc sân 
hận thành trí tuệ của pháp giới (dharmadhãtu) 
hay Pháp giới thể tánh trí. 

2. Bằng Quán đảnh Vương miện, hành giả chuyển 
hóa kết tập của cảm giác (thọ) thành Đức Phật 
Ratnasambhava (Bảo Sanh), yếu tố nước (thủy 
đại) thành vị phối ngẫu của Ngài và cảm xúc 
kiêu mạn thành trí tuệ bình đẳng hay Bình 
đẳng tánh trí. 

3. Bằng Quán đảnh Vajra hành giả chuyển hóa 
kết tập của khái niệm (tưởng) thành Đức Phật 
Amitäbha (A-di-đà), yếu tố gió (phong đạ]) 
thành vị phối ngẫu của Ngài và cảm xúc tham 
dục thành trí tuệ biện biệt hay Diệu quán sát 
TẾT; 

4. Bằng Quán đảnh Chuông hành giả chuyển hóa 
kết tập của sự hình thành (hành) thành Đức 
Phật Amoghasiddhi (Bất Không Thành Tựu), 
yếu tố lửa (hỏa đại) thành vị phối ngẫu của 
Ngài và cảm xúc thù địch thành trí tuệ thành 
tựu tất cả hay Thành sở tác trí. 


201 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


ð. Bằng Quán đảnh Tên hành giả chuyển hóa kết 
tập của thân (sắc) thành Đức Phật Vairochana 
(Tỳ Lô Giá Na), yếu tố đất (địa đại) thành vị 
phối ngẫu của Ngài và cảm xúc vô minh thành 
trí tuệ phản chiếu tất cả như gương sáng hay 
Đại viên cảnh trí. 


BỐN QUÁN ĐẢNH KHÔNG PHỔ BIẾN 

1. Bằng Quán đảnh Cái bình hành giả nhận được 
sự ban phước của thân vajra của Đức Phật, 
tịnh hóa thân nghiệp và sự che chướng của 
kinh mạch hành giả và đạt được hay thiết lập 
nền tảng cho việc đạt hoàn thiện con đường tích 
lũy, trạng thái của Vidyäadhara với phần còn lại, 
và Nirmanakaäya. 

2. Bằng Quán đảnh Bí mật hành giả nhận được sự 
ban phước của ngữ vajra của Đức Phật, tịnh 
hóa khẩu nghiệp và sự che chướng của gió hay 
năng lượng của hành giả và đạt được hay thiết 
lập nền tảng cho việc đạt hoàn thiện con đường 
áp dụng, trạng thái của Vidyãdhara kiểm soát 
trên cuộc sống và Sambhogakãya. 

3. Bằng Quán đảnh Trí tuệ hành giả nhận được sự 
ban phước của ý vaJra của Đức Phật, tịnh hóa 


202 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ý nghiệp và sự che chướng của bản chất hành 
giả và đạt được hay thiết lập nền tảng cho việc 
đạt hoàn thiện con đường quán sát, trạng thái 
của Vidyädhara đại biểu hiện và Dharmakäya. 

4. Bằng Quán đảnh Miệng hành giả nhận được 
sự ban phước của trí tuệ vajra của Đức Phật, 
tịnh hóa nghiệp của nền tảng phổ quát và sự 
che chướng của trí thông minh hành giả và đạt 
được hay thiết lập nền tảng cho việc đạt hoàn 
thiện chín giai đoạn của con đường thiền định, 
trạng thái của Vidyadhara thành tựu tự nhiên 
và Svabhavikakäya. 


GIỚI LUẬT 


Sau khi tiếp nhận một quán đảnh từ vị thầy mật 
tông, hành giả duy trì nhận biết bằng phương tiện của 
tâm linh hay cái thấy, kinh nghiệm, nhận biết của mật 
tông và cuộc sống phù hợp với giáo lý. Đây là sự tuân 
thủ giới luật (samaya). Nó là sự tương tục của sự thành 
tựu tâm linh sâu thắm nhất và mật truyền của hành 
giả, nhận được trong khi quán đảnh. 


203 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


BA PHÂN CHIA CỦA GIỚI LUẬT 

Trong Phật giáo, có ba phân chia những khuôn phép 
hay giới luật chính (sDom PA). 

Đầu tiên là giới luật của Vinaya, những khuôn phép 
của tu sĩ đạo Phật và cư sĩ thế tục. Giới luật Vinaya 
chủ yếu là giới luật về thân. 

Thứ hai là giới luật Bồ Tát. Sự tu tập này dựa trên 
việc có duy trì nguyện ước và cống hiến để phục vụ tất 
cả chúng sanh không có bất cứ tư lợi nào. Do đó, giới 
luật của Bồ Tát chủ yếu là tinh thần. 

Thứ ba là giới luật mật tông. GI1ới luật này được 
đặt nền tảng trên trí tuệ bổn nguyên. Khi nhận quán 
đảnh, hành giả nên hiểu và nhận ra ý nghĩa của quán 
đảnh là trí tuệ, và sau đó duy trì trí tuệ đó bằng việc 
duy trì giới luật thanh tịnh. Thế nên, duy trì trí tuệ 
bổn nguyên là giới luật mật tông. 

Như vậy, giới luật Vinaya chủ yếu dựa căn bản trên 
các ứng xử về thân, giới Bồ Tát dựa căn bản trên thái 
độ tỉnh thần, và giới mật tông dựa căn bản trên trí tuệ 
bổn nguyên, sự nhận thức thanh tịnh. 


THỜI GIAN THỌ GIỚI 
Có những khác biệt khi bạn nhận nhiều giới luật 
khác nhau. Trong tu tập của Vinaya hay Bồ Tát, các 


204 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


bản văn và giới luật giải thích sự tu tập đó được học 
trước, sau đó hành giả mới quyết định việc thọ giới hay 
không. Nhưng trong mật tông, trước tiên là nhận quán 
đảnh, và sau đó là học. 


Theo truyền thống, hành giả không được thấy, đọc 
hay nghe bất cứ điều gì về £antra cho đến khi nhận 
được trao truyền bằng việc nhập môn vào mật tông. Ở 
đây, hành giả có thể có nghi ngờ, “Làm sao tôi có thể 
tiếp nhận giới luật mật tông mà không được biết về 
chúng?” 


Đó là điểm cốt lõi! Mật tông chỉ dành cho người đặc 
biệt đã chuẩn bị và không nghi ngờ. Mật tông không 
dành cho người chưa biết hay chưa chuẩn bị. Trong 
mật tông, sau khi nhận quán đảnh bạn phải bảo tồn 
giới luật. Nó có tiềm năng lợi ích cũng như tác hại 
mạnh mẽ. 

Về tiếp nhận quán đảnh, đệ tử phải là người có 
năng khiếu đặc biệt, vị thầy là một người giác ngộ, 
và mandala đã ban phước như chất liệu trí tuệ. Khi 
có được sự kết hợp ba phẩm tánh này, thì không cần 
đi qua tiến trình học trước rồi sau đó mới quyết định 
thực hiện hay không. Việc sẵn sàng đồng nghĩa với việc 
được tiếp nhận vào £antra. 


205 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


GIỚI LUẬT CHUNG CHO CẢ HAI TRUYỀN THỐNG 
MẬT TÔNG CŨ VÀ MỚI 

Có nhiều phạm trù giới luật. Trong £an£ra nội, chung 
cho cả hai tantra mới và cũ, có mười bốn vi phạm căn 
bản (hay hủy phạm căn bản, r7§a lTung), và tám vì 
phạm thô (hay hủy phạm thứ yếu, sBom Po). 


MƯỜI BỔN VI PHẠM CĂN BẢN! 


Đau khi đi vào tu hành £anfra nội, chúng ta phải 
kiểm chế sự vi phạm bất cứ điều nào trong mười bốn 


điều căn bản sau đây: 

1. Khinh thường vị thầy mà bạn đã nhận trao 
truyền tantra. 

2. Vi phạm giới luật do đức Phật chế định. 

3. Nổi giận với huynh đệ vajra của bạn. 

4. Mong muốn làm hại hoặc từ bỏ tình thương với 
bất kỳ chúng sanh nào. 

5. Từ bỏ tâm Bồ-đề, tâm suy nghĩ làm lợi ích người 
khác. 





!Dựa căn bản trên NS và những nguồn khác, được dựa căn 
bản trên bản văn về các vi phạm gốc của Ashvaghosha. 


206 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


6. _ Nhạo báng các tôn giáo hay tông phái khác, như 
Tiểu thừa, Đại thừa, Ấn Độ Giáo, Công Giáo, 
hay bất cứ truyền thống tôn giáo nào khác. 

7... Truyền bí mật của giáo lý mật tông cho người 
chưa chín chắn. Nếu người nào sẵn sàng thì bạn 
nên truyền giáo lý bí mật, nhưng nếu người đó 
chưa chuẩn bị mà bạn truyền giáo lý sẽ làm hại 
chính bạn và người khác, vì họ sẽ hiểu sai và 
lạm dụng. 

8. Làm đau đón thân năm uẩn của chính bạn, đó 
là nơi trú ngụ của chư Phật. Hành giả không 
nên lạm dụng thân mình mà phải chăm sóc nó. 

9. Có nghi ngờ về bản tánh thanh tịnh nguyên sơ, 
cũng như nghi ngờ về nền tảng, con đường, và 
kết quả. 

10. Không thực hiện việc trừ tà đến các thế lực tiêu 
cực vì lòng bi suy thoái. Bạn có thể thực hiện 
sự trừ tà để giúp người. Như bạn đã biết, trong 
một kiếp trước Đức Phật đã giết một người để 
cứu nhiều người khác, và điều này làm cho công 
đức Ngài được nhân lên. Điều này không phải 
điển hình của thực hành mật tông mà là một 
thực hành công khai. Nhưng để thực hiện việc 


207 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


J1, 


12. 


TỐ: 


14. 


trừ tà, bạn phải là người có năng lực và thành 
tựu cao, không phải là người bình thường. 
Khái niệm hóa pháp giới, lãnh vực tối thượng, 
vốn là nằm ngoài mọi khái niệm. 

Làm hại tâm của người sùng đạo, có nghĩa làm 
tổn thương cảm giác tin tưởng của người sùng 
đạo. 

Không hưởng thụ tài sản của giới luật. Điều 
này có nghĩa từ chối nhận tài sản của giới luật, 
như năm cam lồ, vật chất bữa tiệc, và các vật 
chất khác của mật truyền, một cách không 
phân biệt. 

Chế nhạo hay khinh thường phụ nữ, vốn là bản 
tánh của trí tuệ. 


TÁM VI PHẠM THÔ 


Sau khi đi vào các fantra nội, chúng ta nên kiềm 


chế vi phạm bất cứ điều nào trong tám vi phạm thô 


sau đây: 


lb 


208 


Có một phối ngẫu là người thường, chưa được 
nhập môn vào con đường mật truyền. 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Tiếp nhận cam lồ từ một nguồn không thích 
hợp, một phối ngẫu mật tông chưa nhập môn. 


Không che giấu những biểu tượng bí mật của 
mật tông với các kinh mạch không thích hợp, 
người chưa nhập môn. 


Quấy động bằng lời nói, thân thể trong tập hội 
mật tông như các nghi lễ bữa tiệc cúng dường. 


Không nói sự thật hay không dạy cho người có 
kinh mạch thích hợp, mà lại nói điều đó cho 
người khác. Chẳng hạn, nếu người nào đó là 
một kinh mạch thích hợp cho Atiyoga mà lại 
đưa giáo lý của sutra (giáo tông). 

Ở trong một nhóm thiếu tôn kính đến quan 
điểm và các thực hành của mật tông hơn bảy 
ngày. Điểm quan trọng là bạn nên luôn kiểm 
tra và đánh giá những gì có lợi nhất. 

Ngụy tạo hay khoe khoang bạn là một 
Vajradhara (vị thầy mật tông) của tantra với sự 
tự kiêu, mặc dù bạn không có trí tuệ như vậy. 
Đưa giáo lý bí mật cho người mà trước đó đã 
nhận giáo lý bí mật mà hiện nay không có niềm 
tin. 


209 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


NHỮNG GIỚI LUẬT KHÔNG PHỔ BIẾN CỦA 
DZOGPA CHENPO! 

Với những người đã được nhập môn vào thực hành 
của Dzogpa Chenpo, điều quan trọng là tuân theo 
những giới luật phổ biến và đặc biệt sau đây để duy trì 
và hoàn thiện sự thiền định và nhận biết của họ. 


NHỮNG GIỚI LUẬT CHUNG CỦA DZOGPA 
CHENPO 

Phạm trù phổ biến có hai mươi tám giới, được chia 
thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là hai mươi bảy giới 
về khía cạnh bên ngoài, bên trong, và bí mật của thân, 
khẩu và ý của vị thầy gốc hay Lama. Toàn bộ pháp giới 
là một trong mandala của vị thầy mật tông. Mỗi khía 
cạnh bên ngoài, bên trong và bí mật được phân chia 
thêm nữa thành những khía cạnh bên ngoài, bên trong 
và bí mật nhỏ hơn. Giới cuối cùng thứ hai mươi tám, 
được thiết lập như sự thu thập của giới luật nhánh. 

Trước tiên là hai mươi bảy giới luật gốc (rTsa 
lTTung): 


A. Những giói luật về Thân của vị Thầy Gốc 


1. Bí mật của bên ngoài là kiềm chế việc giết hại. 





!Dựa căn bản chủ yếu trên DN, NS và các bản khác 


210 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


2. Bên trong của bên ngoài là kiềm chế tà dâm. 


3. Bên ngoài của bên ngoài là kiểm chế trộm cướp. 
4. Bên ngoài của bên trong là kiềm chế sự khinh 


miệt cha mẹ, anh chị em họ. 

5. Bên trong của bên trong là kiềm chế việc coi 
thường các biểu tượng của Giáo Pháp. 

6. Bí mật của bên trong là kiểm chế việc xem nhẹ 
thân thể chính họ, vì đây là mandala của Bổn 
tôn. 

7... Bí mật của bí mật là kiểm chế ngay cả việc 
giảm lên bóng của vị thầy. 


œ 


. Bên trong của bí mật là kiềm chế việc quấy rối vị 
phối ngẫu của vị thầy hoặc của huynh đệ vajra, 
thậm chí chỉ đùa giõn. 

9. Bên ngoài của bí mật là kiềm chế không đánh 

đập huynh đệ vaJra. 

B. Những giới luật về Ngữ của vị Thầy Gốc 

10. Bên ngoài của bên ngoài là kiềm chế nói dối. 
11. Bên trong của bên ngoài là kiềm chế nói chia rẽ. 
12. Bí mật của bên ngoài là là kiểm chế nói lời thô 
tục. 


211 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Tối 


14. 


15, 


16. 


b1. 


18. 


Bên ngoài của bên trong là kiềm chế việc thiếu 
tôn kính đến người giảng dạy Giáo Pháp. 

Bên trong của bên trong là kiềm chế việc thiếu 
tôn kính đến người đang suy ngẫm về Giáo 
Pháp. 

Bí mật của bên trong là kiềm chế việc thiếu tôn 
kính đến người đang thiền định về bản tánh 
tuyệt đối. 

Bên trong của bí mật là kiềm chế việc chế nhạo 
người phối ngẫu của vị thầy. 

Bên ngoài của bí mật là kiềm chế việc chế giễu 
huynh đệ vaJra. 

Bí mật của bí mật là kiềm chế việc nhạo báng 
vị thầy. 


C. Những giới luật về Ý của vị Thầy Gốc 


1Ð: 


Bên ngoài của bên ngoài là kiểm chế không 
tham lam. 


20. Bên trong của bên ngoài là kiểm chế không ác ý. 


S1, 


22. 


212 


Bí mật của bên ngoài là kiềm chế không tà 
kiến. 

Bên ngoài của bên trong là kiểm chế không 
hành động đồi trụy. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Tiết 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Bên trong của bên trong là kiềm chế việc hôn 
trầm và trạo cử trong thiền định. 


Bí mật của bên trong là kiềm chế khỏi quan 
điểm đổi trụy. 

Bên ngoài của bí mật là kiềm chế việc không 
nghĩ tưởng về vị thầy và phối ngẫu của vị ấy 
trong thời gian kéo dài trọn một ngày đêm. 
Bên trong của bí mật là kiềm chế việc không 
nghĩ tưởng về vị Bổn tôn của mình trong thời 
gian kéo dài trọn một ngày đêm. 

Bí mật của bí mật là kiềm chế việc không suy 
nghĩ về kiến, thiền, hành trong thời gian kéo 
dài trọn một ngày đêm. 


Thứ hai là hai mươi lăm giới luật nhánh (Yan 


Lag): 


A. Năm giới luật trong đó hành giả nên tận dụng 


phương tiện thiện xảo phi thường 


lh, 


Sự loại bỏ [giải thoát] hay trừ tà. Mục tiêu chính 
của sự thực hiện này là loại bỏ bám chấp vào 
bản ngã và vô minh trong dòng tâm thức hành 
giả qua nhận biết, và loại bỏ chúng từ dòng tâm 
thức người khác qua các hoạt động của lòng bi. 


To 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


2. Hợp nhất. Điều này có hai khía cạnh, tương 


đối và tuyẹât đối. Khía cạnh tương đối là kết 
hợp vật chất, khiến đem lại cực lạc, biểu tượng 
của trí tuệ bổn nguyên. Khía cạnh tuyệt đối là 
thiền định và nhận biết sự hợp nhất của hình 
tướng và tánh Không, khiến phát sinh trực tiếp 
đại cực lạc tuyệt đối. 

Lấy những vật không được cho, khi mục đích là 
lớn hơn. 

Nói dối vì lợi ích người khác. 

Thờ phụng vì mục đích dẫn dắt người khác đến 
GHáo Pháp. 


B. Năm giới không từ bỏ: 


Trong trường hợp này chúng ta không nói về các 


cảm xúc thông thường, mà là những năng lượng với tác 
ý thanh tịnh. 


214 


6. Không từ bỏ thèm khát - sự khao khát đến tất 


cả bà mẹ chúng sanh với lòng bi. 

Không từ bỏ thù hận - sự thù ghét khiến loại bỏ 
tà kiến. 

Không từ bỏ sĩ mê - sự sĩ mê không có tư duy 
phân biệt vì sự nhận biết thanh thản của luân 
hồi và Niết-bàn. 


9. 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Không từ bỏ kiêu mạn - sự tự hào khiến có tự 
tin trong cái thấy bình đẳng. 


10. Không từ bỏ đố ky - sự đố ky khiến không thừa 


nhận quan điểm và hoạt động nhị nguyên vào 
lãnh vực của bản tánh tối thượng. Nếu bạn đố 
ky, bạn sẽ không muốn để người nào vào cửa. 
Tương tự như vậy, sự đố ky không để tính nhị 
nguyên đi vào lãnh vực của bản tánh tối thượng. 


Œ. Năm giói của việc chấp nhận: 


Điều này biểu hiện sự chấp nhận bất cứ thứ gì 
không phân biệt. 


JÉ}., 
12. 
13. 
14. 
1. 


Chấp nhận phân (purTsha). 
Chấp nhận nước tiểu (mũtra). 
Chấp nhận máu (rakta). 

Chấp nhận thịt (mãmsa). 
Chấp nhận tỉnh dịch (shukra). 


D. Năm giới của nhận biết thanh tịnh 


16. 


Năm kết tập (ngũ uẩn) như năm vị Phật của 
Ngũ bộ Phật. 


215 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


17. Năm yếu tố (ngũ đại) như năm vị phối ngẫu nữ 
của năm vị Phật. 

18. Năm đối tượng cảm giác như năm Bồ Tát nữ. 

19. Năm giác quan như năm Bồ Tát nam. 


20. Năm màu như năm trí tuệ nguyên sơ. 


k. Năm giói của sự đạt được thành tựu: 

Qua năng lực của năm tri kiến trước đó như là nhận 
ra năm uẩn là năm vị Phật, đó là sự đạt trạng thái của 
Ngũ bộ Phật. 

21. Sự thành tựu của Phật bộ. 

22. Sự thành tựu của Kim Cương bộ. 
23. Sự thành tựu của Bảo bộ. 

24. Sự thành tựu của Liên Hoa bộ. 
25. Sự thành tựu của Tác Nghiệp bộ. 


216 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


NHỮNG GIỚI LUẬT ĐẶC BIỆT CỦA DZOGPA 
CHENPO 


Do nhận ra Dzogpa Chenpo và duy trì nhận biết của 


nó, hành giả giữ gìn những giới luật đặc biệt - kiến, 


thiền và hành của Dzogpa Chenpo, đó là sự thành tựu 
tự nhiên, toàn bộ, toả khắp và thoát khỏi việc khái 
niệm hóa, kinh nghiệm, phân biệt và giới hạn. Đó là 


bốn giới luật đặc biệt của Thregcho và Thogal trong 


Dzogpa Chenpo.! 


Hai giới của Thregcho 


1 


Không hiện hữu (Med Pa). Dzogpa Chenpo có 
một quan điểm tránh việc lấy hay bỏ. Giới luật 
này ám chỉ sự nhận biết không hiện hữu của 
bản ngã khiến vượt qua sự vi phạm bằng việc 
hiểu biết, kinh nghiệm, hay nhận biết giác tánh 
nội tại của thanh tịnh bổn nguyên. 

Toàn khắp (Phyal Ba): Nhờ duy trì tỉnh chất, 
bản tánh và lòng bi qua bốn thiền định tự nhiên 
(Chos bZhag bZh1) của Thregcho, tất cả hàng 
trăm ngàn giới luật sẽ được hoàn thiện, giống 
như hàng trăm dòng nước được một cây cầu bắc 
ngang. 





1NCC 11B - 12B 


xi7 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Hai giới của Thogal 


Ồ. 


Duy nhất (gchig pu). Nhờ tiếp nhận trao truyền 
đặc biệt của Dzogpa Chenpo, hành giả đạt được 
trạng thái hoàn thiện luân hồi và niết bàn như 
một, và điều đó tỏa khắp mọi hiện tượng hiện 
hữu qua năng lực duy nhất của giác tánh nội 
tại. 

Thành tựu tự nhiên (Lhun Grub). Nếu hành 
giả đã hoàn thiện nhận biết của Dzopa Chenpo, 
thì khi thực sự từ bỏ nền tảng làm hại người 
khác, hành giả đã hoàn thiện việc tuân thủ giới 
luật Vinaya. Vì hành giả có lòng bi phi khái 
niệm đối với tất cả chúng sanh đang sống chưa 
nhận biết, hành giả đã phát triển tư duy lợi ích 
cho người khác nên đã hoàn thiện giới luật của 
Bồ Tát. Vì hành giả đã hoàn thiện tánh giác nội 
tại, nên đã hoàn thiện giới luật mật tông. Một 
người như vậy đã hoàn thiện mọi giới luật chỉ 
với một nhận biết duy nhất. 


KẾT LUẬN 
Ngài Panchen Pema Wangyal tóm tắt các giới luật 


mật tông trong những dòng sau. 


218 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Tóm lại, nếu nhận ra chính thân bạn (tức là thân, 
khẩu và ý) như ba cửa vajra (thân, khẩu và ý của 
Bổn tôn). 

Thì sự tuân thủ hàng trăm ngàn triệu giới luật 
của mật tông đều bao gồm trong nhận biết này.! 


Có nhiều phạm trù giới luật khác nhau. Những gì 
tôi đưa ra ở đây chỉ là các giới luật chính nói riêng về 
tantra (Mật tông) và Dzogpa Chenpo (Đại Viên Mãn). 
Nếu bạn học tập các £antra khác nhau, thì mỗi £antra 
đều có hệ thống giới luật riêng. Nhưng trong bản chất, 
nếu bạn có và duy trì nhận thức thanh tịnh, thì mọi 
giới luật mật tông đều được bao gồm trong nó. Thấy 
mọi hiện tượng như thân Phật, nhận thấy mọi lời nói 
như manfra, ngữ thanh tịnh của đức Phật, và nhận 
ra tâm như tâm giác ngộ của đức Phật là nhận thức 
thanh tịnh. Nhưng có thể điều này quá thâm sâu với 
chúng ta. Chỉ cần có tư tưởng tôn kính đến bất kỳ hiện 
tượng nào, bất cứ những gì ở trước chúng ta, thì đó là 
nhận thức thanh tịnh. Việc có được nhận thức thanh 
tịnh như thế, có được một tâm tích cực, luôn tôn kính 
và có lòng bi, đó là tất cả những gì bao trùm hết thảy 
những giới luật mật tông. 





1DN 13a/6 


219 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Vào cuối sự thực hiện quán đảnh Longchen 
Nyingthig, Ngài KyabJe Lodrupchen Rinpoche ban cho 
chúng ta tinh túy của giới luật để gìn giữ. Ngài nói: 
“Có nhiều giới luật như mười bốn vi phạm căn bản, 
nhưng điều quan trọng và cũng dễ thực hiện là bạn 
phải có được mối tương quan tốt giữa đệ tử và vị thầy; 
mối tương quan tốt giữa các bạn và những người chung 
quanh, thân cận với bạn. Nếu bạn nổi giận thì cũng 
đừng biểu lộ [cơn giận]. Nếu có người nào đó bị bệnh 
hay gặp bất cứ khó khăn nào, hãy cố gắng giúp họ.” 


Đây là một cách thiết thực và phổ biến về việc thấy, 
ứng xử và sống với giới luật, và nó là giới luật của 
tantra. Năm ngoái, khi chúng ta tụ tập vào cuối tuần 
để thiển định về lòng bi, phần lớn mọi người đều thích 
và được lợi ích bởi điều này. Nhưng có một số người suy 
nghĩ rằng lòng bi không phải là Dzogchen và điều đó 
không đủ “caở”, và đó là cảm xúc hoặc không phải cách 
thực hành truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Loại 
thiền giả khoa trương ấy cho thấy rằng sự khoan dung 
của chúng ta sẽ rơi xuống mức thấp như thế nào mặc 
dù cũng hướng về lòng bi và tụng niệm danh hiệu Đức 
AvalokIteshvara. 


Không có dấu vết đại rộng mở của cái thấy Dzogpa 
Chenpo. Vấn đề là chúng ta không nhìn vào chính 


220 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


mình, chúng ta không thấy mình đứng ở đâu và tình 
thế của chúng ta là gì. Sống tôn kính là nhận thức 
thanh tịnh, và lòng bi là sự rộng mở hay tiến trình mở 
rộng. Sống tôn kính và bi mẫn hướng đến mọi người 
hay sự vật chung quanh bạn, với người mà bạn cư xử 
bằng hơi thở và bằng xương bằng thịt, chính là biến sự 
tu tập tâm linh thành những thực hành sống động và 
chân thật. 


Hãy nghĩ về thái độ hay cảm nhận chúng ta có với 
từng cá nhân. Chúng ta thường cảm thấy: “Tôi tốt hơn 
vì có nhiều tiền hơn, vị trí cao hơn, đẹp trai hơn, xinh 
xắn hơn, v.v... Ông hay bà ta thua kém tôi.” Thì đó là 
kiêu mạn. Chúng ta có cảm thấy đau xót tức tưởi và 
suy nghĩ: “Ông hay bà ta hơn hẳn hơn tôi.” Đó là đố 
ky. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ: “Ông hay bà ấy thật 
hạnh phúc biết bao, có được tiến bộ nhiều hơn tôi. Tôi 
thật vui mừng thay cho họ.” Đó là tâm tùy hỷ. Nó là 
bằng chứng cho việc thực hành Giáo Pháp của chúng 
ta có tiến bộ. Nếu trong lúc vẫn giữ mọi cảm xúc tiêu 
cực trong lòng mà chúng ta lại nói về việc phục vụ toàn 
thể thế giới hay những người ở các châu lục xa xôi, thì 
những người có ý thức đúng đắn có thể sẽ cười nhạo 
chúng ta. Nếu thực sự muốn giúp người khác thì trước 


221 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hết phải bắt đầu với chính mình và sau đó đến người 
chung quanh mình. 


Có thể bạn nghĩ rằng khi Rinpoche nói hãy kính 
trọng và tử tế với nhau, điều đó không phải là một giáo 
lý và không có bất cứ ý nghĩa mật truyền nào, chỉ là 
đạo đức xã hội. Nhưng nếu chúng ta có thể áp dụng thì 
nó có hầu hết ý nghĩa của mật truyền. Tử tế và giúp 
đỡ người khác tiêu biểu cho giới luật của Vinaya, sống 
khuôn phép về thân. Nó bao gồm giới luật Bồ Tát vì có 
quan điểm lợi ích người khác. Sự tôn kính là biểu hiện 
của giới luật mật tông, có nhận thức thanh tịnh. Vì thế, 
lòng tốt, sự giúp đỡ và tôn kính người khác là những 
điều thiết yếu trong giới luật mật tông. 


PHỤC HỒI GIỚI LUẬT BỊ KHUYẾT TỔN 

Nếu chúng ta vi phạm bất cứ giới luật nào, thì ta 
nên làm gì? Chúng ta nên sửa chữa sai lầm thông qua 
sự thực hành tịnh hóa, như nghi thức Vajrasattva. Bất 
cứ loại thực hành NMgöndro nào, thọ quy y, phát triển 
tâm Bồ-đề, hay cúng dường mandala đều sẽ được mạnh 
mẽ trong sự tịnh hóa các nghiệp tiêu cực; mà sự tụng 
niệm và thiền định của Va/rasattva là độc đáo và đặc 
biệt trong việc tịnh hóa những dấu vết nghiệp xấu và 
cảm xúc tiêu cực, giúp phục hồi và làm mạnh mẽ giới 


222 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


luật của ta. Về việc thực hành sự tịnh hóa đó, điều cần 
thiết là phải hoàn tất bốn năng lực (sTbbs bZh): 


1. Năng lực hỗ trợ (rTen Gy1 sTobs). Chúng ta cần 
ai đó, một lực giác ngộ, để dựa vào. Vì chúng 
ta vẫn còn tâm nhị nguyên và phán định, nên 
để giúp chính mình ta cần một quyền năng cao 
hơn nào đó để dựa vào. Chúng ta phải tin tưởng 
vào năng lực hỗ trợ, trong trường hợp này là 
Đức VaJrasattva. 

2. Năng lực hối tiếc (Sun “Byin Pa” sTobs). Chúng 
ta nên công kích hành động xấu của mình với 
sự hối tiếc mạnh mẽ về những gì đã làm, giống 
như người đã uống nhầm chất độc. Nếu không 
hối tiếc, chúng ta sẽ không muốn tẩy tịnh hành 
động xấu của chúng ta vì sẽ không cảm thấy có 
bất kỳ tiêu cực nào bên trong chúng ta. Với một 
số người, việc giết một con côn trùng cũng làm 
họ cảm thấy xấu. Với một số người khác, ngay 
cả việc giết hại nhiều người có thể chỉ làm cho 
họ cảm thấy tự mãn. Khả năng đảo ngược cuộc 
sống tiêu cực của chúng ta không dựa vào bất 
cứ những gì ta làm, mà vào cảm nhận về việc 
làm của chúng ta ra sao. Do đó, việc hối tiếc là 
rất quan trọng trong sự thay đổi quan điểm và 
tiến trình của cuộc sống. 


2.2.7 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ồ. 


Năng lực cam kết (sDom Pa” sTobs). Chúng ta 
nên lập một nguyện, một lời hứa, bằng bất cứ 
giá nào cũng không vi phạm lần nữa. Người ta 
thường nghĩ: “ Tôi không muốn đưa ra bất kỳ 
cam kết nào, vì việc đưa ra cam kết chính là 
điểm khởi đầu của sự vi phạm cam kết.” Nhưng 
nếu chúng ta không đưa ra cam kết thì sẽ không 
có gì để vi phạm cả. Kinh điển nói rằng việc lập 
thệ nguyện là điều quan trọng, vì một lời thệ 
nguyện làm phát sinh quyết tâm và ý chí mạnh 
mẽ là sẽ không tái phạm hành động xấu. 

Năng lực giải độc (gNyen Poì sTobs). Đây là 
năng lực của phương pháp làm tịnh hóa những 
bất tịnh. Trong trường hợp này, là sự thực hành 
hay sadhana (nghi quỹ) của Đức Vajrasattva, 
trong đó chúng ta tịnh hóa các dấu vết của 
nghiệp xấu, những thói quen của cảm xúc bất 
thiện, qua cam lồ ban phước của sự hợp nhất 
nam và nữ Phật VaJjrasattva. 


Sự hỗ trợ, hối hận, lời hứa, và sau đó là sự tịnh 
hóa thực tế - bốn phương diện này rất quan trọng. Nói 


chung, trong Vinaya, nếu bạn phá giới, nếu bạn hủy 


phạm bất cứ điều nào trong bốn cấm giới căn bản, bạn 


sẽ không thể phục hồi chúng. Bồ Tát giới có thể phục 


224 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hồi qua năng lực của chính bạn và người khác. Trong 
tantra, giới luật có thể được phục hồi bằng sự thực 
hành của chính bạn. Thế nên, những giới luật bị hủy 
phạm có thể phục hồi, và chúng sẽ hồi phục bằng việc 
sử dụng bốn năng lực. Giới luật thanh tịnh và hoàn 
thiện, sự tương tục của trí tuệ và năng lực mật tông, là 
trọng tâm và phần chính của thực hành mật tông. 


222 


10. PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 
SỰ RÈN LUYỆN CHỦ YẾU 
CỦA TRUYỀN THỐNG LONGCHEN NYINGTHIG! 


&%“ ongchen Nyingthig° có nhiều bản văn 
bao gồm các vòng giáo lý bên ngoài, bên 
trong và bí mật. Ngöndro, bao gồm thực hành Guru 
Yoga, thuộc về vòng bên ngoài, có nghĩa là nó sử dụng 
nhiều thực hành chung và thông thường cho người mới 
bắt đầu. 


` 


Ngöndro có nghĩa là “thực hành chuẩn bƑ' tức đi 
trước thực hành chính. Mặc dù phần chính của nó là 
nền tảng của rèn luyện, nhưng nó cũng bao gồm thực 





!Một bản phi lại buổi nói chuyện tại Điện Maha Siddha 
Nyingmapa, Hawley, Mass., vào ngày 04 tháng chín năm 
1989. Đây là một giải thích về bài dịch Ngondro ngắn của 
Longchen Nyingthing bởi Ngài JigmeLingpa, sắp xếp lại 

bởi Ngài Kyabje Dodrupchen Rinpoche đệ tứ như sự thực 
hành hằng ngày cho các đệ tử của Trung Tâm Maha Siddha 
Nyingmapa. Bài báo này chủ yếu dựa căn bản trên NL, 
KDN, K4, TS, và KT. 

?Xem chương 7 sách này. 


226 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hành cao nhất của việc hợp nhất hành giả với Phật 
tánh qua sự hóa tán vào bản tánh tối thượng. Ngởndro 
bắt đầu với sự rèn luyện về việc chuyển tâm đến Giáo 
Pháp, nhưng nó kết thúc với sự hợp nhất tâm hành 
giả với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, Guru Rinpoche. 
Do đó, tôi phiên dịch Ngỡndro như “sự thực hành thiết 
yết”. 

Nếu Ngởndro được thực hành đúng và tha thiết, 
nó bao gồm một con đường hoàn toàn đầy đủ dẫn đến 
mục tiêu cao nhất - giác ngộ. Do vậy, kết quả đến 
với chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta có thể hiểu, 
tiêu hóa và thực hành ra sao. Nếu chúng ta có khả 
năng, Guru Yoga sẽ dẫn dắt chúng ta từ khởi đầu 
đến nhận biết cao nhất của Đức Phật. 


Bản văn Ngöndro của Longchen Nyingthig được 
Ngài jJIgme Lingpa phát hiện và Ngài Dodrupchen 
linpoche đệ nhất (1745 - 1821) biên soạn thành 
bản Namkhyen Lamzang (rNam mEKhyen Lam 
bZang, Con đường tối ưu của sự toàn giác). Bàn văn 
chúng ta đang sử dụng ở đây là dạng vắn tắt hơn 
của Namkhyen Lamzang, được Ngài Dodrupchen 
Rinpoche đệ tứ (sinh năm 1927) sắp xếp lại vào năm 
19738 để phù hợp với cuộc sống bận rộn của những đệ 
tử người phương Tây. 


227 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


CẦU NGUYÊN ĐẾN CÁC VỊ THẦY CỦA DÒNG 
TRUYỀN 


Phần cầu nguyện đến đức Phật qua bốn câu kệ về 
sự chuyển tâm đến Giáo Pháp ở đầu bản văn và hầu 
hết các bài nguyện hồi hướng ở cuối bản văn không 
nằm trong bản Ngöndro nguyên thủy của Longchen 
Nyingthig, mà được Ngài Dodrupchen lùnpoche đệ tứ 
đưa vào trong lần biên soạn mới. 


Trước tiên là bài nguyện và manfra của đức Phật 
Shakyamuni, vị Phật có thật trong lịch sử, theo sau 
bằng bài nguyện va/ra bảy dòng, bài nguyện mạnh mẽ 
và phổ biến nhất hướng đến Guru Padmasambhava.! 


Tiếp theo là bài nguyện đến các vị thầy của dòng 
truyền khởi đầu với Samantabhadra, Pháp Thân, 
Vajrasattva; Báo Thân, Garab Dore; Hóa Thân, và 
nhiều vị thầy chủ yếu qua đó sự trao truyền Longchen 
Nyingthig đã đến với chúng ta. 


Kế tiếp là bài nguyện đến Ngài Longchen Rabjam, 
người đã thực hành, giảng dạy và viết sách nơi ẩn cư 
trong rừng sâu. Ngài sống như một ẩn sĩ khiêm tốn 
cho dù Ngài là một học giả tình thông vĩ đại nhất của 
Tây Tạng, có thể so sánh với sáu bậc đại pháp khí và 





!Xem chương 11 của sách này 


228 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hai thánh giả siêu phàm của Phật giáo Ấn Độ thời 
xưa. Mặc dù có nhiều cách liệt kê khác nhau về các 
bậc Tổ sư của Ấn Độ cổ đại, nhưng theo nhiều người 
thì hai bậc thánh giả siêu phàm là NZgãr7una (Long 
Thọ) và Asanga (Vô Trước); và sâu bậc đại pháp khí 
là Aryadeva (Thánh Thiên) Vasubhandu (Thế Thân), 
Gunaprabha (Đức Quang), Shakyaprabha (Thích Tử 
Quang), Dignaga (Trần-na) và Dharmakirti (Pháp 
Xứng), là những vị sống trong khoảng từ thế kỷ thứ 
nhất đến thế kỷ thứ tám. 


Theo sau là các bài nguyện đến Ngài .Jigme Lingpa 
và Ngài odrupchen linpoche đệ nhất. ‹Jigme Lingpa 
là một trong những tác giả, bậc thầy và người truyền 
bá vĩ đại nhất của giáo lý Dzogpa Chenpo thuộc trường 
phái Nyingma, và Ngài là một trong những người hiển 
lộ giáo lý Longchen NyIngthig như một Ter Tâm. 


Ngài .Jiøme Lingpa giao phó giáo lý Longchen 
Nyingthig cho Ngài Dodrupchen đệ nhất và thừa nhận 
vị này như người trì giữ Giáo Pháp hay đệ tử chính 
để tiếp nhận và truyền bá giáo lý này. Nói chung, mỗi 
vị Tertön đều có một đệ tử chính để giao phó giáo lý. 
Ngài Dodrupchen là cực kỳ quan trọng đối với chúng 
ta, không chỉ vì Ngài là vị thầy quan trọng nhất sau 


220 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


jJieme Lingpa trong dòng truyền, mà còn là sự trao 
truyền đặc biệt đến chúng ta từ Ngài, và tái sanh lần 
thứ tư của Ngài là vị thầy gốc của chúng ta. 


Kế tiếp là bài nguyện đến những vị thầy gốc (rTSa 
BaT Bla Ma). Có nhiều định nghĩa khác nhau về người 
có phẩm tánh như vị thầy gốc. Trong ý nghĩa cao nhất, 
“yị¡ thầy gốc” có nghĩa là người thầy đưa chúng ta đến 
với bản tâm chân thật, hay Phật tánh. Theo quan điểm 
thông thường của mật tông, vị thầy gốc là vị thầy tâm 
linh hoặc những vị thầy mà từ Ngài chúng ta nhận 
được tất cả ba trao truyền: quán đánh (dBang), trao 
truyền lời (Lung) và giải thích ý nghĩa (Kbrid). Nhưng 
nếu chúng ta không ở trình độ đó, thì vị thầy gốc có 
thể là vị thầy mà chúng ta tiếp nhận được giáo lý tâm 
linh cao nhất hoặc người mà chúng ta có niềm tin và sự 
sùng kính mạnh mẽ nhất. 


Chúng ta có thể có một, nhiều, hoặc một vị chính 
và vài vị thầy gốc khác. Tuy nhiên, có một câu chuyện 
về điều này liên quan đến hai Lama. Một người nhận 
giáo lý từ mọi vị thầy mà ông ta có thể tìm thấy; còn 
người kia suốt đời chỉ tiếp nhận giáo lý từ ba vị thầy. 
Một đệ tử hỏi một vị thầy là cách nào tốt hơn - có nhiều 


vị thầy hay chỉ có một ít? Vị thầy trả lời rằng, nếu bạn 


230 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


là người mới bắt đầu và có nhiều cảm xúc và một tâm 
phê phán, tốt hơn chỉ nên có một ít vị thầy, vì dễ duy trì 
mối quan hệ tốt với một số ít vị thầy mà bạn tin tưởng 
và chú tâm thực hành giáo lý của họ. Song, nếu bạn có 
lòng sùng kính mạnh mẽ và nhận thức thanh tịnh thì 
điều tốt hơn là tiếp nhận giáo lý từ mọi vị thầy mà bạn 
có thể tìm thấy, vì bạn sẽ không có bất cứ khó khăn 
nào trong việc sử dụng một số lượng lớn giáo lý hay giữ 
theo giới luật (samaya),! mối quan hệ mật truyền, và 
do vậy sẽ có thể được lợi ích từ nhiều người mà bạn đến 
nhận giáo lý. 

Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, chúng ta nên có 
lòng tôn kính như một vị thầy đối với bất cứ ai đã ban 
cho ta giáo lý bốn dòng Pháp, đừng có sự phân loại hay 
nghĩ rằng: “Đây là vị thầy tốt nhất của tôi” và “Đây là 
vị thầy tốt thứ hai của tôi...” Tốt hơn là hãy cố gắng 
kính trọng tất cả như những vị thầy, vì là những hành 
giả Mật tông, chúng ta phải luôn cố gắng duy trì nhận 
thức thanh tịnh về hết thầy mọi người và mọi sự vật. 

Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu sự thực hành của 
mình, trước tiên hãy cầu nguyện và khẩn cầu sự ban 
phước của những vị thầy dòng truyền để sự thực hành 





!Xem chương 9 của sách này 


231 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thực tế của chúng ta có thể trở thành nguồn cảm hứng, 
hùng mạnh và thành công. Đó là lý do tại sao những 
bài nguyện đến các vị thầy dòng truyền lại được đưa ra 
vào lúc khởi đầu buổi thực hành. 


BỔN THỰC HÀNH CHUẨN BỊ 


Những dòng kệ này không có trong thực hành 
Ngöndro nguyên thủy của Longchen Nyingthig, vốn có 
những bài nguyện dài hơn nhiều. Vì bản nguyên thủy 
quá dài đối với sự thực hành của chúng ta nên Ngài 
Rinpoche đã soạn lại những bài nguyện bốn dòng này 
dựa trên những lời dạy từ kinh điển. 


NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA VIỆC CÓ ĐƯỢC MỘT 
CUỘC SỐNG LÀM NGƯỜI QUÝ BÁU 

Chúng ta có thể nghĩ: “Việc thực hành Giáo Pháp 
để có kinh nghiệm tâm linh và an bình bên trong là 
điều quan trọng, nhưng tôi sẽ theo đuổi con đường 
đó trong những kiếp tương lai.” Nhưng Đức Phật dạy 
rằng, không dễ có được cuộc sống làm người quý báu 
với tự do và khả năng mà chúng ta hiện có, vì cần có 
nhiều thiện nghiệp, nguyên nhân, điều kiện và hoàn 
cảnh mới có được nó. Do vậy, chúng ta phải thực hành 
trong chính kiếp sống này, khi ta thật sự có được cuộc 


2a 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


sống làm người quý báu. Ngài Shan¿ideva (Tịch Thiên) 
đã nói: 
Thật quá khó để có được một cuộc sống làm người 
với tự do và các khả năng. 
Khi bạn có cơ hội để thỏa mãn mục tiêu của cuộc 
sống, 
Nếu bạn không tận dụng nó, 
Làm sao bạn có thể gặp được cơ hội này lần nữa”! 


SỰ VÔ THƯỜNG 

Chúng ta có thể nghĩ: “Điều đó đúng, tôi phải thực 
hành Giáo Pháp trong đời này vì cuộc sống làm người 
là quý báu và khó có được. Nhưng trước tiên tôi phải 
kiếm một ít tiền, đi du lịch, đợi đến khi con tôi trưởng 
thành... hoặc đợi đến một ngày nào khác vì bất cứ lý do 


nào đó...” 


Về điều này, Đức Phật đã dạy rằng cuộc đời là vô 
thường. Nó vô thường như những đám mây mùa thu; 
chúng xuất hiện giữa bầu trời và biến mất ngay sau đó. 


Có một truyện ngụ ngôn rất hay của Ngài Gongthang 
Tempe Drönme. Có một người đàn ông bị ngã xuống 
sườn núi. Ở lưng chừng dốc đá thẳng đứng có mọc 
một bụi cỏ nên người đàn ông có thể bám để không rớt 





“HP 2hb/ 3 


233 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


xuống. Ông ta treo trên bụi cỏ với tất cả sức lực, vì nếu 
buông ông ta sẽ chết. Sau đó, khi bám vào bụi cỏ, có một 
con chuột trắng đến và gặm một nhúm cỏ. Rồi một con 
chuột đen đến và ăn một ít cỏ nữa. Dần dần, những con 
chuột vẫn tiếp tục gặm bụi cỏ mà người đàn ông đang 
bám - trước tiên là chuột trắng, sau đó là chuột đen, và 
sau đó lại chuột trắng... - cho đến lúc kết thúc, khi một 
trong hai con chuột gặm nốt mảng cỏ cuối cùng, người 
đàn ông tuột khỏi vách đá và rơi xuống chết. 


Trong truyện ngụ ngôn này, con chuột trắng biểu 
hiện cho ngày, chuột đen cho ban đêm. Người đàn ông 
thực sự đang chết ngay từ lúc đầu và chỉ tạm thời cố 
bám lại. Ngày đến rồi đi, và đêm cũng trôi qua... Và 
cuối cùng cái chết xảy đến. 


Tương tự như vậy, chúng ta cũng đang chờ đợi hay 
cố bám lại cho đến khi cái chết xảy đến, vì đó là số 
phận cuối cùng của chúng ta. Chúng ta ở đây không 
phải để sống, mà là để chết. Nhưng dù vậy, chúng ta 
không thực sự suy nghĩ hay quan tâm về điều đó. 


Như một mũi tên bắn đi, tốc độ của cuộc sống di 
chuyển rất nhanh đến mục tiêu của nó, đó là cái chết. 
Chúng ta thậm chí không nhận ra sự thật này. Trong 


234 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


khi những việc như nghiệp, tái sanh, và sự chứng ngộ 
là mơ hồ khó nhận biết vì chúng ta không dễ gì có thể 
thấy và hiểu được, thì sự chắc chắn xảy đến của cái 
chết lại là điều ở ngay trước mắt chúng ta, vậy mà ta 
vẫn choáng váng khi nhận biết nó. Đức Phật đã dạy: 
Tam giới là vô thường, giống như những đám mây 
mùa thu. 
Sinh và tử của chúng sanh giống như xem một 
điệu múa. 
Sự mau chóng của kiếp sống con người giống như 
chớp lóe trong bầu trời. 
Nó trôi qua nhanh chóng giống như dòng suối 
chảy xuống dốc núi.! 


Nếu xem một điệu vũ, trước hết chúng ta có thể 
thấy khuôn mặt của những vũ công, kế đến là lưng họ, 
và sau đó lại là khuôn mặt. Cũng vậy, hôm nay chúng 
ta chết, ngày mai ta tái sanh, và ngày kế ta lại chết... 
Cuộc sống chúng ta di chuyển thật nhanh khiến chúng 
ta không thể trì hỗn dù chỉ một khoảnh khắc vì chúng 
ta đi thắng từ sống đến chết mà không nhận ra nó. 
Nếu chúng ta suy nghĩ đợi đến ngày mai để thực hành 
thì chúng ta đang tự lừa dối chính mình, vì chúng ta 





1GR 88a/ 2 


235 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


chỉ đang bám vào một sườn núi. Do vậy, chúng ta phải 
bắt đầu thực hành vào ngay hôm nay, thậm chí không 
chỉ ngay hôm nay, mà là ngay bây giờ! 


KARMA: LUẬT NHÂN QUÁ 


Ý nghĩa của karma (nghiệp) đã bị hiểu sai rất nhiều 
ở phương Tây. Nhiều người phương Tây không am 
hiểu nghĩ rằng karma là một số dạng lời nguyền hay 
kết quả của lời nguyền được người phương Đông kinh 
nghiệm. Nhưng [thật ra] đó là luật nhân quả tương 
quan. Mỗi một sự kiện trong cuộc sống mỗi người và 
của toàn thế giới đều phát triển, vận hành và chấm dứt 
do những nguyên nhân và điều kiện (duyên). Những 
kinh nghiệm tâm linh và phát triển của chúng ta cũng 
được hình thành và thúc đẩy bởi nhân quả. Thực sự thì 
đây chỉ là một sự mô tả về cách thức hình thành của 
mọi hiện tượng, giống như tiến trình của một bông hoa 
sinh ra từ hạt giống: trước tiên bạn thấy hạt giống, sau 
đó là mầm cây, rồi những chổi cây, cho đến cuối cùng 
thì bông hoa nở rộ. Rồi thì hoa kết hạt và điều này đưa 
tiến trình quay trở lại từ đầu. Nếu ta có một tâm an 
bình và rộng mở và là một người hướng thiện, chúng ta 
sẽ có một cuộc sống hướng thiện với những cảm xúc và 
kinh nghiệm an bình. 


236 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Tin tưởng vào nghiệp quả (karma) là điều quan 
trọng, vì nếu thực sự tin vào nó, chúng ta sẽ không bao 
giờ tham gia các việc làm xấu ác mà chúng ta có thể 
tránh, vì chúng sẽ chỉ nuôi dưỡng những kết quả xấu 
ác, và chúng ta cũng không muốn trở thành nạn nhân 
những việc làm của chính mình. Chúng ta tham gia 
vào những việc xấu ác chỉ vì không tin vào nghiệp quả 
(karma) - rằng làm điều xấu sẽ dẫn đến kết quả xấu. 


Nhất là vào lúc chết, sẽ không có gì đi theo chúng 
ta. Tiền bạc, quyền lực, bạn bè, và gia đình sẽ không đi 
cùng ta. Chúng ta sẽ không có cơ hội mang theo ngay 
cả thân thể mà ta yêu quý nhất. Chỉ có nghiệp quả, 
những dấu ấn và năng lượng thiện hay bất thiện mà 
ta đã tạo trong tâm thức sẽ đi theo ta, dẫn dắt và xô 
đẩy ta qua các giai đoạn của bardo!. Những kết quả 
hay năng lượng của bất kỳ khuynh hướng nghiệp nào 
trong chúng ta sẽ tạo ra hoặc xuất hiện như những 
hiện tượng của kiếp sống kế tiếp của ta. Vì thế, mọi 
kinh nghiệm hưởng thụ và đau khổ đều tùy thuộc vào 
kết quả những việc làm của chính chúng ta, hay nghiệp 
của quá khứ. Do vậy, hiểu được nghiệp thật cặn kẽ và 
sâu sắc là điều cốt lõi để gợi cảm hứng cho tâm chúng 





!Xem chương 6 của sách này 


237 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


ta phát triển thiện nghiệp bằng những việc làm như 
thực hành Giáo Pháp. Đức Phật dạy: 
Khi thời điểm đến, thậm chí một vị vua cũng phải 
chết, 
Tài sản, bạn bè, và thân nhân sẽ chẳng theo ông. 
Nhưng dù người ta đi đến bất cứ đâu, trụ ở bất kỳ 
chỗ nào, 
Giống như cái bóng, nghiệp quả sẽ luôn đi theo 
họ. 


ĐẶC TÍNH ĐAU KHỔ CỦA LUÂN HỒI 

Con người cũng khó hiểu được ý nghĩa “đau khổ là 
gì. Thậm chí có một số người khẳng định họ chưa từng 
đau khổ, vì họ chưa trải qua bất kỳ sự đau đớn nghiêm 
trọng nào. Tuy nhiên, theo Phật giáo thì không có gì 
trên thế gian này không là đau khổ. Thật ra, sự đau 
khổ là tương đối. Ngay cả khi chúng ta nghĩ mình hiện 
đang hạnh phúc và hoàn toàn không đau khổ, thì cái 
gọi là hạnh phúc của ta lại là nỗi đau khổ không thể 
chịu nổi nếu so sánh với trạng thái hạnh phúc cao hơn 
của Đức Phật. Theo cách nhìn đó thì hạnh phúc của 
chúng ta không phải là hạnh phúc chân thật. 


Có ba loại đau khổ: đau khổ vì đau khổ (khổ khổ, 
hay đau khổ thông thường), đau khổ vì sự thay đổi 


238 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


(hoại khổ, hay đau khổ gây ra bởi sự thay đổi), và đau 
khổ bao trùm tất cả (hành khổ, hay đau khổ vì các 
pháp đều vô thường, do duyên sinh). 


Loại đau khổ đầu tiên là những gì chúng ta thường 
gọi là đau khổ. Đó là kinh nghiệm chúng ta cảm nhận 
khi có một vấn đề đặc biệt, như bệnh tật, mất tiền, hay 


cảm thấy đau khổ vì cái chết của một người thân. 


Loại đau khổ thứ hai phát sinh từ cái được gọi là 
kinh nghiệm hạnh phúc, mà sau đó đem lại kết quả 
bất hạnh vì sự vô thường của hiện tượng luân hồi. 
Chẳng hạn, dù chúng ta đang tận hưởng việc ăn ngon, 
sự thích thú có thể thay đổi thành đau khổ khi tiêu 
hóa. Tương tự, ngày nay chúng ta thích thú kiếm nhiều 
tiền, nhưng nó có thể gây lo lắng về việc bảo vệ, tồn trữ 
hay đầu tư. Một số người có thể hôm nay phấn khích 
với người yêu, nhưng ngày khác có thể đau khổ vì sự 
chia tay. 


Thứ ba, tất cả sự vật giả hợp đều là đối tượng của 
sự thay đổi và hoại diệt, và tất cả đều được tạo ra bởi 
nguyên nhân đau khổ - khái niệm nhị nguyên và cảm 
xúc phiền não. Do đó, không có gì trên thế gian này mà 
không chứa đầy đau khổ. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng 


239 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


bạn có một thân ánh sáng như đã được mô tả nơi cõi 
trời. Bạn bay khắp không gian bất cứ khi nào muốn di 
chuyển hay du hành. Không có bóng tối quanh bạn và 
không cần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, vì thân 
ánh sáng của bạn tỏa sáng khắp quanh bạn. Không có 
đau khổ và áp lực của thân thể, vì thân bạn là phi vật 
chất, vô hình, bất hoại và không thể xúc chạm. Bạn 
hưởng thụ nó trong nhiều năm. Rồi một ngày nào đó 
thân bạn đột ngột chuyển thành một thân bằng máu, 
thịt, và xương được che phủ bằng một túi da với đầy 
đủ mọi loại dơ bẩn. Bạn không thể di chuyển trừ khi 
đi bằng hai chân từng bước một. Bạn không thấy bất 
cứ gì nếu không có ánh sáng từ các nguồn khác. Nếu 
không cẩn thận quan sát, tránh né và dàn xếp mọi thứ 
vào mọi lúc, bạn sẽ dễ bị cắt ra từng mảnh, bị đâm 
thủng, va chạm, bị tán vụn, bị bể thành từng mảnh - 
không thể chữa lành hay đi lại được - điều này sẽ là 
một đau khổ không thể chịu nổi. 


Mặc dù chúng ta không biết hay không cảm thấy 
mình đang đau khổ bởi vì đã quen với những gì đang 
có và không ý thức về bất kỳ hình ảnh nào khác của 
cuộc sống, mọi hiện tượng thế gian đều bị thấm đẫm 
đau khổ nếu so sánh với cực lạc thật sự của Phật quả. 


240 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Đo sánh với trí tuệ nhất như, rộng mở, và toàn giác của 
Phật, và thân ánh sáng trí tuệ của Đức Phật tự xuất 
hiện như thân ánh sáng - thì thật đau khổ khi bị mắc 
kẹt vào thân này mà chúng ta không hề hay biết hay 
chấp nhận. 


Khi chúng ta bắt đầu đi trên con đường của hành 
trình tâm linh thì việc hiểu biết hoàn cảnh của chúng 
ta là điều cốt lõi. Đó là lý do tại sao Đức Phật giảng dạy 
Phật giáo được đặt căn bản trên Tứ diệu đế, khởi đầu 
với chân lý về đau khổ. Một số người ngoài đạo Phật cho 
rằng Phật giáo là bi quan yếm thế. Nhưng quan điểm 
cho rằng trong cuộc sống này không có gì khác ngoài 
đau khổ không có nghĩa là con người vốn được định 
sẵn chỉ toàn đau khổ. Thật ra, tinh túy của Phật giáo 
là con người vốn thanh tịnh, giác ngộ và toàn thiện, 
nhưng vì sự chấp ngã cùng với những tư tưởng và cảm 
xúc phiền não nên bản tánh chân thật và những phẩm 
tánh của con người bị che ám, và họ rơi vào cơn ác 
mộng của ảo tưởng, những kinh nghiệm đau khổ. Thật 
ra, phương thức để đạt đến trạng thái tối hậu của tâm 
và loại trừ ảo tưởng của đau khổ là sự thực hành tạo 
ra niềm hoan hỷ, an bình, quan điểm tích cực và thanh 
thản. Do vậy, Phật giáo thực sự có một quan điểm rất 
tích cực và thiết thực. Đức Phật đã dạy: 


241 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Do vô minh, thèm khát và biến dịch 

Trong thế giới của người, trời, và ba cảnh giới 
thấp, 

Năm cõi xoay vòng điên cuồng, 

Giống như bánh xe quay vòng của người thợ làm 
đồ gốm.! 

Suy nghĩ về sự khó có được cuộc sống làm người 
quý báu, về sự vô thường, nghiệp quả và sự đau khổ sẽ 
hướng tâm chúng ta đến Giáo Pháp và tạo sự thúc đẩy 
hướng đến một mục đích tâm linh. Đó là lý do tại sao 
các câu kệ này là những chỉ dẫn về việc xoay chuyển 
tâm ta hướng đến thực hành Giáo Pháp. 


BỔN RÈN LUYỆN CỐT LÕI 


THỌ QUY Y 

Thọ quy y là lập một thệ nguyện. Sau khi thực 
hành bốn phần đã hướng tâm chúng ta vào thực hành, 
chúng ta sẵn sàng lập một thệ nguyện với con đường 
tu tập, rèn luyện tâm linh và hướng đến mục đích là sự 
giác ngộ. Thọ quy y là đặt nền tảng, khởi đầu của thệ 
nguyện. Theo truyền thống, việc này khởi đầu với một 
nghi lễ thọ quy y, nhưng điều quan trọng nhất là phát 





1GR 88a/2 


242 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


triển niềm tin và phó thác nơi các đối tượng quy y. Nếu 
chúng ta có sự thúc đẩy mạnh mẽ đó, tin tưởng vào con 
đường và mục đích đã được chỉ dạy trong Phật giáo, 
thệ nguyện thọ quy y sẽ phát sinh trong ta. 


Chúng ta phải nghĩ về việc thọ quy y theo ý nghĩa 
thông thường. Nếu lập một cam kết hay quyết tâm 
chúng ta sẽ thành công nhanh chóng và dễ dàng hơn. 
Nhưng nếu lưỡng lự, nghi ngại hay không chắc chắn 
về việc tự mình có cam kết hay không, chúng ta sẽ trở 
nên ngày càng lười nhác và thấy thật khó thành công. 
Ví dụ, nếu bạn muốn đi bộ đến Charlemont nhưng lại 
lưỡng lự, bạn có thể đi tới vài bước nhưng sau đó lùi lại 
vài bước và có thể sẽ không đến được đó cho đến khi nào 
bạn có một quyết định chắc chắc. Cũng vậy, nếu chúng 
ta phát triển quyết tâm nương tựa vào Phật, Pháp và 
Tăng đoàn, xem đó là sự hỗ trợ và phương tiện cho cuộc 
sống mình, chúng ta sẽ thành công nhanh chóng hơn 
nhiều so với trường hợp ta không có quyết tâm. 


Trước tiên, chúng ta nên quán tưởng và thấy ở phía 
trước một cây quy y khổng lồ, đẹp đẽ và phong phú! 
với năm cành tràn đầy toàn bộ không gian. Trong cành 
trung tâm của cây là Đức Guru Rinpoche? với các Bổn 





!Xem chương 4 và 5 về ý nghĩa của các đối tượng tâm linh 
?Theo dòng truyền Dodrupchen, KZ 283/11, và TS 85a/ 1, 


243 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tôn, Dakimi, và Hộ Pháp. Trên cành phía trước là chư 
Phật của quá khứ, hiện tại và vị lai. Trên cành bên 
phải là chư Bồ tát. Trên cành phía sau là Giáo Pháp, 
được biểu tượng hóa bằng những bộ kinh lưu xuất từ 
âm thanh của Giáo Pháp. Trên cành bên trái là các 
vị thánh của Tiểu thừa, tức chư vị Thanh Văn. Trong 
bầu trời phía trên là tất cả các vị thầy dòng truyền, từ 
Dharmakaäya đến các vị thầy gốc của chúng ta. 


Trên mặt đất cùng với chúng ta, hãy quán tưởng 
toàn bộ trái đất tràn đầy mọi người, sinh vật và muôn 
loại chúng sanh, tất cả đều đối diện với cây quy y. Tất 
cả đều là một trong tấm lòng sùng kính nồng nhiệt 
hướng đến sự quy y, những khuôn mặt rạng rõ hoan 
hỷ, với đôi mắt mở rộng của sự tập trung, tất cả đều 
nhìn chăm chú vào cây quy y. Tất cả đều tụng cùng 
một bài nguyện trong cùng một giọng, tràn đầy toàn 
bộ không gian với âm thanh thuần tịnh của sự sùng 
kính và thanh bình vô biên. Sự quán tưởng thọ quy y là 


Curu Rinpoche hay Orgyen Dorje Chang (Guru Vajradhara) 
trong thân tướng thường lệ của Guru Rinpoche (xem chỉ tiết 
trong chương 13 của sách này), ngoại trừ Ngài trong hợp 
nhất với Yeshe Tsogyal, màu trắng cầm một lưỡi dao cong 
và sọ người. Theo NLS 8a/ 6 và KT 87/1, Guru Rinpoche 
màu xanh dương trong sự hợp nhất với Yeshe Tsogyal màu 
trắng, và cả hai đều trong trang phục Báo Thân 


244 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


tương tự như những gì chúng ta làm trong phát triển 
tâm Bồ-đề và cúng dường manđala sau này. 


Sau đó, trước sự chứng minh và hỗ trợ của cây quy 
y như đối tượng, chúng ta thọ nguyện quy y bằng việc 
lặp lại nhiều lần bài kệ bốn dòng. 

Tam bảo chân thực, ba Gốc cực lạc, 

Thật tánh của kinh mạch, năng lượng và tính 
chất; 

Mandala của bản chất (tánh Không), bản tánh 
(trong sáng), và lòng bi (năng lực tỏa khắp) của 
tâm giác ngộ, 

Con thọ quy y cho đến khi đạt được bản chất giác 
ngộ. 

Trong việc rèn luyện nguyện thọ quy y, có nhiều 
trình độ quy y. Trước tiên, cấp độ bên ngoài là quy y nơi 
Tam Bảo - Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta quy y Phật 
như người dẫn dắt, chỉ dạy và phô bày con đường giác 
ngộ cho chúng ta; quy y Giáo Pháp như con đường qua 
đó chúng ta tiến đến Phật quả bằng sự thực hành; và 
quy y Tăng đoàn như những người bạn đồng hành hỗ 
trợ ta trên con đường. 


Chúng ta quy y nơi Tam Bảo không phải để dựa vào 
đó làm giảm nhẹ những khó khăn của ta, mà vì ta xem 
đó như sự hỗ trợ hoặc chìa khóa để phát triển những 


245 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tư duy và kinh nghiệm tâm linh trong ta, chẳng hạn 
như sự sùng kính, an bình và nhận thức tích cực. Nếu 
các kinh nghiệm tâm linh được phát triển trong ta qua 
sự hỗ trợ của các đối tượng tâm linh, chúng ta sẽ giải 
thoát khỏi đau khổ và những nguyên nhân của nó, và 
chắc chắn chúng ta sẽ đạt giác ngộ. Vì thế, Đức Phật 
dạy rằng: “Ta đã chỉ cho các ngươi con đường đi đến 
giác ngộ, giờ thì việc đi theo con đường là hoàn toàn tùy 
thuộc ở chính các ngươi.” 


Mức độ thứ hai là quy y nơi ba Gốc. Các Ngài là 
Guru (nguyên lý nam), Dzkinr (nguyên lý nữ), và Bổn 
tôn Bảo vệ, hay Yïidam (nguyên lý hợp nhất) - ba rèn 
luyện Bổn tôn chính của Mật tông. Bằng việc tự mình 
hiến dâng đến Guru, nhờ có Dãkimï như sự hỗ trợ, và 
do dựa vào Bổn tôn Bảo vệ như nguồn năng lực, chúng 
ta phát triển và viên mãn nhận thức thanh tịnh, đó là 
nền tảng của thực hành Mật tông. Nhận thức thanh 
tịnh hay sự chuyển hóa liên quan đến việc thấy mọi 
sắc tướng như Đức Phật, nghe mọi âm thanh và diễn 
tả như Giáo Pháp, và nhận ra hoặc kinh nghiệm mọi 
tư duy như trí tuệ Phật. 

Mức độ thứ ba quy y nơi bản tánh của các kinh mạch, 
năng lượng và tinh chất của thân vajra (kim cương). 
Đây là sự quy y ở cấp độ bí mật của Mật tông, mà trung 


246 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


tâm ở trên các phẩm tánh vật chất của thân và sử dụng 
chúng như phương tiện quan trọng để thực hành. Ỏ 
đây, chúng ta quy y bằng việc dựa vào các kinh mạch 
thân thể, nguyên nhân của sự thành tựu thân Phật 
như Nirmanakaya: tịnh hóa năng lượng, suối nguồn 
của sự thành tựu Phật ngữ như Sambhogakaya và 
viên mãn tinh túy (bản chất), suối nguồn của sự thành 
tựu Phật ý như Dharmakaya. Đặc biệt trong Anuyoøa, 
như trong thực hành Yumka Dechen Gyalmo, sự nhấn 
mạnh chính về thân va/ra nhiều hơn nhận thức thanh 
tịnh của hiện tượng bên ngoài của âm thanh và hình 
tướng. 

Mức độ cuối cùng là thọ quy y nơi mandala của tình 
chất, bản tánh và lòng bi (hay năng lực) của tâm giác 
ngộ theo Dzogpa Chenpo. Trong Dzogpa Chenpo, bản 
tánh nội tại của tâm, tâm Phật, được giải thích là có 
ba phẩm tánh. Tĩnh túy của nó là tánh Không (rộng 
mở), bản tánh nó (hay biểu hiện) là trong sáng không 
giới hạn, và lòng bi của nó (năng lực) là tỏa khắp (toàn 
giác). Do vậy, chúng ta quy y trong phẩm tánh ba bậc 
của tâm giác ngộ của sự quy y và của chính chúng ta. 


Thọ quy y không có nghĩa chúng ta nhận các đối 
tượng này là cấp trên, mà là ta dựa vào các Ngài và nỗ 
lực để trở thành một với các Ngài. Chúng ta thọ quy y 


247 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nơi các Ngài cho đến khi đạt được giác ngộ; và khi đã 
giác ngộ, chúng ta sẽ trở thành một với các Ngài, với 
các phẩm tánh Phật, và do vậy không cần dựa vào các 
Ngài như một đối tượng khác biệt nữa. 


Vào lúc cuối! chúng ta quán tưởng những chùm ánh 
sáng lưu xuất từ đối tượng quy y (Tam bảo) và tiếp xúc 
chúng ta. Chỉ nhờ ánh sáng tiếp xúc, giống như sắt bị 
nam châm hút, chúng ta hợp nhất và tan hòa vào đối 
tượng quy y như nước tan vào nước. Sau đó đối tượng 
quy y tan từ ngoài vào trong, tan vào Guru Rinpoche. 
Guru Rinpoche cũng tan hòa vào tánh Không. Sau đó 
thả lỏng trong thiền định, thoát khỏi mọi khái niệm. 


PHÁT TRIỂN TÂM BỒ-ĐỀ 
Một lần nữa, chúng ta lại quán tưởng cây quy y như 

trong rèn luyện về thọ quy y. Hãy nhìn vào đối tượng 
quy y phía trước, với sự giao phó nhất tâm và hoàn 
toàn sùng kính phát triển tâm giác ngộ (hay tâm Bồ- 
đề) bằng việc lặp lại các câu kệ sau: 

Ho! Bị vô số nhận thức lừa gạt, giống như sự phản 

chiếu của mặt trăng trong nước. 

Chúng sanh bị lang thang qua hàng loạt chu 

trình sống. 





1Theo KDN 4a/ 2 


248 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Để cho họ được thanh thần trong lãnh vực quang 
minh của sự tự-tỉnh giác, 
Con phải phát triển tâm giác ngộ bằng việc suy 
niệm về tứ vô lượng tâm. 


Chúng ta có thể phát triển tâm giác ngộ bằng việc 
khởi tâm nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ tất cả bà mẹ 
chúng sanh không có bất kỳ động cơ phân biệt hay 
ích kỷ nào. Tâm giác ngộ! có thể phát triển qua lực 
cảm hứng của Tứ vô lượng tâm. Đó là lòng từ ái - một 
khuynh hướng mạnh mẽ mong muốn hạnh phúc cho 
tất cả chúng sanh (đại từ), lòng bi mẫn - một khuynh 
hướng mạnh mẽ mong ước rằng sự đau khổ sẽ không 
xảy đến cho bất cứ chúng sanh nào (đại bị), tùy hỷ với 
hạnh phúc của người khác (đại hỷ), và bình đẳng đối 
với tất cả chúng sanh, không phân biệt bạn bè, kẻ thù, 
v.V... (đại xả). 


(Tâm giác ngộ có nhiều mức độ. Nếu chúng ta có 
một tâm bi phi thường, mặc dù có thể không cần thiết 
là tâm giác ngộ như Đức Phật, song nó là một tâm 
giác ngộ hay một tâm với trí tuệ và trong sáng vĩ đại. 
Do vậy, trong một ý nghĩa, nếu so sánh với tâm bình 
thường, chúng ta có thể gọi nó là tâm giác ngộ.) 





!Xem chương 2 của sách này 


249 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Trong việc duy trì và phát triển một tâm như vậy, 
có hai phương diện: tâm khao khát giác ngộ (bồ-đề 
tâm nguyện) và sự thực hành tâm giác ngộ (bồ-để tâm 
hạnh). Tâm khao khát giác ngộ là thái độ nhận lấy 
trách nhiệm giúp đỡ tất cả bà mẹ chúng sanh không 
phân biệt giữa bạn hay thù hoặc mong cầu đền đáp. 
Nếu ta có được thái độ này thì bất kể những gì ta làm 
đều sẽ trở thành sự thực hành tâm giác ngộ (bồ-đề tâm 
hạnh). Tương tự, bất cứ những gì ta làm với một tâm 
xấu ác đều sẽ gây hại. 


Ví dụ, nếu tôi là một người nóng giận, bất cứ những 
gì tôi nói sẽ gây tổn thương và thô tục. Nếu có một 
quan điểm xấu, bất kỳ những gì tôi làm sẽ hung dữ và 
gây hại. Nhưng nếu có một tâm khao khát giác ngộ, 
ngay cả nếu tôi cư xử có vẻ rất khác lạ, tôi vẫn sẽ lợi ích 
cho người khác. Cũng giống như khi những bà mẹ hiểu 
biết trừng phạt con họ; trông có vẻ khắt khe, nhưng 
thật sự là đang làm lợi ích cho chúng. 


Ngài Shan¿ideva nói rằng tâm khao khát giác ngộ 
giống như sự mong ước và chuẩn bị đi đến một nơi, còn 
sự thực hành tâm giác ngộ là thực sự đi đến đó. Để rõ 
ràng cụ thể, về sự thực hành tâm giác ngộ có các rèn 
luyện chính, được biết là sáu pháp tu tập hoàn thiện 
(lục ba-la-mật) gồm: bố thí (hay rộng mở), trì giới (hay 


250 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hành động đạo đức), nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định 
(hay thể nhập) và trí tuệ (hay sự chứng ngộ). Đồng thời, 
mỗi một sự tu tập và mỗi hành động thiện vốn đều sẵn 
có đủ sáu pháp ba-la-mật. Chẳng hạn, tụng niệm một 
bài nguyện cần có sự phóng khoáng trong việc bỏ ra 
thời gian, năng lượng và nỗ lực, và do vậy nó là sự thực 
hành bố thí. Nó cũng yêu cầu sự kỷ luật để ngồi xuống 
cầu nguyện thay vì lang thang đây đó. Nó yêu cầu sự 
vượt qua những cám dỗ khác, chẳng hạn như ý thích đi 
ra ngoài vào một ngày trời đẹp, đi tắm nắng hoặc ngay 
cả việc bỏ dở nửa chừng vì đau chân. Do đó, việc tụng 
niệm các bài nguyện đòi hỏi sự chịu đựng, kiên trì, tỉnh 
tấn và tính nhẫn nại. Hơn nữa, việc tập trung chú tâm 
vào tụng niệm cầu nguyện là sự thiền định và sự nhận 
hiểu ý nghĩa của bài nguyện là trí tuệ. 

Như ngài unzang Zhalung' giải thích, có ba trí tuệ: 
trí tuệ được tạo ra bởi sự học hỏi, được tạo ra bởi sự suy 
nghĩ, tìm kiếm, và được tạo ra qua thiền định. Do vậy, 
bất kể kết quả hay kinh nghiệm nào chúng ta đạt được 
đều là một dạng của trí tuệ. Nếu chúng ta là những 
hành giả giỏi, trí tuệ chúng ta đạt được là sự nhận 
biết của tánh Không (sự rộng mở), hay thật tánh của 
tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng ta, phải 





!KZ 409/15 


251 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nói rằng bất cứ những gì đạt được qua sự thực hành 
đều là trí tuệ - thậm chí nếu nó chỉ là kết quả của việc 
cho người đang đói một chút thức ăn. Một hành động 
như vậy gồm đủ sáu pháp ba-la-mật. Do đó, trong một 
ý nghĩa, sáu pháp ba-la-mật bao gồm mọi thực hành 
của đạo Phật và cùng lúc được bao gồm trong mỗi một 
hành động nhỏ nhặt của sự thực hành. Sáu pháp ba- 
la-mật không phải là điều bạn nên làm ở nơi nào khác 
hay làm một cách riêng biệt. Chúng là một phần của 
cuộc sống tâm linh hằng ngày và thực hành Ngöndro 
là một ví dụ tuyệt vời. 

Chúng ta phải bắt đầu từ việc phát triển tâm giác 
ngộ. Thật không dễ có được toàn những tư tưởng lợi ích 
cho tất cả chúng sanh không có sự phân biệt. Chúng ta 
cần phải khởi đầu từ việc phát triển lòng bi bằng cách 
suy nghĩ về người nào gần gũi với chúng ta và đang 
đau khổ. Có thể là một người bạn, một người thân hay 
một con vật bị bệnh, sắp chết hay bất cứ [đau khổ] nào 
khác. Suy nghĩ về người đó và phát triển lòng bi bằng 
cách mong muốn cho người đó hết đau khổ. Phát triển 
một cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí có thể rơi nước mắt. 
Sau đó mở rộng cảm giác và dần dần hãy để nó bao 
trùm lên người khác. Trong cõi luân hồi không a1 thoát 
khỏi đau khổ; do vậy, chúng ta phải cố gắng phát triển 


232 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


cảm xúc này hướng đến mọi người. Sau đó, nếu phát 
triển được một cảm xúc bi mẫn mạnh mẽ thì cuối cùng 
chúng ta sẽ dễ dàng nhận trách nhiệm phục vụ tất cả 
những bà mẹ chúng sanh. Nếu chúng ta chịu bắt đầu 
thì sẽ không khó, ngay cả đối với một con vật hay một 
người đang chịu đựng đau khổ, chiến tranh hay động 
đất... 


Nói chung, người ta cho rằng thọ quy y là lối vào của 
Phật giáo, sau đó ta mới có thể nhận mình là Phật tử. 
Việc phát triển tâm giác ngộ giúp chúng ta bước vào 
con đường Phật giáo Đại Thừa. 


Vào lúc kết thúc [nghi thức thực hành] phát triển 
tâm giác ngộ, hãy hình dung các đối tượng quy y [Tam 
bảo], bắt đầu từ bên ngoài dần tan hòa! vào bên trong, 
và tất cả tan hòa vào Đức Guru Rinpoche. Sau đó Guru 
Rinpoche tan hòa vào chúng ta, và chúng ta tin rằng 
mình đã nhận được tâm giác ngộ của đối tượng quy ÿ. 


SỰ TỊNH HÓA: TỤNG NIỆM VAJRASATTVA 
Việc tẩy tịnh nghiệp xấu và cảm xúc phiền não để 


hồi phục và củng cố giới luật? là điều quan trọng, là sự 
kết nối đến năng lực mật truyền bên trong. Ở đây, sự 





Theo KDN Za/ 4 
?Xem chương 9 của sách này 


253 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tụng niệm Vajrasattva được đặt trong rèn luyện chuẩn 
bị, nhưng tự nó đã là một rèn luyện mật tông rất mạnh 
mẽ. 

Để tạo hiệu quả cho sự tịnh hóa Vajrasattva, điều 
quan trọng là sử dụng tất cả bốn năng lực (s7?obs bZh)) 
trong sự tẩy tịnh. Bốn năng lực này gồm năng lực hỗ 
trợ, Đức Vajrasattva là sức mạnh tâm linh để ta dựa 
vào cho sự tịnh hóa; năng lực hối hận, cảm thấy hối 
hận mãnh liệt về các việc làm xấu chúng ta đã phạm 
vào, có thể so sánh như việc dùng phải thuốc độc; năng 
lực cam kết, một hứa nguyện mạnh mẽ không lặp lại 
những hành động xấu; và năng lực giải độc, phương 
pháp thiền định của Phật Va/rasattva là phương tiện 
của sự tịnh hóa. 


Đự quán tưởng là rất quan trọng trong pháp tịnh 
hóa Vajrasattva. Trong Phật giáo, chúng ta không thờ 
phụng thần tượng hay hình ảnh và không tin rằng họ 
có thể thay đổi cuộc sống hoặc nghiệp xấu của ta. Tuy 
nhiên, chúng ta quán tưởng các đối tượng và đặt các 
hình tượng để cúng dường. Lý do là mục tiêu chính 
của Phật giáo là tịnh hóa tâm thức chúng ta và phát 
triển nhận thức thanh tịnh, lòng bi và sự sùng kính 
như những khuynh hướng tinh thần. Dựng lên những 


254 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hình tượng là một phương tiện phát triển những phẩm 
tánh tỉnh thần này, vì chỉ cần nhìn vào những hình 
ảnh bi mẫn, an bình sẽ đem lại an bình và thanh thản 
cho tâm thức. Chúng là nguồn lực và công cụ để khơi 
dậy và củng cố các kinh nghiệm tâm linh trong chúng 
ta. Tương tự, việc cúng dường đến các hình tượng giúp 
phát sinh và phát triển tư duy đạo đức, như sự rộng 
lượng. Bên cạnh đó việc quán tưởng và tập trung vào 
một hình tượng là phương tiện rèn luyện mạnh mẽ nhất 
trong thiền định và sự tỉnh giác. Khi ta thiếu sự kiểm 
soát tâm thức, sự quán tưởng có thể chỉ thoạt có thoạt 
không. Nhưng sự nỗ lực cố gắng quán tưởng và tập 
trung vào một hình tượng sẽ dần dần làm an định tâm 
ta và phát sinh định lực. Cùng lúc đó, sự quán tưởng 
và chú tâm vào khuôn mặt thanh bình, trang nghiêm, 
và tình thương, bao quanh bởi nhiều dấu hiệu và biểu 
tượng của các phẩm tánh Phật sẽ gợi cảm hứng tâm 
chúng ta và gợi lên các kinh nghiệm tâm lĩnh trong ta. 
Nhưng nếu ta không thể quán tưởng, ta chỉ cần cảm 
thấy sự hiện diện của Phật Va/rasattva, cầu nguyện 
đến Ngài và nghĩ rằng ta đang nhận được cam lô ban 
phước từ Ngài. 

Trước tiên, hãy quán tưởng Phật Va/rasattva trên 
đầu, mặt quay về cùng hướng với chúng ta. Ñgài màu 


255 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


trắng và tỏa sáng, giống như tuyết hay núi pha lê được 
hàng trăm ngàn tia sáng mặt trời cùng lúc chiếu vào. 
Ngài trang hoàng đầy đủ với trang phục và trang điểm 
của Sambhogakaya trang nghiêm và đẹp đẽ. Trong tay 
phải Ngài cầm một chày va/ra nơi ngực, biểu tượng của 
tánh Không và sự tỉnh giác. Trong tay trái Ngài cầm 
một cái chuông tựa lên hông trái, biểu tượng cho sự hợp 
nhất của tánh Không và hình tướng. Ngài hợp nhất 
với vị phối ngẫu va/ra, thân tướng nữ của Vajrasattva. 
Bà màu trắng trong trang phục và trang hoàng của 
Sambhogakaya. Bà cầm một lưỡi dao cong trong tay 
phải và một sọ người đầy ắp cam lồ trong tay trái. Mặc 
dù Phật Vajrasattva nam và nữ được quán tưởng trong 
hai hình dạng, nhưng trong thực tế các Ngài là một. Sự 
hợp nhất của các Ngài biểu tượng sự nhất như của các 
phẩm tánh nam và nữ: cực lạc và tánh Không, trong 
sáng và tánh Không, trí tuệ và phương tiện thiện xảo, 
lãnh vực tối thượng và giác tánh nội tại, đối tượng và 
chủ thể. 


Trên một dĩa mặt trăng kích cỡ bằng một hạt mù 
tạt phẳng tại ngực của Phật Va/rasattva,! là một chữ 





!Trong rèn luyện này, Vajrasattva có nghĩa cả hai nam và nữ 
Vajrasattva, nhưng vì các Ngài là bất khả phân, phần lớn ở 
các chỗ nhắc đến dạng đơn. 


256 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


HỦM màu trắng được bao quanh bởi mantra 100 âm 
giống như một chuỗi hạt những chữ màu trắng có nét 
rất mảnh như thể được viết bằng một sợi tóc. Chúng ta 
niệm mantra một trăm âm càng nhiều, thì lòng bi của 
Phật Vajrasattva được cầu khẩn càng nhiều. Kết quả 
là, từ chuỗi một trăm âm, một dòng cam lồ bất tận nhỏ 
giọt, như thể sữa đông đặc bị chảy ra bởi lửa. Sau đó 
cam lồ cực lạc và ánh sáng đi xuống từ điểm hợp nhất 
của đức Phật Vajrasattva nam và nữ, và đi vào lỗ mở 
ở đỉnh đầu chúng ta. Cam lồ đầy tràn đầu, cổ, ngực, 
bụng, và toàn thân. 


Khi cam lô rót xuống, ta cảm thấy những nhiễm ô, 
cảm xúc và bệnh tật tất cả đều được xóa bỏ, giống như 
nước rửa sạch chai lọ bẩn. Tất cả tiêu cực của chúng ta 
đều được tẩy tịnh và rửa sạch trong dạng dơ bẩn, máu, 
bùn, cặn lắng, v.v... và những thứ này rơi vào miệng 
mở rộng của tử thần và những người mắc nợ nghiệp 
của chúng ta đang chờ dưới đất. Họ đều hài lòng và 
những món nợ nghiệp của chúng ta đã được trả. Sau 
đó, khi thân thể chúng ta được tẩy rửa, một dòng cam 
lô trắng tràn đầy thân giống như một cái bình đầy sữa. 
Hãy cảm thấy hoan hỷ, cực lạc và an bình - cam lồ ban 
phước của Phật Vaj/rasattva. Sau đó lặp lại quán tưởng 
này, cảm thấy sự tịnh hóa và tràn đầy ân phước. 


T9 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Sau đó chúng ta cầu nguyện đến Phật Vaj/rasattva 
để tịnh hóa bằng việc sám hối và thừa nhận những vi 
phạm giới luật quan trọng của thân, khẩu và ý chúng 
ta - các nhiễm ô gốc và nhánh (hoặc suy tổn gốc và các 
lỗi phụ) - và khẩn cầu tịnh hóa những vết nhơ và che 
ám của chúng ta. Hãy suy nghĩ rằng, do nghe lời cầu 
nguyện của chúng ta, Phật Vajrasattva hài lòng. Ngài 
mỉm cười nói:, “Tất cả việc làm sai và nhiễm ô của con 
đã được tẩy sạch.” Nhận lấy lời Ngài như năng lực của 
chân lý, chúng ta tin rằng mọi nhiễm ô, vi phạm giới 
luật được tẩy tịnh hoàn toàn và chúng ta cảm thấy nhẹ 
nhàng. Sau khi ban lời tha thứ, Ngài tan thành ánh 
sáng, sau đó tan hòa vào chúng ta. Bây giờ chúng ta 
trở thành Phật Vaj/rasattva, trong dạng nam và nữ và 
phẩm tánh của Vajrasattva. 


Đau đó, nơi ngực của chúng ta (Vajrasattva), chúng 
ta quán tưởng mantra OM VA JRA SA TTVA HŨM 
trên một dĩa mặt trăng. Chữ HŨM màu xanh dương! 
ở trung tâm, chữ OM màu trắng ở phía trước, chữ 
VAJRA màu vàng ở bên phải, chữ SA màu đỏ ở phía 
sau, chữ TTVA màu xanh lục ở bên trái. Từ những chữ 





Theo KT 102/ 14, Khyentse Wangpo hướng dẫn Nyapla 
Sưøyal rằng hành giả cũng có thể quán tưởng những chữ và 
ánh sáng của chúng trong màu trắng. 


258 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


này nơi ngực chúng ta, những chùm tia sáng phóng 
ra và lan tỏa vào toàn thể vũ trụ, chuyển hóa thành 
cõi tịnh độ của Đức Phật Vajrasattva. Rồi thì tất cả 
chúng sanh đều trở thành chư Phật và Bồ Tát. Thế 
gian không còn thô tục, nặng nề và xấu xí, mà là một 
xứ sở của ánh sáng, hoan hỷ, thanh bình của cõi tịnh 
độ Phật Vajrasattva. 


Sau đó tụng niệm mantra VaJrasattva năm âm càng 

nhiều lần càng tốt và suy nghĩ lặp lại nhiều lần về sự 
^ Z xZ ° Z l . ¬ N 

chuyển hóa của thế gian. Hãy lặp lại mantra nhiều lần 


Bau đó ngưng lại và thiền định yên lặng, trong lúc 
đó bạn tan hòa cõi tịnh độ từ ngoài vào trong. Dần dần, 
tất cả tan hòa vào chúng ta (Vajrasattva), và kế tiếp 
chúng ta hòa tan thành năm chữ của mantra tại ngực 
mình. Sau đó những chữ bên ngoài tan hòa vào chữ 
HÙM ở giữa. Chữ HÙM tan hòa từ dưới lên trên vào 
tánh không. Sau đó chúng ta an trú trong trạng thái 
của rỗng không (rộng mở). 

CÚNG DƯỜNG MANDALA 

Hãy quán tưởng cây quy y như đối tượng của cúng 

dường mandala. Kế tiếp quán tưởng toàn bộ vũ trụ theo 


vũ trụ học của Ân Độ cổ đại về cúng dường mandala 
thực tế. Nơi trung tâm là núi Tu-di, được bao quanh 


259 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


bởi bốn châu lục với mặt trời và mặt trăng, tràn đầy 
sự giàu có của thế gian. Sau đó hãy nhìn thấy thế giới 
quán tưởng không ở trong dạng vật chất phàm tục, mà 
là bản tánh cõi tịnh độ của Đức Phật với thanh bình, 
hoan hỷ, ánh sáng và trí tuệ, và cúng dường nó đến cây 
quy y với hoan hỷ, rộng mở, và tán thán. 


Để tóm tắt, một khi chúng ta đã chuyển tâm hướng 
đến thực hành bốn rèn luyện chuẩn bị, chúng ta quy y 
và lập một thệ nguyện, phát triển tâm giác ngộ, tịnh 
hóa chính mình và sau đó cúng dường mandala vũ trụ 
đến cây quy y. 

Chuyển tâm cũng giống như việc xuất phát từ đường 
lộ và nhìn vào đền thờ, mong muốn đến đó. Quy y giống 
như việc đi vào đền thờ. Bây giờ ở đền thờ chúng ta cần 
đảm nhận công việc nền tảng là phát triển tâm giác 
ngộ. Nhưng chúng ta cũng cần phải tẩy tịnh đền thờ, 
đó là cúng dường mangala - sự thực hành bố thí (rộng 
lượng) và các pháp tu khác trong sáu pháp ba-la-mật, 
tạo ra hai tích lũy là công đức và trí tuệ. 


CHÁNH HÀNH PHÁP: GURU YOGA 


Tất cả sự thực hành cho đến thực hành Guru Yoga, 
sự hợp nhất với Đức Guru Rinpoche, đều là thực hành 


260 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


chuẩn bị thiết yếu, ngoại trừ Va/rasattva, cũng là một 
rèn luyện mật tông. Guru Yoga là thực hành chính hay 
thực tế của Ngondrở và có thể đem chúng ta đến sự 
nhận biết bản tánh nội tại của tâm như đã được dạy 
trong giáo lý Dzogpa Chenpo và để đạt được Phật quả. 


Trong rèn luyện Guru Yoga, khi nói “BÖ MA HO” 
chúng ta phải thấy rằng toàn thể vũ trụ trở thành rỗng 
không, lãnh vực tối thượng hoàn toàn rộng mở. Từ 
không gian đó, giống như sự trong sáng, rỗng không, 
rộng mở xuất hiện cõi tịnh độ hiện diện tự nhiên của 
Guru lùnpoche. 


Mặc dù các hình tướng của thế gian sẽ không ngưng 
nghỉ, nhưng khái niệm chấp ngã hay nhận thức chúng 
như có thật - như các đối tượng tách rời khỏi chúng ta 
- sẽ giảm nhẹ hay dừng bặt. Lý do chúng ta thực hành 
nhận thức thanh tịnh là để thay đổi cách nhìn, cách 
ứng xử và cảm nhận. Những pháp tu tập như quán 
tưởng mọi sự như một cõi Phật sẽ làm thay đổi cách 
chúng ta liên hệ với đối tượng và với chính mình. Cũng 
giống như khi chúng ta tức giận hay thất vọng, tất cả 
những đối tượng mà ta cảm nhận chỉ làm tăng thêm 
sự giận dữ hoặc nản lòng, bất kể chúng đẹp đẽ hay quý 
giá đến đâu; cũng vậy, nếu tâm chúng ta thanh tịnh và 


261 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhận biết, đối tượng chúng ta nhận thức sẽ được thấy 
như một tịnh độ. 


Đây là lý do tại sao chúng ta nên thấy toàn thể thế 
gian như Zangdog Palri (Núi Màu Đồng), cõi tịnh độ 
của Guru Rinpoche. Chúng ta nên quán tưởng chính 
mình như Vajrayogini hay Yeshe Tsogyal' vị phối 
ngẫu vajra của Guru Rinpoche. Bên trên chúng ta là 
bầu trời, Guru Rinpoche? đang ngồi trên một ngai nhật 
nguyệt trên một hoa sen khổng lô ngàn cánh đang 
nở. Ngài trẻ trung, bi mẫn, vui vẻ, đẹp đẽ và trang 
nghiêm. Nếu tâm chúng ta cần gợi cảm hứng, ta nên 
quán tưởng Ngài to lớn tràn đầy toàn bộ bầu trời phía 
trước mình. Nếu tâm bị xao lãng và lộn xộn, tốt nhất 
nên tập trung quán tưởng Ngài nhỏ bằng kích thước 
của móng tay. Nếu không, ta có thể quán tưởng Ngài 
rộng lớn tràn đầy toàn thể không gian trước chúng ta 
hoặc với kích cỡ cuộc sống. 





!Theo dòng truyền Dodrupchen, KZ 507/ 13, và TS 141b/ 
1: bà màu đỏ, không che đậy, với một trống tay trong tay 
phải và một dao cong trong tay trái. Theo NLS 15a/ 5 và KT 
122/ 4: giống như Vajrayoginy, bà trần trụi trong màu đỏ, 
đứng trên một hoa sen, mặt trời, và ngai tử thi, với trang sức 
bằng xương, cầm một lưỡi dao cong trong tay phải, chén sọ 
đầy máu trong tay trái, và một chĩa ba tại khuỷu tay trái. 
?V chỉ tiết, đọc chương 13 của sách này 


262 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Khi tâm chúng ta mở ra sùng kính đến Guru 
Rinpoche, Ngài luôn ở đó để ban phước cho chúng ta. 
Ngài chưa từng rời đi, vì Ngài là hiện thân của Phật 
tánh, bản tánh thanh tịnh của chính chúng ta, chính 
Ngài đã nói: 

Thiện nam tín nữ nào tin tưởng nơi Tâ, 

Th, Padmasambhava, chưa từng rời đi đâu, mà 
Th đang đứng tại cửa nhà họ. 

Không có sinh hay tử trong cuộc sống Th, 

Ngay trưóc mặt mỗi người đều có một Padma- 
sambhava. 


Nếu chúng ta thấy, cảm nhận, hay cư xử theo cách 
xấu là chúng ta tự tách biệt khỏi Guru Rinpoche, bởi 
vì chúng ta che giấu thật tánh và cản trở phẩm tánh 
thực sự của mình tỏa chiếu ra ngoài. Ngài không rời bỏ 
chúng ta, vì Ngài chính là thật tánh của chúng ta. 


Chúng ta quán tưởng chính mình như Vajrayoginr 
để tự thấy được chính mình với nhận thức thanh tịnh, 
không như một người phàm tục mà như một bậc chứng 
ngộ. Ngoài ra, vì bà là vị phối ngẫu vajra của Guru 
Rinpoche, nên đó là một duyên đặc biệt giữa chúng ta 
và Guru lRinpoche, và sự ban phước sẽ kết quả nhanh 
chóng. Sự quán tưởng Vaj/rayoginï này là phương tiện 


263 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thiện xảo đem lại sự hợp nhất của cực lạc và tánh 
Không. Ngay cả nếu bạn không thể quán tưởng Guru 
Rinpoche hoặc tự thân bạn như Vajrayogrm, thì hãy 
cảm thấy sự hiện diện của Guru Rinpoche và cảm nhận 
bạn là Vajrayoginï. Điều quan trọng là sự cảm nhận về 
sự hiện diện, lòng bi và năng lượng của Ngài. Ngài 
nhìn và lắng nghe chúng ta, tất cả bà mẹ chúng sanh, 
giống như người mẹ nhìn và lắng nghe các con. Ngài 
có trí tuệ thấu suốt cùng lúc toàn khắp mọi chi tiết của 
vũ trụ, có năng lực để tịnh hóa mọi nhiễm ô của chúng 
ta và năng lực ban mọi thành tựu thông thường và phi 
thường cùng lúc, nếu chúng ta chuẩn bị rộng mở đón 
nhận. Do vậy, với lòng sùng kính và niềm tin từ tận 
đáy lòng chúng ta nhất tâm cầu nguyện, giống như 
đứa trẻ dựa tất cả vào sự nuôi dưỡng của mẹ. Sau đó 
chúng ta tiếp nhận ban phước trong dạng cực lạc, ánh 
sáng ấm áp và tin rằng chúng ta đã nhận được sự ban 
phước của Guru Rinpoche, mọi bất tịnh trong chúng ta 
đã được tịnh hóa, và mọi mong ước đều được đáp ứng. 
Toàn thể vũ trụ tràn đẩy năng lượng ban phước an 
bình, thịnh vượng và giác ngộ. Qua niềm tin rằng năng 
lực của Guru Rinpoche sẽ đến chúng ta và mọi năng 
lượng tích cực sẽ gia tăng nhiều lần. 


264 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Nhưng nếu tâm ta khép kín thì chẳng ai có thể giúp 
chúng ta tự giúp mình. Vậy trọng tâm là phải mở rộng 
tâm và tấm lòng chúng ta trong các kinh nghiệm tâm 
linh và phát triển niềm tin vào đó. Dĩ nhiên chúng ta 
phải tin trong cách thích hợp, với mục tiêu đúng đắn, 
sử dụng một hình thức và hỗ trợ thích hợp. Nếu làm 
như vậy, thì do năng lượng tích cực, niềm tin, sự giao 
phó của mình, chúng ta sẽ có thể nhận được sự ban 
phước và thành tựu. Do vậy, điều quan trọng là nhận 
thức thanh tịnh và niềm tin nơi Guru Rinpoche, nhìn 
thấy Ngài như hiện thân của tất cả chư Phật, Bồ Tát, 
thánh nhân, và các vị hiền triết - như suối nguồn của 
sự an bình, sức mạnh và lòng bi. Có niềm tin rằng 
chúng ta đã được tịnh hóa và nhận được ban phước 
là điều quan trọng. Mọi ban phước tâm linh và thành 
tựu đều xuất phát từ tâm và thông qua tâm. Nếu tâm 
chúng ta kháng cự, ngăn chận, hay không chấp nhận 
và không tin tưởng, thì chúng ta sẽ có được rất ít hoặc 
không có gì. Thế nên, chúng ta phải cố gắng mở rộng 
tâm vì lợi ích của chính mình và có niềm tin cũng vì lợi 
ích của chính mình. 


265 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 
BÀI NGUYỆN VAJRA BẢY DÒNG 


Bài nguyện này có nhiều ý nghĩa và đưa ra nhiều 
trình độ thực hành.! Chúng ta tụng niệm bài nguyện 
này để cầu thỉnh Guru Rinpoche và tất cả Bổn tôn, 
để khẩn cầu tâm bi mẫn, để nhận được ban phước, để 
thấy chúng ta bất khả phân với các Ngài và để hợp 
nhất chính chúng ta với tâm giác ngộ của các Ngài. 


BẢY PHƯƠNG DIỆN CỦA SỰ THỰC HÀNH SÙNG 
KÍNH 

Đau khi quán tưởng Đức Guru lRinpoche với tập hội 
các vị linh thiêng và cầu thỉnh các Ngài với việc tụng 
niệm Bài Nguyện Vajra Bảy Dòng, giồ đây chúng ta 
tỏ lòng tôn kính đến Ngài bằng việc đảnh lễ, như thể có 
những vị khách mời quan trọng, chúng ta sẽ chào đón 
và đối xử với sự tôn vinh. 

Chúng ta có thể tự quán tưởng trong vô số hiện thân 
- nhiều vô kể như số nguyên tử trong vũ trụ. Chúng ta 
quán tưởng vô số chư Phật với các cõi tịnh độ của Ngài 
trên từng nguyên tử của vũ trụ. Chúng ta kính lễ các 
Ngài bằng việc dùng thân đảnh lễ, dùng lời tôn kính và 
phát triển ý thức sùng kính. 





!Xem chương 11 của sách này về ý nghĩa của bài nguyện 
này. 


266 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Thứ hai, chúng ta cúng dường, điều này có hai khía 
cạnh - bày biện lễ cúng dường thực tế và quán tưởng 
cúng dường. Nếu bạn bày biện đồ cúng dường thực sự 
thì rất tốt. Nhưng nếu bạn không làm được thì hãy 
quán tưởng và nghĩ rằng toàn bộ không gian trước sự 
nhận thức của bạn - toàn thể vũ trụ - đang tràn đầy 
vật chất đẹp đẽ, các nguồn hoan hỷ, an bình và trí tuệ, 
và cúng dường tất cả những thứ ấy lên Guru Jinpoche 
và các vị khác. 


Thứ ba, chúng ta sám hối và tịnh hóa trong Pháp 
Thân quang minh thanh bình và rộng mở tối thượng 
mọi che ám của thân, khẩu, và ý tạo ra bởi tâm bị lừa 
dối, đó là trạng thái tối hậu của tâm và thật tánh của 


vũ trụ, thoát khỏi mọi khái niệm và bản ngã. 


Thứ tư, chúng ta hoan hỷ và tôn vinh bằng việc phát 
sinh đại hoan hỷ và hoàn toàn hạnh phúc về mọi hạnh 
phúc, thịnh vượng và giác ngộ của người khác, không 
có bất kỳ sự lưỡng lự hay ganh tị nào. 


Thứ năm, chúng ta khẩn cầu chư Phật và những vị 
thầy tâm linh chuyển Pháp luân để đáp ứng các nhu 
cầu của chúng sanh tùy theo khả năng của họ. 


267 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Thứ sáu, chúng ta cầu nguyện các bậc linh thánh, 
chư Phật và hiện thân của các Ngài, hiện tại vẫn trụ 
lại không nhập Niết-bàn để là suối nguồn lợi ích cho 
những bà mẹ chúng sanh. 


Thứ bảy, chúng ta hồi hướng hay cho đi tất cả công 
đức đã tích lũy cho tất cả bà mẹ chúng sanh để công 
đức có thể trở thành nguyên nhân cho hạnh phúc và sự 
đạt được Phật tánh của họ. 


CẦU NGUYÊN SÙNG KÍNH 


Các bài nguyện này là để mở rộng tâm thức và tấm 
lòng của chúng ta trong sự sùng kính nhiệt thành và 
để cầu khẩn lòng bi của Guru Rinpoche và tất cả các 
bậc giác ngộ. Các cầu nguyện này rất hùng mạnh, 
truyền cảm hứng, và rất hay. Trong tiểu sử Ngài 
Patrul Rinpoche có viết rằng khi Ngài Dodrupchen đệ 
tam học chung với Ngài, ông thường nghe giọng của 
Patrul Rinpoche qua vách tường tụng niệm các dòng 
cầu nguyện này liên tục. Dường như đây là những 
cầu nguyện và thực hành chính của Ngài. Hãy để tâm 
chúng ta được truyền cảm hứng bởi những dòng này và 
sử dụng chúng như một cầu khẩn mạnh mẽ về Guru 
Rinpoche. 


268 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


MANTRA CỦA GURU RINPOCHE 

Tụng niệm hay hát và lặp lại mantra!' siddh1 (thành 
tựu) như sự cầu nguyện, tôn kính, như hơi thở, tư duy, 
và thiền định. Niệm manfra giống như tiếng khóc của 
đứa bé cần sự quan tâm của người mẹ, Guru Rinpoche. 
Niệm mantra cầu nguyện như một bài hát của sự tôn 
vinh và công bố sự hoan hỷ được ở trong sự hiện diện 
ấm áp của Guru lRinpoche và được hợp nhất tâm linh 
với Ngài. 

Hãy nghĩ rằng do tụng niệm manfra, tâm bi của 
Guru ]Èinpoche được gợi cảm hứng, và Ngài gửi những 
chùm tia sáng nhiều màu khác nhau để đáp lại. Chỉ 
nhờ tiếp xúc với ánh sáng, chúng ta cảm thấy an bình, 
nhiệt thành, cực lạc, và rộng mở trong mọi bộ phận 
cơ thể và trong mọi phương diện của nhận thức. Tất 
cả những che ám trí tuệ và cảm xúc của chúng ta đều 
được tẩy tịnh, và chúng ta được tràn đầy những kinh 
nghiệm giác ngộ của tâm Guru Rinpoche. Ánh sáng 
tràn đầy toàn thân chúng ta với an bình, cực lạc, ấm 
áp, và hoan hỷ. Sau đó thân chúng ta chuyển thành 
thân ánh sáng, sự ban phước của Guru Rinpoche. Toàn 
bộ thế gian tràn đầy ánh sáng ban phước của an bình, 
hoan hỷ, yên tĩnh và cực lạc. 





!Xem chương 13 của sách này về ý nghĩa của mantra này. 


269 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Lặp lại nhiều lần sự quán tưởng, phát triển niềm 
tin, tiếp nhận ban phước trong dạng ánh sáng, sự tịnh 
hóa của toàn bộ thế gian, và sự đạt được kinh nghiệm 
giác ngộ nhờ tất cả chúng sanh. 


BỔN QUÁN ĐẢNH 

Vào phần cuối buổi thực hành, chúng ta tiếp nhận 
bốn quán đảnh từ Guru Rinpoche' trong dạng ánh 
sáng. Những ánh sáng ban phước này là ban phước 
thân của Guru Rinpoche cho thân chúng ta, ban phước 
ngữ cho ngữ chúng ta, ban phước ý cho ý chúng ta (hay 
tư duy), và ban phước trí tuệ va/ra cho nền tảng phổ 
quát của chúng ta. Ánh sáng ban phước tịnh hóa mọi 
nhiễm ô và cho chúng ta có khả năng với những phẩm 
tánh và tâm vajra của Guru Rinpoche. 


SỰ HỢP NHẤT 

Giai đoạn kết thúc của thực hành Guru Yoga là 
sự hóa tán hay hợp nhất. Thiền định về sự hóa tán 
không chỉ là bước quan trọng nhất dẫn đến nhận biết 
của Dzogpa Chenpo, mà theo Ngài Gyalse Zhenphen 
Thaye và các vị thầy khác, nó là phương tiện hùng 





!Xem chương 12 của sách này về sự giải thích việc tiếp 
nhận bốn quán đảnh. 


270 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


mạnh và nhanh chóng để viên mãn sự nhận biết của 
Dzogpa Chenpo. 

Trước tiên, hãy thấy khuôn mặt nở hoa của Guru 
Rinpoche với nụ cười tươi và mắt Ngài chuyển động với 
lòng bi thương yêu. Như một kết quả, một ánh sáng đỏ 
rực rõ với sự ấm áp từ Guru Rinpoche đến chúng ta. 
Chỉ nhờ tiếp xúc ánh sáng ban phước, chúng ta cảm 
thấy cực lạc trong tâm và thân. Ánh sáng làm chúng ta 
tan thành một quả cầu ánh sáng đỏ của đại lạc, có kích 
thước bằng hạt đậu, đó là sự bất khả phân của tâm và 
năng lượng. Giống như tia lửa, nó bắn lên và hòa nhập 
vào ngực Guru Rinpoche và chúng ta trở nên bất khả 
phân với tâm giác ngộ của Ngài, giống như giọt nước 
hòa vào biển cả. 

Sau đó, với sức mạnh của lòng sùng kính và niềm tin, 
hãy cảm nhận và tin rằng tâm chúng ta trở thành một 
với tâm của Guru Rinpoche và nghỉ ngơi trong trạng 
thái tự nhiên của tâm không có bất kỳ niệm tưởng nào 
(vô niệm). Ở đây, chúng ta có thể thiền định về Dzogpa 
Chenpo tùy theo bất cứ hướng dẫn và kinh nghiệm rèn 
luyện nào chúng ta đã nhận trong quá khứ. Vì thiền 
định Dzogpa Chenpo phải tùy thuộc một cách nghiêm 





!Xem KZZ 189a/ 5 và chương 12 của sách này. 


271 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


ngặt vào bản chất và kinh nghiệm riêng của chúng ta, 
và vì mỗi cá nhân đều khác nhau, nên việc cố gắng giải 
thích tóm tắt về cách thiền định như thế nào sẽ không 
ích lợi gì. 

Sự sùng kính là rất quan trọng trong rèn luyện này. 
Nếu có niềm tin rất mạnh, chúng ta sẽ có rất nhiều 
năng lượng, để khi tự mình hòa tan vào Guru Rinpoche 
chúng ta có thể có một kinh nghiệm tuyệt diệu, như 
cảm giác giải thoát, rộng mở, cực lạc và sảng khoái, 
giống như một người được giải thoát sau khi bị mắc kẹt 
trong nhà một thời gian dài. 


KẾT LUẬN 


Thiền định Ngöndro bao gồm sự hồi hướng công đức 
và lập nguyện khao khát. Là những người đi theo con 
đường Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa, chúng ta khởi 
đầu thiền định Ngöndro với sự phát triển tâm Bồ-đề, 
tức là ý nguyện tu tập vì lợi ích của tất cả bà mẹ chúng 
sanh. Bây giờ, chúng ta kết thúc bằng việc hồi hướng 
hay cúng dường mọi công đức chúng ta đã có được trong 
quá khứ, công đức chúng ta sẽ tạo ra trong tương lai, 
và nhất là công đức hiện nay chúng ta tích lũy nhờ giới 
thiệu thiền định Ngöndro cho mỗi một và tất cả bà mẹ 


1/2 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


chúng sanh. Chúng ta làm như vậy không có bất kỳ sự 
vị kỷ và mong đợi đền đáp nào. 


Cho đi công đức khó kiếm được của chúng ta đến 
tất cả một cách công bằng với tình thương và sự rộng 
lượng có ba kết quả chính. Thay vì làm giảm công đức, 
sự hồi hướng trong thực tế gia tăng công đức lên rất 
nhiều lần. Sự hồi hướng công đức làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh nào rộng mở với hiệu quả của nó. Nhờ 
hồi hướng công đức, chúng ta bảo tồn công đức không 
bị hủy hoại bởi các lực cảm xúc tiêu cực và việc làm sai 
trái của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể cúng dường 
công đức của mình đến chư Phật. Do làm như vậy, công 
đức sẽ tăng trưởng và điều quan trọng là được bảo vệ 
không bị hư hoại. 


Với sự hồi hướng công đức như hạt giống, chúng ta 
phải lập nguyện khao khát rằng điều này sẽ đem lại 
mọi hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả bà mẹ chúng sanh 
và cho chính chúng ta một cách không ích kỷ. Kết quả 
của công đức tùy thuộc vào nguyện khao khát chúng 
ta đã lập. Ngài Dodrupchen đệ tam khai thị: “Đừng 
khiêm tốn trong việc lập nguyện khao khát.” Đại lễ 
công khai và quan trọng nhất ở Tây Tạng thường là 
lễ Monlam (nguyện khao khát) ở Lhasa. Trong suốt 


273 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nghi lễ này, hàng ngàn vị tăng tụng niệm nhiều bài 
nguyện mong ước khác nhau và thiền định về chúng 
trong nhiều tuần. Sự hồi hướng và nguyện khao khát 
hùng mạnh thậm chí chuyển một công đức nhỏ nhất 
thành một hạt giống của vô số kết quả hạnh phúc, an 
bình và trí tuệ cho số lớn rất nhiều chúng sanh. 


274 


11. 
Ý NGHĨA BÀI NGUYÊN VAJFRA BẢY DÒNG 
ĐẾN GURU RINPOCHE ! 


(2 này là tóm tắt của một luận 
giảng về Bài nguyện Vajra bảy dòng 
có tựa đề là Padma Karpo (Hoa sen trắng) của Ngài 
Mipham Namgyal (1862 - 1919), một học giả nổi tiếng 
của truyền thống Nyingma thuộc Phật giáo Tây Tạng. 
Bản luận giảng nguyên thủy tiếng Tây Tạng của Ngài 
Mipham rất uyên thâm và khó hiểu, khó phiên dịch, 
và tôi đã tóm tắt những điểm căn bản trong bản văn 
vào chương này. 


Bài nguyện Vajra bảy dòng là bài nguyện quan trọng 
và thiêng liêng nhất trong truyền thống Nyingma. Bài 
nguyện ngắn này bao gồm các phần giáo lý bên ngoài, 
bên trong và sâu thẳm nhất của sự tu tập Phật giáo 
Mật tông. Nhờ thực hành Bài nguyện Vajra bảy dòng 





!Buddhayana, xuất bản, lần đầu tiên, năm 1979; lần thứ hai 
năm 1989. 


275 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


theo bất kỳ một trong các phần tu tập này, hành giả sẽ 
đạt được kết quả cụ thể của phần tu tập đó. 

Trong tóm tắt này có năm trình độ giải thích. Đó 
là: (1) ý nghĩa chung hay phổ thông: con đường của ý 
nghĩa ẩn giấu (sBas Don), bao gồm ba trình độ kế tiếp; 
(2) ý nghĩa tùy theo con đường giải thoát (Grol Lam); 
(3) ý nghĩa tùy theo gia1 đoạn hoàn thiện (rDzog im); 
(4) ý nghĩa tùy theo Nyingthig của Dzogpa Chenpo: sự 
nhận biết trực tiếp của hiện diện tự nhiên (Lhun Grub 
Thod rGa); và (5) ý nghĩa tùy theo sự thành tựu của 
kết quả. 

Trong số những trình độ ý nghĩa này, mỗi một hành 
giả sẽ tụng niệm bài nguyện vaÿ/ra để học và thực hành 
theo trình độ thích hợp, đúng với khả năng họ. 

Tôi đã soạn lại phần tóm tắt này với hy vọng có 
thể chỉ rõ rằng bài nguyện vắn tắt này bao gồm nhiều 
trình độ ý nghĩa và tu tập khác nhau, vì có nhiều người 
đi theo giáo lý Ny1Ingma đã quen thuộc với Bài nguyện 
Vajra bảy dòng thường không nhận biết được ý nghĩa 
sâu xa hơn của nó. Nhưng để hiểu được trọn vẹn ý 
nghĩa của bài nguyện, tôi khuyến khích người đọc nên 
đọc bản văn nguyên thủy của Ngài Mipham Rinpoche. 

Ỏ Tây Tạng, người theo Nyingma tụng niệm Bài 
nguyện Vajra bảy dòng hướng đến Guru Rinpoche ba 


276 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


lần trước khi tụng các bài nguyện khác, hoặc thiền định 
hay thực hiện bất cứ nghi lễ nào. Nhiều người sùng đạo 
lặp lại bài nguyện hàng trăm lần, tụng niệm suốt thời 
gian lúc thức của họ, dùng bài nguyện như cầu nguyện 
chính, như hơi thở, cuộc sống và thiền định. 


CẤU TRÚC CỦA BẢN VĂN 


Vì cấu trúc phức tạp của bản văn, một số tiêu đề, 
tiêu đề phụ, chữ nghiêng và trong ngoặc đã được ấp 
dụng: do đó, một ghi chú giải thích có thể là lợi ích cho 
người đọc. 


Bản luận giảng của Ngài Mipham phân chia mỗi 
trình độ giải thích Bài nguyện Vajra bảy dòng thành 
một lời mở đầu, cách phát âm chủng tử tự, đối tượng 
của bài nguyện, sự cầu nguyện, man¿ra cầu thỉnh ban 
phước (chỉ dành cho trình độ giải thích ban đầu), và nội 
dung của bài nguyện. 


Dựa theo sự giải thích trong luận giảng của Ngài 
Mipham cho mỗi trình độ, tôi đã rút ra một ý nghĩa gốc 
cho Bài nguyện Vajra bảy dòng, và người đọc sẽ thấy 
rằng với mỗi trình độ giải thích, ý nghĩa gốc được đưa 
ra trước tiên, tiếp theo là luận giảng của Ngài Mipham 
(với các phân chia phụ). 


1 / 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Về định dạng, những chữ in nghiêng được sử dụng 
trong ba trường hợp. Trước hết, trong toàn bộ phần 
chính của bản văn, chữ In nghiêng thỉnh thoảng được 
dùng cho những chữ Tây Tạng không quen thuộc (được 
viết theo dạng phát âm), theo sau là một chữ tiếng 
Anh tương đương, hoặc đôi lúc là tiếng Sanskrit tương 
đương (được chỉ rõ bằng từ viết tắt Sk¿.) trong ngoặc 
đơn. Thứ hai, chữ tiếng Anh in nghiêng xuất hiện 
trong luận giảng để chỉ rằng chúng là những từ được 
dịch từ chính Bài nguyện Vajra bảy dòng. Khi đọc luận 
giảng, độc giả được khuyến khích tham khảo lại phần 
nghĩa gốc để hiểu những từ được in nghiêng bao hàm ý 
nghĩa gốc đến mức độ nào. Thứ ba, bắt đầu với trình độ 
giải thích ý nghĩa ẩn giấu (thứ ha) trở đi, ý nghĩa mật 
truyền trong phần ý nghĩa gốc được đi kèm bởi những 
cụm từ tương ứng của Bài nguyện Vajra bảy dòng, được 
1n nghiêng trong ngoặc ở dạng phiên âm chữ Tây Tạng. 

Suốt bản văn, những dấu ngoặc vuông đôi khi được 
dùng để chỉ những chữ được thêm vào để giúp ý nghĩa 
được rõ hơn. Cuối cùng để giảm tối thiểu số lượng các 
chú thích, những thuật ngữ Tây Tạng then chốt được 
đặt trong ngoặc đơn ở dạng chuyển tự. 

Có những khác biệt trong cách phát âm bằng tiếng 
Tây Tạng ở hai chỗ của Bài Nguyện Vajra Bảy Dòng. 


278 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Với chữ cuối của dòng 6, tôi thường dùng kyee (Ky¡s) 
theo luận giảng của Ngài Mipham, trong khi một số 
bản văn khác dùng chữ kyi (Ky)). Với chữ thứ ba của 
dòng thứ bảy, tôi dùng chữ lab (brLab) như trong bản 
văn của Longchen Nyingthig, vì là bản dịch thường 
được tụng niệm, mặc dù Ngài Mipham và một số vị 
khác dùng chữ lob (rhobs). 


LỊCH SỬ CỦA BÀI NGUYÊN VAJRA BẢY DÒNG 


Người ta nói rằng những dòng này là bài nguyện 
cầu thỉnh Guru Rinpoche (Padmasambhava) đến tập 
hội của bữa tiệc cúng dường! bởi Dorje Khandroma 
(Sanskrit: VaJra DakInì). 

Có lần, những vị thầy ngoại đạo uyên bác về ngôn 
ngữ và lý luận đã tìm đến tu viện Nzlanda và phỉ báng 
Giáo Pháp. Những học giả đạo Phật không đủ sức bác 
bỏ họ. Sau đó, phần lớn các vị học giả đều có cùng một 
giấc mộng. Trong mộng, Dakinr Zhiwa Chog (An bình 
Điêu phàm) tiên tr1 như sau: 


“Các người không thể đánh bại những kẻ ngoại đạo. 
Nếu không mời thỉnh đến đây người anh trai của Ta, 





!Tập hội (Tshogs “Khor) bao gồm Rigdzins (Sanskrit:, 
Vidyadhara) , Siddhas, Pawos (Sanskrit:, Dakas, Anh hùng), 
và Khadromas (Sanskrit:, Dãkini) 


VÁc, 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Dorje Thöthreng Tsal (Năng lực Tràng hoa So người 
Vajra, Guru Rinpoche), sống tại Hắc Mộ địa, thì Giáo 
Pháp có thể bị hủy diệt.” 

“Làm sao chúng tôi có thể mời được Ngài, khi chỗ đó 
quá khó đến?” Những học giả hỏi. 


VỊ Khandroma trả lời: “Hãy bày một lễ cúng dường 
lớn trên mái nhà của tu viện, với âm nhạc và trầm 
hương, và tụng niệm bài nguyện va7ra cùng một giọng.” 
Và bà ban cho họ Bài nguyện Vajra bảy dòng. 


Những học giả cầu nguyện theo đó, và trong chốc 
lát Guru lRinpoche từ bầu trời hiện đến một cách kỳ 
diệu. Ngài chủ trì các học giả đạo Phật đánh bại những 
thầy dị giáo bằng những lập luận trí tuệ và trích dẫn 
từ kinh điển. Khi Ngài bị đe dọa bởi năng lực huyền 
thuật của những kẻ dị giáo, Ngài mở tráp mà vị Dãkinr 
Mặt Sư Tử đã cho, và Ngài tìm thấy trong đó mantra 
“mười bốn chữ .! Nhờ tụng niẹeâm manfra, Ngài loại 
trừ kẻ xấu trong những người dị giáo với một trận mưa 
sấm chớp. Người ta nói rằng bài nguyện này có nguồn 
gốc từ sự kiện đó. 


Đau này, khi Guru Rinpoche đến Tây Tạng vào thế 
kỷ tám, Ngài ban nó cho nhà vua và các thần dân. Với 





!AH KA SA MA RA TSA SHA TA RA SA MA RA YA PHAT. 


280 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ý định dành cho những đệ tử có khả năng tu tập trong 
tương lai, Ngài chôn giấu bài nguyện này trong nhiều 
Ter.' Sau này, Bài nguyện Vajra bảy dòng được phát 
hiện nhiều lần trong hầu hết những Ter của một trăm 
vị đại Terfön trong mười thế kỷ qua của dòng truyền 
Nyingma, như trọng tâm của các bài nguyện, giáo lý, 
và thiền định. 


Ý NGHĨA CHUNG 


NGHĨA GốC 

HŨM - cầu khẩn tâm của Guru linpoche. 

1. Ở phía tây bắc xứ Ođđiyãna. 

Đinh trên nhụy hoa sen 

Được phú cho sự thành tựu kỳ diệu nhất; 

Lưng danh là Đức Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava); 


P. WU c 


bh 


Nhiễu quanh bởi quyến thuộc nhiều Khadro? 
6. Đi theo Ngài con thực hành: 
7. Xin Ngài đến đây ban phước. 


Vị Thầy (GURU) Padmasambhava (PRMA), xin ban 
(HÙM) thành tựu (STIDDH]) [trên chúng con]. 





!Xem chỉ tiết ở chương 8 của sách này hoặc HTT. 
?T[ạng, dPa“ Bo, Sanskrit:, Daka (nam) và Tạng, mKha/ “Cro, 
Sanskrit:, Dãkinï (nữ) các hiền triết và bổn tôn. 


281 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 
LUẬN GIẢNG 


DẪN NHẬP 


Đây là trình độ thực hành Bài nguyện Vajra bảy 
dòng liên quan đến cách Guru Rinpoche xuất hiện 
trong cõi thế gian này như một thân hóa hiện (Sanskrit: 
Nirmanakaya). 

Trong thực tế, Guru Rinpoche không cách biệt 
với Samantabhadra (Toàn thiện Phổ quát), Ngài đã 
giải thoát từ ban sơ như Dharmakaya (Pháp Thân) 
tự hiện (trạng thái tối thượng). Không rời khỏi lãnh 
vực của Dharmakaya, Ngài thành tựu tự nhiên trong 
Sambhogakaya (Báo Thân - thân hoan hỷ trong tướng 
thanh tịnh), có năm phẩm tánh tuyệt đối.! Ngài cũng 
là hiện thân của sự tự hiện trong nhiều phô diễn khác 
nhau của MNirmanakaya (Hóa Thân - thân hóa hiện 
trong tướng bất tịnh), sự tự phản chiếu của lòng bi. 
Đây là cách thực tế mà Guru Rinpoche an trụ và xuất 
hiện. Đó là sự phô diễn chư Phật, và chỉ riêng các ngài 
mới có thể nhận thức tất cả mọi khía cạnh sự phô diễn 
của Guru Rinpoche. 

Khoảng tám (hay mười hal) năm sau khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nï nhập Niết-bàn, Guru linpoche xuất 





'Những xác quyết tuyệt đối của nơi chốn, vị thầy, đệ tử, 
giáo lý, và thời gian 


282 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hiện trên một hoa sen trong hồ Dhanakosha của xứ 
Odd1yana cho những chúng sanh bình thường có thiện 
nghiệp trên thế gian này. Ngài giữ theo nhiều giới luật 
mật tông khác nhau và đạt được rất nhiều thành tựu 
như thân ánh sáng của đại chuyển di CJa° Lus"Pho Ba 
Chen Po). Ngài cứu giúp những người sùng mộ ở Ân 
Độ, Ogđ1yana và Tây Tạng qua vô số hóa thân, như 
tầm tướng hóa thân của Guru lJinpoche (Guru mTshan 
brGyad). 

Trình độ giải thích này là cách mà chúng ta, những 
đệ tử bình thường, cầu nguyện đến Guru Rinpoche, 
một đối tượng phi thường của lòng sùng kính. 


CÁCH ĐỌC CỦA CHỦNG TỬ TỰ 

Bài nguyện bắt đầu với sự cầu khẩn tâm giác ngộ 
của Guru Rinpoche nhờ phát âm chữ HŨM, chủng tử 
tự tâm của tất cả chư Phật. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 

Dòng 1: Nơi miền tây của châu lục .Jambu, tại hướng 
tây bắc xứ Ođggiyana, xứ sở của các Khadro (Dãka và 
Dãkimm) trong hồ Dhanakosha, tràn đầy nước của tám 
phẩm tánh thanh tịnh. 

Dòng 2: Trên nhánh được trang hoàng bằng nhụy, 
lá và những cánh của một hoa sen, Guru linpoche 
được sinh ra. 


283 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Tất cả phẩm tánh và ân phước của ba bí mật (thân, 
khẩu và ý) của tất cả chư Phật cùng đến trong hình 
tướng của chữ HRIH, và chữ này tan hòa vào tâm đức 
Phật A-đ¡-đà. Từ tâm Ngài, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra và 
đi xuống nhụy hoa sen. Ánh sáng chuyển thành thân 
tướng của Guru lÈinpoche, và Ngài thọ sanh trong cách 
Liên Hoa Sanh [sinh ra kỳ diệu]. 

Dòng 3: Ngài thành tựu tự nhiên hai phần lợi ích 
(tự lợi và lợi tha) và phô bày thân tướng kỳ diệu, như 
tầm hóa thân của Guru. Ngài không chỉ đạt thành tựu 
thông thường mà còn đạt được thành tựu phi thường 
của trạng thái Vajradhara (Kim Cương Trì). 

Dòng 4: Danh hiệu Ngài lừng lẫy là Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava). 

Dòng ð: Và Ngài được vây quanh bởi các quyến 
thuộc Khadro nhiều bậc (Dãka và Dãkïni). 

CẦU NGUYÊN 

Dòng 6: Hành giả nên cầu nguyện với ba loại niềm 
tin,! hãy nghĩ: “Ôi, Đấng Bảo hộ, con sẽ đi theo Ngài, 
và sẽ thực hành một cách phù hợp.” 





!Dang Ba/¡i Dad Pa: niềm tin tẩy sạch tâm. “Dod Pa/i Dad 
Pa: niềm tin gợi cảm hứng sùng kính để hoàn tất thành tựu 
như đối tượng niểm tin của họ. Yid Ch/es Kyi Dad Pa: niềm 
tin phát sinh hoàn toàn tự tin nơi đối tượng của niềm tin. 


284 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Dòng 7: “Để bảo vệ chúng sanh như chính con, đang 
chìm đắm trong đại dương của ba đau khổ, Ngài, bậc 
toàn giác, quyển năng, xin hãy đến nơi đây để ban 
phước cho thân, khẩu và ý của con với thân, khẩu và ý 
của Ngài, như sắt được biến thành vàng.” 


MANTRA CẦU KHẨN BAN PHƯỚC 


GURU có nghĩa là vị thầy hay sự hướng dẫn tâm 
linh, người với phẩm tánh xuất sắc phong phú; không 
a1 siêu vượt hơn. 

PADMA là phần đầu danh hiệu của Guru Rinpoche. 

BIDDHI là những gì chúng ta muốn thành tựu - 
thông thường và phi thường. 

HŨM có nghĩa là sự khẩn cầu ban thành tựu. 


Do vậy, [cả câu có nghĩa là: | Ó Guru Padma, xin ban 
thành tựu. 


NỘI DUNG CỦA BÀI NGUYỆN 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 
Dòng 1. Nơi sinh ra 
Dòng 2. Cách sinh ra. 
Dòng 3. Sự vĩ đại của phẩm tánh Ngài. 
Dòng 4. Danh hiệu riêng của Guru Rinpoche. 
Dòng ð. Quyến thuộc. 


285 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


CẦU NGUYÊN 
Dòng 6. Cầu nguyện với lòng khao khát đạt được sự 
ất khả phân với Guru Rinpoche hoặc phát triển tín 
tâm nơi Ngài. 
Dòng 7. Sự thành tựu bất khả phân với Guru 
Rinpoche dựa vào chính chúng ta. 


MANTRA ĐỂ CẦU KHẨN BAN PHƯỚC 


CON ĐƯỜNG CỦA Ý NGHĨA ẨN GIẤU 


CON ĐƯỜNG CỦA GIẢI THoÁT 
Ý nghĩa gốc 

HŨM - đánh thức trí tuệ tự hiện, bản tánh tối 
thượng. 

1. Tâm! (orgyen yul) là sự giải thoát (tsam) [từ 
những cực đoan] của luân hồi (nub) và Niết- 
bàn (chang). 

2. Đó là sự nhận biết của hợp nhất (dongpo) của 
lãnh vực tối thượng thanh tịnh bổn nguyên 





!Sems Nyid: bañn taùnh toái thöôïng vaø baôn taùnh coát 
tuây cuôa taâm, veà Sems (taâm thöùc) laø caùch löøa øaït. 
Trong baôn vaên naøy, Taâm vôùi chöõ T hoa bieäu hieän 
cho Sems Nyid. 


286 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


(pema) và quang minh, giác tánh vaJra nội tại 
(kesar) và (la)... 

Đó là Đại Viên Mãn, sự kỳ diệu (yatsen). Nó là 
sự đạt được (nye) thành tựu cao nhất (chogkl 
ngödrub), trạng thái của Vajradhara. 

Đây là trí tuệ của bản tánh tuyệt đối, lừng danh 
như (zhesu trag) nền tảng tối thượng (ungne) 
của chư Phật (pema). 

Trí tuệ này với (kor) vô số năng lực hóa thân 
(mangpo) của nó lưu xuất (dro) trong lãnh 
vực tối thượng (kha) như những thuộc tính 
(khortu). 

Con phát triển tự tin vững chắc (dag drub kyee) 
vào bản tánh của trí tuệ nguyên sơ bất nhị 
(khye ky1 Je su). 

Để (chir) tịnh hóa mọi bám luyến vào hình 
tướng như trí tuệ nguyên sơ (chinkyee lob), 
cầu mong con nhận ra (shegsu sol) bản tánh tối 
thượng. 


Trí tuệ nguyên sơ là tánh không trong tỉnh túy của 
nó (Dharmakaya) (GURÙ), trong sáng trong bản tánh 
(Sambhogakaya) (PADMA), và tỏa khắp trong lòng bi 
[năng lực] (Nirmanakaya) (SIDDH với năm bậc trí 
tuệ (HŨM). 


287 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


LUẬN GIẢNG 


SỰ PHÁT ÂM CHỦNG TỬ TỰ 

Bài nguyện bắt đầu với sự phát âm chủng tử tự 
tâm, HŨM, làm đánh thức trí tuệ nguyên sơ tự hiện, 
thật tánh của sinh tử và Niết-bàn. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 

Dòng 1. Xứ sở Odđ1yana là một suối nguồn đặc biệt 
của mật tông. Về mặt con đường thực tế, tâm của chính 
hành giả là suối nguồn đặc biệt của mật tông, nên đó là 
ý nghĩa của OjdđgIyana. 


Tâm hay bản tánh tối thượng của tâm là sự giải 
thoát khỏi bị chìm đắm trong sinh tử và vươn tới Niết- 
bàn, vì nó chẳng chấp trụ hay thiên vị đến hai cực 
đoan- sinh tử và niết bàn. 


Dòng 2. Pema, hoa sen, biểu tượng lãnh vực tối 
thượng (Dharmadhatu - Pháp Giớ)), bản tánh được 
nhận ra. Nó không trụ ở bất cứ đâu và thanh tịnh từ 
khởi thủy, giống như hoa sen không bị ô nhiễm bởi 
bất kỳ bất tịnh nào. “Kesar,” nhụy hoa, biểu thị tánh 
quang minh, giác tánh vaÿjra nội tại (Rig Pa1 rDo rởJe), 


288 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


đó là phương tiện của bản tánh nhận biết. Sự thành 
tựu tự nhiên, tánh giác nội tại tự tỏa sáng, trí tuệ bổn 
nguyên, được nở hoa với sự trong sáng: do vậy, nó tương 
đồng với nhụy của một hoa sen. 


Khi cuống hoa (Dongpo) giữ nhụy và những cánh 
của một hoa sen với nhau, trí tuệ bổn nguyên đại cực 
lạc, tự hiện an trụ như sự hợp nhất của lãnh vực tối 
thượng (dByïng) và trí tuệ bổn nguyên (Ye Shes), và nó 
là bản tánh tối thượng của tâm, hoặc tánh quang minh 
sẵn có của tâm. 

lòng ở. Tâm là sự sinh ra tự nhiên, tánh quang 
minh Đại Viên Mãn (Dzogpa Chenpo), trí tuệ bổn 
nguyên của bản tánh tuyệt đối, ý nghĩa của quán đảnh 
thứ tư, đó là sự kỳ diệu. Nó hiện diện tự nhiên như nền 
tảng của tâm tất cả chư Phật, sự đạt được thành tựu 
tối thượng, trạng thái của Vajradhara. 

Dòng 4. Tâm là nền tảng của tất cả chư Phật ba đời, 
các bậc đã nở rộ như hoa sen, bản tánh tối thượng, nên 
được lừng danh như nền tảng của Pema, chư Phật. Đây 
là sự nhận biết của Pema Jungne như vị Phật tuyệt 
đối. 

Dòng 5. Trong trí tuệ bổn nguyên đó có những phẩm 
tánh phi thường của sự thành tựu mà nếu phân chia 


289 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thành những đa dạng của chúng, là bao gồm năm loại 
trí tuệ bổn nguyên (Ye Shes INga).' Do vậy, trong 
không gian không che đậy của lãnh vực tối thượng, vô 
số năng lực hóa thân của trí tuệ bổn nguyên của tánh 
giác nội tại được lưu xuất như những thuộc tính bất 
tận của nó. 


CẦU NGUYỆN 

Dòng 6. Để nhận ra bản tánh của trí tuệ bổn nguyên 
bất nhị (Ye Shes) và để hoàn thiện nó qua thiển định 
với tự tin bất biến, đó là đại trí (Shes Rab), được diễn 
tả là “Con sẽ theo sau Ngài, và con sẽ thực hành.” 

Dòng 7. Nếu hành giả đã có kinh nghiệm và xác 
quyết trong bản tánh tối thượng này (øgNas Lugs) bằng 
sự nhận ra cái thấy (72 Ba) và hoàn thiện nhận biết 
đó qua thiển định, hành giả sẽ chuyển hóa mọi bám 
luyến vào hình tướng bất tịnh thành tinh chất? của trí 
tuệ bổn nguyên (Ye Shes). 





!Trí tuệ bổn nguyên của lãnh vực tối thượng, trí tuệ bổn nguyên như gương, trí 
tuệ bổn nguyên của bình đẳng, trí tuệ bổn nguyên của phân biệt, và trí tuệ bổn 
nguyên hoàn toàn thành tựu. 

?Ngo Bo được phiên dịch ở đây như “tinh chất”. Nói chung, Ngo Bo, Thipg Le 
của ánh sáng, và Thig Le (tinh dịch) của thân vật chất, tất cả có thể phiên dịch 
là “tinh chất” và do đó nó là sự nhầm lẫn. Nên trong bản văn này tôi phiên 
dịch Ngo Bo như “tinh chất”, Thig Le của thân vật chất trong giai đoạn hoàn 
thiện là “tinh túy”, và Thig Le của ánh sáng của Thưøal là “thig-le” 


290 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Hoặc, nếu hành giả không thể đạt được trí tuệ bổn 
nguyên, thì để tiếp nhận được sự ban phước của con 
đường trong chính tâm thức mình, hành giả mong ước 
như sau: “Cầu mong con nhận ra! bản tánh tối thượng 
(Chos Nyid) bằng việc tan hòa tính nhị nguyên chủ 
thể-đối tượng vào nó, như sóng của nước hòa vào nước, 
qua năng lực ban phước của các hướng dẫn của Lama 
và qua sự học tập và quán chiếu.” 


MANTRA ĐỂ CẦU THỈNH BAN PHƯỚC 

Trí tuệ bổn nguyên là bản chất rỗng không (Ngo 
Bo sTong Pa), Pháp Thân, và vì nó không ở dưới bất 
cứ đặc tính có thể nhận thức nào, nó là bậc cao nhất, 
GURU. 


Bản tánh của trí tuệ bổn nguyên là quang minh 
(Rang bZhin gSal Ba). Nó là sự thành tựu Báo Thân 
tự nhiên, với năng lực phô diễn bất tận. Song, nó không 
tách rời khỏi lãnh vực tối thượng. Nên nó là PADMA, 
hoa sen, có nghĩa không bị nhiễm ô bởi các đặc tính 
tương đối. 





1“Cầu mong con nhận ra” là ý nghĩa của “Xin đến đây” trong bài nguyện. Một 
trích dẫn hiện nay từ Pramnavrttika trong bản văn của Ngài Mipam Rinpoche, 
Shegs (“đến”) có ý nghĩa của “sự nhận biết” (rTogs) 


291 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Sự bất khả phân của tỉnh túy và bản tánh đó! là 
lòng bi phổ quát, xuất hiện trong sự phô diễn (Rol Pa) 
của luân hồi và niết bàn, đáp ứng mong ước của tất cả 
chúng sanh bất tận đó là SIDDHI hay sự thành tựu. 

HŨM biểu thị trí tuệ bổn nguyên tự hiện, chủng tử 
tự của tâm, người sở hữu năm trí tuệ bổn nguyên. 


CON ĐƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THIỆN 
XẢO (THABS LAM) THEO GIAI ĐOẠN 
HoàN THIỆN 


Nghĩa gốc 
HŨM - đánh thức trí tuệ bẩm sinh tự hiện. 
1. Tại trung tâm (tsam) của kinh mạch roma (nub) 
và kyangma (chang) của thân vaJra (ogyen yul), 
2. Tại (la) luân xa tám cánh nơi ngực (pema), 
trong “tỉnh chất” (Thig Le) (kesar), trong uma, 
kinh mạch trung ương (dongpo), 


3. An trụ (nye) sự kỳ diệu (yatsen), tâm trí tuệ 
bổn nguyên không nhiễm ô, đại cực lạc - bản 





!Sự bất khả phân của Ngo Bo và Rang bZhin, sTong Pa và gSal Ba, Ch”os sKu và 
Longs sKu, Guru và Padma 


292 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


tánh quang minh bất động, sự đạt được thành 
tựu cao nhất (chogki ngödrub). 

4. Nó là sự lừng danh (zheshu trag) như hiện diện 
tự nhiên, Padmasambhava tuyệt đối (pema 
Jungne). 

5 __ Tỉnh chất trí tuệ bổn nguyên này (kor) với nhiều 
(mangpo) loại năng lượng (rLung) và tình chất 
(Thig Le), đó là sự hiện thân trong lãnh vực 
rỗng không (khadro) của kinh mạch như tính 
linh hoạt, nhiệt tình (khortu). 

6. Theo bản tánh thiện xảo của thân vajra 
(khyeky1 Jesu), con sẽ rèn luyện trong trí tuệ 
bổn nguyên (dag drub kyee) qua các giai đoạn 
của rèn luyện mật tông. 

7. Để (chir) chuyển hóa mọi hiện hữu vào lãnh 
vực của đại cực lạc (chinkyee lab), cầu mong 
con đạt được đại cực lạc của thân vajra (kim 
cương thân) (shegsu sol). 

Trí tuệ bổn nguyên cao nhất (GURU) và sự không 
nhiễm ô, đại cực lạc tự hiện (PADMA) đem lại trí tuệ 
bổn nguyên vĩ đại, tối thượng (SIDDHD, Tâm linh 
thiêng của chư Phật (HŨM). 


293 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


LUẬN GIẢNG 


GIỚI THIỆU 

Với những người không thể nhận ra trí tuệ bổn 
nguyên tuyệt đối (Don Gyi Ye Shes) qua sự tu tập đã 
giải thích trong con đường giải thoát, vẫn có thể đạt 
được qua sự tu tập phi thường nhất của con đường 
phương tiện thiện xảo. 


SỰ PHÁT ÂM CHỦNG TỬ TỰ 
Chữ HŨM biểu thị sự tỉnh thức của trí tuệ bổn 
nguyên bẩm sinh, tự hiện. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 
Dòng 1. Xứ sö Odđiyana biểu thị thân va/ra, nền 
tảng phi thường của tantra. 


Trong thân va/ra đó, bên phải là kinh mạch roma 
màu đỏ (Sanskrit: rasana) trong đó là năng lượng mặt 
trời (Nyi Ma] rLung) chuyển động vòng quanh, làm 
giảm tỉnh chất (Tạng: Thig Le, Sanskrit: Bindu). Ö 
bên trái là kinh mạch Kyangma màu trắng (Sanskrit: 
lalana) trong đó là năng lượng mặt trăng (1a Ba] 
rLhung) chuyển động vòng quanh, làm gia tăng, tẩy 
tịnh, làm mát và an định tỉnh chất. 


294 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


CHữa các kinh mạch này, tại trung tâm [nơi năng 
lượng trí tuệ bổn nguyên trôi chảy] 


Dòng 9. Hoa sen (pema) biểu thị Luân Xa Pháp Tám 
Cánh tại ngực (sNyIng Ea Chos Ky1 “Khor Lo). Nhụy 
hoa (kesan) biểu thị tinh chất (hay tinh dịch), tỉnh chất 
cần cho sự sống của năm yếu tố (ngũ đại). Cuống hoa 
(dongpo) biểu thị uma (Sanskrit: avadhữt) hay kinh 
mạch trung ương trong đó là năng lượng trí tuệ bổn 
nguyên (Ye Shes Kyi rung) trôi chảy vòng quanh. 


Dòng 3. Bên trong chu trình của kinh mạch, năng 
lượng, và tỉnh chất đó - tỉnh chất sinh lực phi thường 
(Dvangs Ma) của thân vajra - và sự khởi nguyên cùng 
lúc với chúng từ khởi thủy, giống như long não và mùi 
của long não, trụ trong bản chất quang minh Cod gSal 
Ba1T Thig Le), đó là đại cực lạc không nhiễm ô, trí tuệ 
bổn nguyên tự hiện. 


Thế nên nó rất kỳ diệu. Bản chất quang minh này 
là sự hợp nhất bất khả phân của cực lạc và tánh không 
siêu vượt tư duy và mô tả, và nó là sự thành tựu tự 
nhiên của siddhi cao nhất, Vajradhara (im Cương 
Trì). 


295 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Dòng 4. Trí tuệ bổn nguyên của sự nhận biết rằng 
bản chất quang minh đó lừng danh như sự tuyệt đối, 
Pema Jungne, tự hiện (Padmasambhava). 


Dòng õ. Bản chất quang minh của trí tuệ bổn 
nguyên đó, Padmasambhava, với nhiều tinh chất và 
năng lượng (rung) như năng lực hiện thân (r7Tsa)) 
đại tỉnh chất của tự thân trí tuệ bổn nguyên. Đó là sự 
hiện thân trong không gian trống rỗng của kinh mạch 
trung ương và các kinh mạch nhỏ hơn như sinh khí 
của nó. Nếu hành giả áp dụng sự rèn luyện về phương 
tiện thiện xảo, thì chu trình của thân va/ra xuất hiện 
như trí tuệ bổn nguyên đại cực lạc của bản chất quang 


minh. 


CẦU NGUYỆN 

Dòng 6. “Con sẽ theo sau Ngài, và con sẽ thực hành” 
trước hết biểu thị rằng đó là rèn luyện trên hiểu biết 
và hoàn thiện bản tánh của thân vajra; và thứ hai; 
trí tuệ bổn nguyên đại cực lạc qua sự rèn luyện thâm 
sâu với các đặc tính (mTShan bChas Ky1 rNal “Byor) 
của giai đoạn hoàn thiện (rDzogs Rim), bao gồm thực 
hành về yoga nội hỏa (gTum Mo), sự rèn luyện qua sự 
hỗ trợ của vị phối ngẫu vajra bên trong hay bên ngoài. 
Các rèn luyện này sẽ đem lại kết quả cho phép năng 


296 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


lượng nghiệp và tâm thức đi vào kinh mạch trung tâm, 
và nhận ra trạng thái của thân huyễn, thể nhập tánh 
sáng, và yoga giấc mộng, vì sức lực của luyện tập thân 
thể, rèn luyện của năng lượng, và tập trung tâm thức 
về tinh chất vi tế (Phra Mo1 Thig Le). 


Dòng 7. Qua sự rèn luyện của phương tiện thiện 
xảo, hành giả chuyển hóa mọi hiện hữu vào sự đạt được 
của bản tánh đại cực lạc thuần tịnh của thân vaÿ/ra, và 
chuyển chúng thành mangala của thân, khẩu và ý của 
chư Phật. 


Để đạt được đại cực lạc của kim cương thân, tất cả 
khuynh hướng thói quen của năng lượng nghiệp thay 
đổi - nguyên nhân của hình tướng sinh tử, tùy thuộc 
tâm nhiễm ô do tư duy với những đặc tính - được tan 
hòa vào kinh mạch trung ương của trí tuệ bổn nguyên 
bất động, và được buộc vào tỉnh chất đại bất động, lãnh 
vực tối thượng thật sự của nền tảng. Do vậy, Đến (đạt 
được) tới Dharmakaya, lãnh vực tối thượng của nền 
tảng. 


MANTRA CẦU THỈNH BAN PHƯỚC 

Trí tuệ bổn nguyên của con đường, đó là sự đạt được 
qua con đường rèn luyện phi thường, là cao nhất; vì thế 
là GURU (vị thầy). 


217 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Mọi bất tịnh, như năm cảm xúc phiền não, xuất 
hiện như sự hỗ trợ của đại cực lạc thuần tịnh và sự tự 
giải thoát; vì thế là PADMA (hoa sen). 

Như kết quả cuối cùng, trí tuệ bổn nguyên vĩ đại sẽ 
nhanh chóng đạt được; vì thế là SIDDHI (thành tựu). 

Trong sự sửng sốt vào lúc xuất hiện của trí tuệ bổn 
nguyên qua rèn luyện của con đường phương tiện thiện 
xảo xảy đến từ chủng tử tự Tâm của chư Phật - HŨM. 


THEO NYINGTHIG CỦA DZOGPA CHENPO: SỰ 
NHẬN BIẾT TRỰC TIẾP CỦA HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN 


Ý nghĩa gốc 

HŨM - cầu khẩn trí tuệ tự hiện đem lại sự nhận biết 
của khuôn mặt trí tuệ bổn nguyên tối thượng. 

1. Ánh sáng của tâm (ogyen yul) và lãnh vực tối 
thượng bên trong (nub) của nó (ky!), lãnh vực 
tối thượng bên ngoài (chang), và ánh sáng nước 
của mắt (tsam), và 

2. Ánh sáng của lãnh vực thanh tịnh tối thượng 
và ánh sáng của rỗng không thig-le (pema) với 
chuỗi vajra - năng lực của giác tánh nội tại - 
(kesar) được hiện diện cho chúng ta. Nhờ vào 


298 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


(la) giác tánh nội tại ổn định vững chắc trên 
chúng qua thiền định (dongpo). 

Hành giả đạt được (nye) sự kỳ diệu (yatsen) 
ba cái thấy trước tiên (sNang Ba) và đạt được 
siddi cao nhất (chogk1l ngodrup), cái thấy thứ 
tư. 


Sự đạt được này lừng danh (zhesu trag) như 
sự đạt được của Phật tánh bổn nguyên (pema 
Jungne). 


Sau đó ánh sáng của trí tuệ tự hiện chiếu ra 
(kor) nhiều (mangpo) tia sáng và thig-les như 
năng lực biểu hiện của nó (rTsal) (khortu) 
chuyển động vòng quanh trong không gian 
(khadro). 


Con thiền định (dag drub kyee) về cái thấy tự 
nhiên của thanh tịnh bổn nguyên (khye kyi 
Jetsu). 


Để (chir) đạt được thân vajra cầu vồng của đại 
chuyển di (shegsu sol), cầu mong con tịnh hóa 
mọi hiện tượng vào sự rộng mở của trí tuệ bổn 
nguyên (chinkyee lab). 


299 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Sự vĩ đại nhất này (GURU), không nhiễm ô 
(PADMA), và thành tựu tối thượng (SIDDHI) là kỳ 
diệu (HỦM!). 


LUẬN GIẢNG 


GIỚI THIỆU 

Trí tuệ bổn nguyên tự hiện, tự nhiên an trụ từ ban 
sơ như bản tánh tối thượng (Chos Nyid) của tâm. Tuy 
nhiên, vì sự tác động của nghiệp và cảm xúc phiền não, 
bản tánh tối thượng bị che phủ và khuôn mặt của nó 
(Rang Zha)) không được quán sát. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 

HŨM biểu thị tỉnh túy của thành tựu tự nhiên 
thögal, trí tuệ bổn nguyên tự hiện. Thögal đem lại cái 
thấy của khuôn mặt thật (bản lai diện mục) của trí tuệ 
bổn nguyên tự hiện từ trạng thái thành tựu tự nhiên 
thể nhập quang minh, ngay cả cho người bình thường 
chúng ta, nếu đi theo hướng dẫn của thừa cao nhất 
này. 


Dòng 1. Ogyen yul biểu thị ánh sáng của tâm (T5/ta 
Sha Y¡ sGron Ma). Thân trẻ trung trong một bình 
(tịnh bình thân trẻ trung) (øZhon Nu Bum su), thig- 


300 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


le chiếu sáng rực rỡ của trí tuệ bổn nguyên, an trụ 
vô hình (nubÙ) trong không trung của kim cương thân, 
lãnh vực nền tảng nội tại (Nang G¡ đByings). 


Chang là lãnh vực nền tảng bên ngoài, không gian 
xuất hiện trong sáng, bầu trời không mây. Tham, kinh 
mạch của hai lãnh vực bên ngoài và bên trong, là nước 
ánh sáng của mắt (rGyang Zhag Chu Yï sGron Ma). 


Dòng 2. Qua nước ánh sáng của mắt, trong lãnh 
vực nền tảng bên ngoài, xuất hiện bầu trời thanh tịnh 
- xanh dương, trong sạch, với mạng lưới cầu vồng đẹp 
đẽ bởi £h¡g-le tuần hoàn, giống như gương. Tất cả điều 
này là ánh sáng của lãnh vực thanh tịnh nền tảng 
(dByIng rNam Dag Œ1 sGron Ma). 


Đau đó, nhờ đạt được kinh nghiệm này, ánh sáng 
của £hig-le rỗng không (Thiøgs Le sTbng Pa1T sGron 
Ma) trong màu đỏ - rõ ràng, tròn và trong sạch - sẽ 
xuất hiện giống như phác họa trên nước khi ném một 
hòn đá vào mặt hồ. Hai ánh sáng này (sGron Ma) hoạt 
động như nền tảng, một thùng chứa, hay một căn nhà. 
Cả hai được biểu hiện bằng pema (hoa sen). 


Kesar (nhụy hoa) biểu thị chuỗi va/ra (rDo rửe bu 
Gu rGyuo), đó là năng lực của giác tánh nội tại (rig 
gøDangs). Nó là tình hoa của ánh sáng trí tuệ tự hiện 


301 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


(Shes Rab Rang Byung Gi sGron Ma) và sự tự-tỏa sáng 
của giác tánh nội tại thực sự, trí tuệ bổn nguyên. 


Dongpo (cuống hoa) biểu thị sự ổn định của lãnh vực 
nền tảng (đByïng) và giác tánh nội tại (Ji Pa) nhờ giới 
hạn năng lực của giác tánh nội tại (Rig gÙangs) trong 
cõi giới của lãnh vực nền tảng và lúc thúc bách (gNad 
gZh¡ Ba) qua cách thức giải thoát tư duy của giác tánh 
nội tại (lig Pa Rang Bab rTog Med). Bằng việc đạt 
được kinh nghiệm trong (la) phương tiện thiện xảo đó. 


Dòng 3. Hành giả sẽ đạt được bốn niềm tự tín một 
cách dần dần và sẽ thành tựu những thị kiến kỳ diệu 
của nhận biết trực tiếp bản tánh tuyệt đối (Chos Nyid 
mNgon gSum), sự phát triển kinh nghiệm (Nyams 
Gong “Phel), và sự viên mãn giác tánh nội tại (Rig Pa 
Tshad Phobs). Sau đó, hành giả sẽ đạt được trạng thái 
hòa tan của (tất cả các Pháp vào) bản tánh nền tảng 
(Chos Nyid Zad Pa) - sự thành tựu cao nhất, trạng 
thái của Vajradhara - trong chính kiếp sống này. 

Dòng 4. Sau đó hành giả sẽ được bất khả phân 
với Tâm của Pema .Jungne, là vị Phật nguyên thủy 
(Samantabhadra). Do đó, “Ngài lừng danh là Pema 
jJungnể”. 


302 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Dòng 5. Dù không di chuyển khỏi trạng thái bình 
đẳng của ánh sáng trí tuệ tự hiện, vẫn sẽ có sự lưu 
xuất tự nhiên của năng lực hóa hiện (rT5a}) của trí tuệ 
tự hiện đó, trong tướng dạng của nhiều tia sáng cầu 
vồng di chuyển rõ ràng, thig-le và các thig-le nhỏ trong 
không trung. 

Dòng 6. Vào lúc đó, mọi phát triển này chỉ là năng 
lực của giác tánh nội tại. Do đó, hành giả thiền định về 
tánh quang minh thể nhập của bốn thiền quán (Chog 
bZhag bZh)) trong sự bất biến của cái thấy tự nhiên 
của thanh tịnh bổn nguyên (Ka Dag). 

Dòng 7. Nhờ thực hành như vậy, cầu mong con tịnh 
hóa mọi hiện tượng phát sinh do năng lượng nghiệp 
bất tịnh vào sự rộng mở của trí tuệ bổn nguyên bất 
hoại để đạt được thân va/ra cầu vồng của đại chuyển di 
(2a bus “Pho Ba Chen Po). 


MANTRA CẦU THỈNH BAN PHƯỚC 

Con đường tinh túy sâu thẳm nhất của thể nhập 
quang minh là sự rèn luyện phi thường, vì nó thiền 
định về kết quả - tự thân của Phật tánh - như là con 
đường của sự rèn luyện. Do vậy, nó là cao nhất (GURU), 
tinh khiết (PADMA) và đạt được sự tối thượng trong 
chính cuộc sống này (SIDDHI). Kỳ diệu thay (HŨM)! 


303 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


SỰ THÀNH TỰU CỦA KẾT QUẢ 


Ý nghĩa gốc 


304 


HỦŨM - cầu khẩn trí tuệ bổn nguyên. 


là 


Đự rèn luyện mật truyền đánh thức dòng 
truyền mật tông (ogyen yul) của Tâm hành giả 
làm (kyi) siêu vượt mối nối (tsam) của sự chìm 
đắm (nub) trong sinh tử và giải thoát (chang) 
khỏi nó, 

Qua sự đạt được khẩu (pema), ý (kesar), và 
thân (dongpo) của chư Phật, và (la) 

[Trí tuệ bổn nguyên của sự đạt được] là kỳ diệu 
(yatsen). Đây là sự đạt được (nye) của thành 
tựu cao nhất (chogki ngödrub), trạng thái của 
Vajradhara. 

Được lừng danh (zhesu trag) như 
Padmasambhava tự hiện xác thực (pema 
Jungne). 

Trí tuệ này với (kor) vô số (mangpo) hóa thân, 
bao la như hư không (kha), hoạt động (dro) như 
năng lực của nó (khortu). 

Con duy trì (dagdrub kyee) trong trạng thái 
nhận biết (esu) của bản tánh không nỗ lực, sự 
thanh tịnh bổn nguyên (khyekyi). 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


7. Để (chir) hiện tượng hiện hữu xuất hiện như 
mandala của bốn vaJra (chinkyee lab), cầu mong 
con đạt được (shegsu sol) mandala của nền tảng 
ban sơ. 


Đây là sự nhận biết (HŨM) của con đường và trí tuệ, 
đó là siêu việt nhất (GURU), không nhiễm ô (PADMA), 
thành tựu tối thượng (SIDDHI). 


LUẬN GIẢNG 


GIỚI THIỆU 
HỦŨM - trí tuệ bổn nguyên thiêng liêng. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI NGUYỆN 

Dòng 1. Xứ sở Ogđ1yana (ogyen yu) là suối nguồn 
của mật tông, và sự định nghĩa chữ Ogđ1yana là “đi 
bằng sự bay”. Trong tantra, sự đánh thức dòng truyền 
tantric của chính tâm hành giả (sNgags Kyi Rigs Sad 
Pa) và đạt giải thoát khỏi bị sa lầy trong những hình 
tướng nhị nguyên (gNyis sNang) của sinh tử là rất 
nhanh chóng, giống như bay. 

Nhờ đánh thức tâm, hành giả siêu việt sự việc 
(Tsam) của luân hồi và Niế?-bàn bằng sự giải thoát 


305 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


(chang) khỏi bị chìm đắm (nub) trong sình lầy của sinh 
tử, tịnh hóa nó khỏi mọi nhiễm ô và hóa tán những 
hình tướng huyễn ảo vào lãnh vực nền tảng. 

Dòng 2. Sự thành tựu của thanh tịnh tất cả âm 
thanh như mandala của khẩu (Pema), sự viên mãn tất 
cả tư duy như mandala của ý (kesar), và sự chín muổi 
của tất cả hình tướng như mandala của thân (dongpo) - 
ba phương diện bí mật (gSang B gSum) của Phật tánh 
- và (ba) 


Dòng 3. Trí tuệ bổn nguyên của sự thành tựu, đó là 
nhất như và bình đẳng, là sự kỳ diệu (ya£sen). 


Khi hành giả nhận ra điều này, nó là sự đạt được bất 
khả phân của nền tảng và kết quả, sự thành tựu cao 
nhất (chogkyi ngödrub), trạng thá1 của Vajradhara. 


Dòng 4. Sự đạt được này lừng danh (zhesu traøg) là 
Padmasambhava tuyệt đối (pema Jungne), 


Dòng 5. Và bản tánh của nó là không lệch khỏi nền 
tảng bổn nguyên. Tuy nhiên, từ trí tuệ ban sơ, có vô số 
(mangpo) hoạt động (dro) xuất hiện (kor) của những 
hiện thân của luân hồi và niết bàn, bao la như bầu trời 
(kha), xuất hiện như năng lực của nó (kho). 


306 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


CẦU NGUYỆN 

Dòng 6. Nếu, đã nhận ra ý nghĩa bản tánh và thực 
tại của sự đạt được này, sau đó hành giả vẫn ở trong 
nó không xao lãng, giống như không thể kiếm được đá 
sỏi trong một hòn đảo toàn bằng vàng ròng. Do vậy 
mọi hình tướng bất tịnh sẽ đi đến kết thúc và chỉ còn 
những hình tướng thanh tịnh bổn nguyên xuất hiện. 
Hành giả sẽ đạt giải thoát khỏi tất cả ràng buộc của 
nghiệp và cảm xúc phiền não. Tất cả phẩm tánh thiện 
sẽ thành tựu tự nhiên và không cần nỗ lực, và hành giả 
sẽ đạt được Dharmakaya gia1 đoạn vĩnh viễn. Do vậy, 
nó là sự duy trì (daøg drub kyee) trong trạng thái nhận 
biết (Jesu) của thanh tịnh bổn nguyên (khyeky). 

Dòng 7. Tất cả hiện tượng hiện hữu đều xuất hiện 
trong tướng dạng mandala của bốn vajra! (chinkyee 
lab chữ), sự ban phước của trí tuệ bổn nguyên của 
chính tâm hành giả. Sự thành tựu này xuất hiện như 
kết quả của việc đạt được (shegsu so] nền tảng bổn 
nguyên, chân lý tối thượng. 


MANTRA CẦU THỈNH BAN PHƯỚC 
Đây là sự nhận biết (HŨM) của con đường và trí 


tuệ, đó là cao nhất (GURU), không nhiễm ô (PADMA), 
thành tựu tối thượng (SIDDHD). 





!Thân, khẩu, ý, và trí tuệ va/ra bổn nguyên của chư Phật. 


307 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


KẾT THÚC THỰC HÀNH 


Trước tiên, việc thực hành Bài nguyện Vajra bảy 
dòng như Guru Yoga, theo ý nghĩa thông thường, sẽ 
gây ra sự xuất hiện của trí tuệ bổn nguyên uyên thâm. 
Do học tập những điểm trọng yếu của con đường giải 
thoát, phương tiện thiện xảo, hay Đại Viên Mãn từ một 
vị Lama đủ phẩm tánh và thực hành siêng năng, hành 
giả sẽ đạt được tự tin trong nhận biết, tự thân kết quả 
như đã giải thích chi tiết trong giáo lý, và sẽ đạt tới 
trạng thái của Vïidyadhara (Bậc Trì Minh). 


Với niềm tin không dao động, hãy quán tưởng Guru 
Rinpoche trên đỉnh đầu của hành giả, hiện thân của 
tất cả sự quy y. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ đến Ngài 
bằng Bài nguyện Vajra bảy dòng. Nhờ cam lồ rót xuống 
từ thân Guru, mọi tật bệnh, ác nghiệp, và đau khổ của 
thân, khẩu, và ý hành giả đều được tẩy sạch trong 
dạng máu, mủ, côn trùng, muội khói và rác rưởi. Vào 
lúc cuối, chính thân thể hành giả tan hòa, giống như 
muối tan trong nước, và sau đó chất lỏng này chảy vào 
miệng của Yamarz7a, Tử Thần, và các chủ nợ nghiệp 
khác bị chôn dưới đất. Tin tưởng rằng nó đã thỏa mãn 
tất cả bọn họ và mọi nghiệp đã được xóa sạch. Vào lúc 
cuối, hành giả nên xem tất cả đều biến mất vào hư 
không. 


308 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Một lần nữa, hãy quán tưởng chính thân thể bạn 
trong dạng thân ánh sáng rực rõ của một thần thánh - 
bất cứ dạng nào mà bạn thích. Nơi ngực của vị thánh, 
tại trung tâm của một hoa sen tám cánh, vị Lama đi 
xuống đỉnh đầu bạn và trở thành một với tỉnh chất bất 
hoại (bindu), trí tuệ bổn nguyên. Sau đó hành giả nên 
trụ trong cực lạc của trí tuệ bổn nguyên. 


Giai đoạn hậu thiền định phải được ứng xử như sau: 
mọi hình tướng đều được thấy như một tịnh độ và như 
các thần thánh, thực phẩm và nước uống như sự cúng 
dường, và các hoạt động được thấy như đi, ngồi, đảnh 
lễ và đi nhiễu quanh. Khi ngủ, bạn nên quán tưởng 
Guru trong ngực bạn. Trong tất cả hoạt động hằng 
ngày, bạn phải cố gắng chuyển hóa mọi sự vào các thực 
hành đạo đức không gián đoạn. Việc quán tưởng Lama 
trong bầu trời phía trước bạn và bày tỏ cúng dường, 
dâng cúng tán thán, cầu khẩn tâm Ngài, và tiếp nhận 
sự ban phước thân, khẩu, và ý của Ngài là điều quan 
trọng. Nói chung, đây là vì các phẩm tánh thiện của 
cảnh giới cao của sự giải thoát, và nhất là sự phát triển 
nhận biết của con đường thâm sâu, chỉ tùy thuộc sự 
ban phước của Guru ởi vào tâm của chính hành giả. 


309 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Để đạt được trí tuệ bổn nguyên tuyệt đối trong chính 
tâm hành giả, hành giả phải được quen thuộc với các 
giáo lý đã cho trong sufra và tantra nói chung, và nói 
riêng là với sự giới thiệu trực tiếp (Ngo “Phrod) đến 
trí tuệ bổn nguyên xác thực (Don Gy¡ Ye Shes). Và, 
tùy theo kinh nghiệm, nhận biết và khả năng, hành 
giả nên thiền định về bất cứ con đường giải thoát hoặc 
phương tiện thiện xảo nào thích hợp với chính hành 
giả. Nhờ làm điều này, hành giả sẽ đủ điều kiện đạt 
được cả hai thành tựu thông thường và tối thượng. 


310 


12. SỰ TIẾP NHẬN BỔN QUÁN ĐẢNH CỦA 
THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO! 


(Z2 ốn quán đảnh hay wang được tiếp 
nhận vào lúc cuối của Ngởndro. Con 
đường toàn giác xuất sắc của truyền thống Longchen 
Ningthig, được phát hiện bổi Ngài Rigdzin đigme 
Lingpa và được Ngài Dodrupchen Rinpoche đệ nhất 
soạn thảo. Bốn quán đảnh được tiếp nhận qua năng 
lực ánh sáng ban phước của Guru linpoche. Chúng 
ta quán tưởng ánh sáng ban phước phát ra từ những 
nơi thiêng liêng khác nhau của thân Guru linpoche 
và sau đó hòa nhập vào những điểm năng lượng khác 
nhau của chính thân chúng ta. Kết quả là, chúng ta 
thấy, cảm nhận, và tin tưởng rằng ta được quán đảnh 
và đạt được tịnh hóa, thành tựu khác nhau. 


Trong những dòng liên quan đến những quán đảnh 
trong con đường toàn giác xuất sắc, có nhiều thuật ngữ 





!Bản viết lại buổi nói chyện tại Điện Maha Siddha 
Nyingmapa, Hawley, Mass., vào ngày 15 tháng 12 năm 
1991. Bài này dựa căn bản chủ yếu trên SC, NS, DD, KZ, 
KZZ,15,IY,TYG; và BG 


311 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


kỹ thuật, trong thực tế bao trùm toàn bộ phạm vi của 
rèn luyện và kết quả mật tông, sự quán đảnh là phương 
pháp cho chúng ta nhập môn vào tất cả rèn luyện mật 
tông và thành tựu. 


Trong bản văn, các phân chia phụ của rèn luyện và 
thành tựu của mật tông được sắp xếp theo trình tự của 
bốn quán đảnh, và việc đưa ra sự giải thích theo trình 
tự này sẽ rất phức tạp. Do đó, tôi sẽ thảo luận bằng 
cách sắp xếp chúng với nhau, như bốn chủng tử tự, bốn 
vajra, bốn ánh sáng, bốn trung tâm năng lượng, bốn 
nghiệp nhiễm ô, sự tịnh hóa bốn che ám, bốn giai đoạn 
của thành tựu và bốn thân Phật. Trong phần mở đầu, 
tôi sẽ giải thích ý nghĩa riêng biệt của các phân chia 
phụ này, và vào cuối bài viết tôi sẽ giải thích phương 
thức để kết hợp chúng chặt chẽ như các phần của bốn 
quán đảnh. 


Quán đảnh, hay sự nhập môn, được phân loại thành 
ba trình độ khác nhau, như đã nhắc đến trước đây. Thứ 
nhất là quán đảnh của nguyên nhân (hay nền tảng). 
Khi chúng ta lần đầu tiếp nhận quán đảnh, sự quán 
đảnh bắt đầu mở ra năng lượng thân thể, cảm xúc và 
hệ thống tri thức của chúng ta đến sự tu hành, kinh 
nghiệm và thành tựu của mật tông. 


312 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Thứ hai là sự quán đảnh của con đường. Sau khi 
bắt đầu trên con đường mật truyền, qua rèn luyện như 
Ngöndro và bằng việc nhận quán đảnh nhiều lần, bao 
gồm những tu hành mật tông được thảo luận trong 
những trang sau đây, sự nhận biết và kinh nghiệm của 
chúng ta sẽ tiến bộ. 


Thứ ba là sự quán đảnh của kết quả. Nó là sự hoàn 
thiện của mục tiêu quán đảnh, trí tuệ tối thượng với sự 
đạt được các thân được thảo luận trong các trang sau 
đây. 


Sự tiếp nhận quán đảnh trong thực hành Ngöndro 
chủ yếu là quán đảnh con đường. Nhưng, đĩ nhiên, nó 
có thể là quán đảnh nguyên nhân nếu chúng ta chưa 
thực sự nhập môn hoặc chưa có bất kỳ kinh nghiệm 
tâm linh mật truyền nào, và chúng ta tiếp nhận quán 
đảnh như điểm khởi đầu của mình. Ngoài ra, nếu có 
nhận biết của trí tuệ nền tảng, nó sẽ viên mãn nhận 
biết của chúng ta. Thế nên nó là sự quán đảnh kết quả. 


Nói chung, có ba giai đoạn của tâm thức và điều 
kiện tâm linh của chúng ta. Chúng là các giai đoạn 
tiêu cực, tích cực và hoàn thiện. Qua cái thấy, sống và 
thiền định đúng, chúng ta có thể chuyển hóa cuộc sống 


313 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


thế gian tiêu cực của mình thành một cuộc sống công 
đức tích cực, và cuối cùng hoàn thiện cuộc sống chúng 
ta thành một với trí tuệ toàn giác. Ở đây, mặc dù kết 
quả hay mục tiêu tối hậu của chúng ta là sự chứng ngộ 
hay viên mãn trí tuệ tối thượng (trong đó toàn bộ hiện 
tượng là một trong tánh giác ngộ và toàn thể pháp giới 
là một như năng lực biểu hiện của tánh giác ngộ đó), 
nhưng chúng ta chưa sẵn sàng để nhảy vọt từ tiêu cực 
đến hoàn thiện, vì phần lớn chúng ta là những cá nhân 
với các thói quen tiêu cực của phân biệt và cảm xúc. 

Vậy chúng ta đang ở giai đoạn nào? Chúng ta đang 
ở trong mớ hỗn độn tiêu cực của trận chiến khái niệm, 
tâm thức, thân thể, và cảm xúc. Tất cả khái niệm và 
cảm xúc của chúng ta là tiêu cực. Phần lớn thời gian 
thức và ngủ của chúng ta đầy dẫy sự phân biệt, cảm 
xúc phiền não, hành động phòng vệ và tấn công, lo 
lắng, căng thẳng và đấu tranh. 


Giờ đây, bằng vào sự tu tập, chẳng hạn như việc tiếp 
nhận bốn quán đảnh, chúng ta đang cố gắng chuyển 
hóa cuộc sống của thói quen tiêu cực thành tinh thần 
tích cực. Những kinh nghiệm tích cực có thể phát triển 
qua lòng bi hay thiền định trên lòng bi, sùng kính, 
hoặc nhận thức thanh tịnh, v.v... 


314 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Lòng bi thông thường v.v... không là sự thiền định 
của nhất như, bất nhị. Trái lại, lòng bi, sùng kính và 
thanh tịnh tối thượng thì không khác biệt với sự toàn 
giác hay trí tuệ bổn nguyên, sự nhất như. Song, trong 
lòng bi thông thường vẫn có cái thấy và kinh nghiệm 
hùng mạnh khiến tạo ra nhiều thiện nghiệp, công đức, 
ân phước, năng lượng và lợi ích cho chính mình và 
người khác. Những chuyển hóa như vậy xảy ra nhờ sự 
thay đổi cuộc sống chúng ta từ tiêu cực đến tích cực, vì 
thế mà sự quán đảnh của con đường là một trong các 
thực hành mạnh mẽ nhất. 


Nếu chúng ta có năng lực tích cực và sức mạnh thì 
sự chứng ngộ viên mãn, vốn là trí tuệ tối thượng, là 
điều hoàn toàn có thể, và sự chứng ngộ đó là quán đảnh 
kết quả. Sự hoàn thiện là việc trở thành một hoặc tái 
phát hiện bản tánh tuyệt đối của chính chúng ta - sự 
thấy biết toàn khắp, cực lạc, an bình của Phật tánh. 
Đự hoàn thiện là mục tiêu của chúng ta, nhưng không 
nên tham vọng chỉ hướng về mục tiêu tối thượng mà 
quên đi việc chuyển hóa cuộc sống tiêu cực của chúng 
ta thành tích cực, nếu không thì sự tu tập sẽ không có 
hiệu quả. 


315 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


MƯỜI MỘT PHÂN CHIA CỦA TIẾP NHẬN BỔN 
QUÁN ĐẢNH 


BA (HAY BỔN) CHỦNG TỰ (YI GE GSUM) 

Trong bốn quán đảnh, chúng ta quán tưởng chữ OM 
màu trắng tại trán của Guru Rinpoche, chữ ẤN màu 
đỏ nơi cổ họng Ngài, và chữ HŨM màu xanh dương nơi 
ngực như những chủng tử tự hay âm gốc biểu thị hay 
đại diện cho thân va/ra, khẩu vaÿra, ý vajra, và trí tuệ 
vajra của Ngài để nhận được quán đảnh. 

Trước tiên tôi muốn nói vài lời về ý nghĩa của những 
chữ hay âm tiết. Bạn có thể học trong các nghi quỹ 
thiển định mật tông rằng âm tiết luôn luôn giữ một 
vai trò quan trọng khi bạn tạo ra hay hóa tán sự quán 
tưởng. Trong các nghi quỹ mật tông (không quá nhiều 
trong thực hành Guru Yoga) sự phát triển thiển định 
chi tiết của giai đoạn phát triển và hoàn thiện, như là 
RiegdzIn Dupa và Yumka Dechen Gyalmo, trước tiên, 
trong một lãnh vực rộng mở rỗng không, chúng ta quán 
tưởng một chữ, chủng tử tự, và sau đó chủng tự chuyển 
thành hình ảnh của Bổn tôn. Hoặc đôi khi chúng ta 
quán tưởng trước tiên một chủng tự, sau đó chủng 
tự chuyển thành một cõi tịnh độ, sau đó quán tưởng 


316 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


chủng tự khác trong cõi tịnh độ rồi chuyển thành một 
ngai hoa sen; và trên hoa sen đó chúng ta quán tưởng 
chủng tự khác, và sau đó chuyển thành Bổn tôn với các 
chủng tự tại những trung tâm năng lượng của Ngài. 
Do vậy, chủng tự là hạt giống (chủng tử) của sự quán 
tưởng trong giai đoạn phát triển và là trung tâm của 
suối nguồn năng lực. Ngoài ra, trong giai đoạn hoàn 
thiện, mọi hiện tượng tan hòa vào các Bổn tôn, và Bổn 
tôn tan hòa vào chủng tự, và cuối cùng chủng tự tan 
hòa vào rỗng không. Thế nên, chủng tự có một vai trò 
rất đặc biệt trong giai đoạn phát triển cũng như trong 
g1a1 đoạn hoàn thiện. 


Tại sao những chủng tự lại quan trọng đến thế? Khi 
chúng ta suy nghĩ về hoặc thấy điều gì đó, chẳng hạn 
một ngọn núi, tiến trình tư duy của chúng ta đi theo 
cách này: “Ồ, đây là một ngọn núi.” Hoặc, “Cái này 
đang ở đây.” Thậm chí nếu chúng ta không biết đó là 
một ngọn núi, chúng ta vẫn nghĩ, “Cái này ở đây”, “Đây 
là một vật màu xanh lục,” hoặc những câu gì đó tương 
tự. Chúng ta lập tức gán một nhãn hiệu, từ ngữ hay 
tên gọi cho nó. Không có sự gán nhãn với một số giải 
thích, chúng ta không thể tham gia vào tiến trình của 
tư duy. Sự gán nhãn là gốc rễ hay là một trong những 


317 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


khía cạnh quan trọng nhất trong việc tạo ra ảo tưởng 
thế gian cũng như trong sự hòa tan và quay lại vào giai 
đoạn không có gì. 


Thế nên bây giờ, khi thực hành chúng ta quán tưởng 
những chữ trong dạng chúng tự (hay đôi lúc trong dạng 
biểu tượng pháp khí cầm tay của Bổn tôn) vì lợi ích 
của thiền định. Những chữ trong hình dạng hay nét vẽ 
là không thực sự là từ ngữ hay chữ viết nguyên thủy. 
Những chữ trong thực tế là khái niệm gán nhãn đặt 
lên đối tượng tỉnh thần để diễn tả những khái niệm 
của ta hay tạo dấu ấn cho những ý tưởng của chúng ta. 
Đó có thể là những ý tưởng như “núi,” “bạn,” hay “tôi,” 
là sự diễn tả những khái niệm phàm tục; hoặc giống 
như OM, ÄH, và HŨM bày tỏ những diễn tả tâm linh 
hay không thể mô tả, hoặc ý nghĩa tối thượng vượt khỏi 
các diễn tả dựa trên khái niệm. 

Để chú tâm vào sự chuyển hóa những hoàn cảnh 
tiêu cực thành tích cực qua sự quán tưởng hay giao 
tiếp, chúng ta quán tưởng hay thấy những chữ trong 
các hình tướng. Những chữ hay âm tiết trong thực tế 
chỉ là sự dán nhãn của tâm thức chúng ta, và đó là gốc 
rễ, khởi nguyên và bắt đầu của việc phát sinh khái 
niệm và cảm xúc. Đó là lý do tại sao việc thấy và tịnh 


318 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


hóa những chủng tự được đề cập với gốc rễ, sự khởi đầu 
của khái niệm, bằng việc sử dụng hình tướng. 


(Ngay cả trong văn phạm, theo hệ thống Tây Tạng, 
âm tiết (chủng tự) hay chữ. Như “ka” và “a” là nền tảng 
của ngôn ngữ. Chúng không truyền đạt được bất cứ ý 
nghĩa nào. Sự kết hợp nhiều chữ như thế tạo thành 
một danh từ. Sự kết hợp nhiều danh từ hay từ ngữ như 
chủ từ, động từ, túc từ và tính từ tạo thành một câu. 
Do vậy, những chữ như “k&” và “a” là hình thể đầu tiên, 
là gốc rễ của mọi phức tạp trong giao tiếp hoặc cấu trúc 
diễn tả, và chúng là cốt lõi cho việc hoàn tất một tiến 
trình tư duy.) 


Tại sao chúng ta quán tưởng chúng trong dạng hình 
tướng? Có hai mục đích chính: với người mới bắt đầu 
như chúng ta, quán tưởng dạng những chữ nguyên 
thủy giúp rèn luyện tâm để thấy và tập trung vào điểm 
thích hợp. Điều này đem chúng ta trở lại điểm khởi 
đầu của tâm thức tiến hóa, có thể đưa chúng ta vượt 
đến Niết-bàn. 


Làm thế nào chúng ta sử dụng thực sự những chữ 
trong quán đảnh? Trong thực hành Ngöởndro, chữ OM 
màu trắng tại trán của Guru Rinpoche là hạt giống 


319 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hay chủng tử tự gốc của thân Guru Rinpoche; chữ ẨH 
màu đỏ tại cổ họng Ngài là cho khẩu va/ra, chữ HỦM 
màu xanh dương tại ngực Ngài là cho ý va7ra; và cũng 
có một chữ HŨM màu xanh dương thứ hai nơi ngực 
Ngài là cho trí tuệ va/ra. Chúng ta kết hợp chặt chẽ 
những chữ của ánh sáng thanh tịnh này như năng lực 
hay trung tâm năng lượng của Guru Rinpoche và suối 
nguồn ban phước cho thiền định của chúng ta. 


Tại sao chỉ có những chữ này? Thay vào đó, có thể là 
bất kỳ chữ hay biểu tượng nào, vì mọi hiện tượng đều 
là sự diễn đạt của bản tánh nền tảng, là năng lực ban 
phước của Phật quả. Tuy nhiên, đối với sự rèn luyện 
của người chưa nhận biết, việc tập trung chú tâm vào 
một cấu trúc và mục tiêu đặc biệt là điều quan trọng, 
một kết cấu của sự tích cực, sự diễn tả tâm linh và 
năng lượng không theo chân lý quy ước. 


Những chữ OM, ÄH, HÙH và HỦM được đưa ra 
trong kinh điển là các biểu tượng hạt giống của thân, 
khẩu, ý và trí tuệ của chư Phật. Để sử dụng những chữ 
này như một đối tượng của thiền định nhằm đem lại 
sự tập trung, xây dựng khuôn phép và nhận thức tích 
cực trong tâm chúng ta, và chúng trở thành một nguồn 
ban phước, năng lực và giác ngộ. Ví dụ, nếu một vị thầy 


320 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


vĩ đại đã giác ngộ an trụ và thiền định ở một nơi nào 
đó và phô diễn rất nhiều sự kỳ diệu của sự chứng ngộ, 
sau này chúng ta nghĩ rằng nơi đó có một năng lực và 
năng lượng ban phước đặc biệt, và chúng ta gọi đó là 
một nơi hành hương. Cũng giống như vậy, những chữ 
OM, ÄH, HỦÙI và HÙM đã được ban phước bởi hàng 
trăm ngàn bậc thánh, nhà hiền triết và chư Phật như 
tỉnh túy hay như những chữ hạt giống (chủng tử tự), là 
điểm tạo ra đầu tiên của thân, khẩu, ý và trí tuệ va/ra 
giác ngộ. Do vậy, những chữ này không chỉ được thiết 
kế như các chữ biểu tượng của thân, khẩu, ý, và trí tuệ 
- vì khi chúng ta nói “nú, hình ảnh và ý niệm về một 
ngọn núi xảy ra trong tâm thức chúng ta - mà những 
chữ này thực sự có năng lực và năng lượng ban phước. 


Theo kinh điển, một chữ được ban phước, giống như 
chữ OM, có thể biểu tượng hóa nhiều ý nghĩa; chẳng 
hạn, OM là từ ghép của A, O, và M, biểu tượng thân, 
khẩu và ý va/ra. Ngoài ra, A là bản tánh bổn nguyên, 
suối nguồn của mọi diễn tả. A là chữ biểu tượng của 
sự bất nhị, bất sinh và rỗng không. Chữ HŨM có năm 
phần, được biểu tượng hóa là năm trí, v.v... Có nhiều 
cách biểu tượng hóa khác nhau và thấy chúng theo 
những cách khác nhau. 


321 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


BA (HAY BỔN) VAJRA 

Ba vajra là các trung tâm năng lượng ban phước 
thân vaj/ra của Guru Rinpoche để nhận được sự quán 
đảnh trong thiền định của chúng ta. Chúng là trán 
(giữa hai chân mày) của Guru Rinpoche như điểm 
trung tâm cho thân va/ra, cổ họng cho khẩu va/ra, 
ngực Ngài cho ý vajra và trí tuệ vaJra 


Tại sao các điểm trọng tâm riêng biệt này lại tiêu 
biểu thực sự cho thân, khẩu, ý, và trí tuệ vajra của 
Guru Rinpoche? Trong thiền định, thân Guru Rinpoche 
là toàn bộ thân va/ra từ đầu tới chân. Khẩu va/ra của 
Ngài là toàn bộ năng lượng và biểu hiện của Ngài xuất 
phát hay hiện diện trong tất cả năng lượng kinh mạch 
của thân va/ra của Ngài. Ý vajra là tâm bi mẫn và toàn 
giác, thoát khỏi khái niệm và giới hạn. Trí tuệ vaÿ/ra là 
sự hiểu thấu chân lý tuyệt đối đúng thật như nó đang 
hiện hữu và chân lý quy ước đúng thật như nó xuất 
hiện. 

Tuy nhiên, trong thiền định, vì mục đích tập trung 
rèn luyện, chúng ta định vị tại trán, cổ họng, và ngực 
như các điểm trọng tâm về năng lượng ban phước của 
thân, khẩu, ý và trí tuệ va/ra của Ngài. Nếu đang thiền 
định, chúng ta cần tập trung chú tâm và phải định vị 


đóa 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


một nơi để tập trung. Khi thấy thân va/ra của Guru 
Rinpoche, chúng ta thấy chủ yếu là khuôn mặt trẻ 
trung, hùng mạnh và từ ái. Với đôi mắt của một tâm 
tỉnh thần, phần quan trọng hay thu hút nhất khi thấy 
thân là khuôn mặt và có thể đặc biệt là trán. Khẩu 
vajra có thể dễ hiểu hơn, vì chúng ta nói từ miệng hoặc 
qua cổ họng, và đó là lý do tại sao miệng hay cổ họng 
lại là điểm trọng tâm cho khẩu vajra. Ý vajra cũng như 
trí tuệ va/ra thì dễ nhận biết, cảm nhận, kinh nghiệm 
hơn từ sâu trong ngực, và ngực là trung tâm của toàn 
bộ cấu trúc thân thể; do vậy ngực được thiết kế như 
điểm trọng tâm của ý va/ra và trí tuệ vajra. 


Thân va/ra, khẩu va/ra, ý vajra và trí tuệ va/ra là 
gì? Chúng là các phương diện đầy đủ của một vị Phật 
(cũng như của một người bình thường). Tuy nhiên, ở 
đây chúng ta nói về thân, khẩu, ý và trí tuệ vaj7ra của 
Guru Rinpoche. 


Thân va7ra trong hai dạng: Guru lnpoche là một 
vị Phật và trong tướng thân va/ra thật sự của Ngài tự 
nó hiện diện như một thân hoan hỷ (Báo Thân) (Longs 
su), thân thanh tịnh cực điểm với các phẩm tánh của 
năm chắc chắn. Nhưng với chúng ta thì không thể thấy 
thân hoan hỷ của Ngài, tướng thanh tịnh của Phật, 


323 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


chúng ta thấy Ngài trong hóa thân (sfrul su) như 
Guru lÈinpoche, thân tướng mà bất cứ người nào cũng 
đều có thể nhận thức được vì có nhiều đặc tính trần 
tục. Trong thiền định, chúng ta quán tưởng thân Ngài 
trong dạng ánh sáng rực rõ với năng lực, vẻ đẹp và 
năng lượng làm kinh ngạc. 


Khẩu va7ra của Guru Rinpoche là sự biểu hiện của 
năng lượng, phẩm tánh và sự truyền đạt với sáu mươi 
âm điệu hài hòa của Giáo Pháp. 

Ý vajra của Quru Rinpoche thoát khỏi mọi khái 
niệm nh] nguyên cũng như hai che ám - sự che ám bản 
tánh bổn nguyên và sự che ám của những nhiễm ô từ 
bên ngoài. Do vậy, nó thanh tịnh trong bản tánh và 
cũng thanh tịnh với những bất tịnh xuất hiện đột ngột. 


Trí tuệ vajra của Guru Rinpoche là thấu biết hai 
chân lý - biết chân lý tối thượng đúng thật như nó đang 
hiện hữu, và biết chân lý quy ước, mọi sự xảy ra trong 
thế gian, một cách tự phát và cùng lúc. 


ÁNH SÁNG BAN PHƯỚC (*OD ZER) 
Hiểu được ánh sáng là gì là điều rất quan trọng và 
đáng quan tâm. Với những phàm phu chúng ta, “ánh 


324 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


sáng” có nghĩa là cái gì đó như ánh sáng mặt trời, ánh 
sáng cầu vồng hay ánh sáng phát ra từ đồ vật bằng 
pha lê. Các loại ánh sáng này rất đẹp và là một trong 
những dạng vi tế nhất mà mắt thường có thể thấy. 
Nhưng, sau đó, theo kinh điển đạo Phật, ở giai đoạn 
của một người đã nhận biết cao hay trong trạng thái 
của Phật quả, tâm của Đức Phật, cũng như hiện tượng 
ở trước Đức Phật lại không hoạt động như chủ thể và 
đối tượng, mà hiện diện như sự nhất như. Ngài thấy 
hoặc đúng hơn là nhận biết và thấu suốt tất cả mọi 
thứ cùng lúc không có sự phân chia vị trí chủ thể và 
đối tượng, vốn là giới hạn về thời gian và hạn chế về 
không gian hay chiều kích. Tất cả đều hiện diện như 
rangnang (Rang sNang), hiện tượng tự hiện, hay như 
rigtsal (Rig sTsal, năng lực của tự thân trí tuệ giác 
ngộ. Đôi khi cũng được gọi là rangø-ở, ánh sáng tự thân, 
hay sự tự tỏa sáng, có nghĩa đối tượng và hiện tượng 
vật chất không là hai vùng tách biệt mà là một trong 
ánh sáng thanh tịnh - sự tỏa sáng của tự thân bản 
tánh giác ngộ. 


Khi nói, “tự sinh” hay “tự tỏa sáng”, lập tức chúng 
ta có thể nghĩ rằng đó là một trí tuệ trong trung tâm 
như người sáng tạo và ánh sáng bên ngoài đó như sự 


325 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sáng tạo. Chúng ta lập tức đặc tính hóa và phân loại 
mọi thứ vì nó thích hợp với tâm phàm tục thông thường 
của chúng ta. Nhưng không có sự phân loại của người 
sáng tạo, sự tạo tác của tâm và vật chất như vậy, và 
tất cả đều hiện diện một cách tự nhiên, giống như hư 
không và sự rộng mở của hư không. Chúng ta không 
thể đưa ra bất cứ ví dụ tương đồng nào về nó vì tất cả 
những gì một tâm khái niệm suy nghĩ hay dự định 
đều dưới dạng nhị nguyên và khái niệm bám chấp. Và 
đó là điểm chính, đó là chân lý tối hậu, là Phật tánh, 
được mô tả như nangtong yerme (sNang sTong dByer 
Meo), sự bất khả phân giữa hình tướng và tánh không. 
Trong sự hợp nhất của tánh không và ánh sáng tự hiện 
của Phật tánh không có những khái niệm nhị nguyên, 
không giới hạn, không biên giới, không hạn chế, và 
không phân biệt giữa bạn và tôi - tất cả đều ở trong 
cái một (nhất như): nhất như của an bình, hoan hỷ và 
ánh sáng. Khi chúng ta nói rằng hiện tượng xuất hiện 
như bản tánh của ánh sáng hay ánh sáng tự xuất hiện 
của Phật tánh, chúng ta không nói về ánh sáng thông 
thường, giống như ánh sáng cầu vồng hay ánh sáng 
trong dạng chiếu sáng, lóe sáng, và hiện tượng ánh 
sáng lung linh, mà là ánh sáng thanh tịnh trong sáng 
bất biến của bản tánh thanh tịnh. 


326 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Ánh sáng thông thường không phải là mục tiêu thực 
sự chúng ta theo đuổi. Tuy nhiên, như một phương tiện 
thiện xảo vì lợi ích của thiền định, chúng ta thấy Guru 
Rinpoche và sự ban phước của Ngài trong dạng ánh 
sáng thông thường (sự vi tế nhất trong mọi hiện tượng 
thông thường có thể nhìn thấy được), và trong lúc này 
nó giúp chúng ta nhìn thấy sự vật ít cứng rắn, ít thô 
nặng, tự do, trong sáng, an bình và yên tĩnh. Thế nên, 
loại cái thấy, cảm nhận được tạo bởi ánh sáng sẽ giúp 
dẫn dắt chúng ta đến ánh sáng thanh tịnh cực điểm 
của sự hiện diện bất nhị của Phật tánh trong tương lai 
tối hậu. 

Như các bạn biết, đối với chúng ta, do những cảm xúc 
và khái niệm nhị nguyên, cố chấp, nên mọi hiện tượng 
trước tâm khái niệm của chúng ta luôn xuất hiện và 
hoạt động như sự thô nặng, bền vững, cứng chắc và rõ 
rệt, và như một nguồn thay đổi bất tận của đau khổ và 
kích động. Khi chúng ta loại bỏ được những khái niệm 
và cảm xúc nhị nguyên cố chấp và đạt được trạng thái 
toàn giác thì mọi hiện tượng sẽ trở thành nhất như 
trong sự an bình, rộng mở, tĩnh lặng và nhẹ nhàng, và 
đó là sự thành tựu của ánh sáng thanh tịnh hay ánh 
sáng tối thượng. Nhưng trong thiền định Ngondrở, vì 
chưa giác ngộ nên chúng ta sử dụng dạng ánh sáng 
thông thường như phương tiện để rèn luyện. 


vˆó/ 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Một quyển kinh Dzogpa Chenpo nói rằng, đối với 
phàm phu thì tất cả những hiện tượng vật thể xuất 
hiện như sự cấu thành của năm yếu tố (ngũ đại), nhưng 
trong Phật tánh chúng hiện diện như ánh sáng thanh 
tịnh trong năm màu, ánh sáng tự hiện của Phật trí. 
Năm màu là năm trí của Phật tánh, vì không có vật 
chất nào mà không là trí tuệ Phật. Nhưng với người 
bình thường như chúng ta, vì thật tánh bị che ám, 
ánh sáng năm màu lại nhận theo dạng vật chất của 
thế gian, cứng chắc, thô nặng, và hiện tượng thay đổi 
bao gồm năm yếu tố thô. Kết quả là tâm thức cố chấp 
này trở thành nguồn đau khổ và khích động vì những 
phiền não của tham lam, thèm khát và thù hận, vốn có 
nguồn gốc từ sự chấp ngã. 


Nếu đọc một vài quyển sách về những kinh nghiệm 
cận tử, bạn sẽ thấy không chỉ người giác ngộ mà ngay 
cả người bình thường cũng đều có những kinh nghiệm 
cận tử trải qua ánh sáng thanh tịnh. (Kinh điển Phật 
giáo Mật tông đồng ý rằng mọi người đều kinh nghiệm 
một tia chớp lóc của bản tánh tối thượng và ánh sáng 
thanh tịnh vào lúc chết.) Điều này không phải là một 
đối tượng bên ngoài, mà là sự bất nhị, và ánh sáng đó 
không phải là một sự vật, mà là cảm nhận của an bình 
và cực lạc. Ánh sáng đó không chỉ là ý niệm của chúng 


328 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ta, mà là ánh sáng của cảm nhận, ánh sáng của kinh 
nghiệm, ánh sáng của an bình và đại lạc. 


Tôi nghĩ, những gì chúng ta đang nói chỉ là một cái 
nhìn thoáng qua của ánh sáng thanh tịnh. Ngoài ra, 
sự an bình và cực lạc không phải là những gì mà phàm 
phu chúng ta khái niệm hóa về sự an bình và cực lạc, 
mà nó vượt lên sự mô tả, thời gian và chiều kích. Vì 
thế, ngay cả những người đang trải qua kinh nghiệm 
cận tử cũng có một vài thoáng nhìn về ánh sáng thanh 
tịnh. 


Hãy quán tưởng Guru Rinpoche trong thân ánh 
sáng của Ngài và tiếp nhận sự ban phước trong dạng 
ánh sáng là một tiến trình đem lại năng lượng ban 
phước vào tâm chúng ta để có thể tịnh hóa và chuyển 
cái thấy và cảm nhận trong tâm thức của chúng ta 
thành Phật trí tối thượng, đó là sự hợp nhất của rộng 
mở và ánh sáng thanh tịnh. Dĩ nhiên chúng ta cũng 
có thể sử dụng bất cứ phương tiện nào khác hơn ánh 
sáng, như là cam lô, lửa, hay gió như phương tiện của 
sự tịnh hóa và hoàn thiện; nhưng trong pháp quán 
đảnh này, chúng ta sử dụng ánh sáng như phương tiện 
của rèn luyện. 


329 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Theo Ngài Khenpo Ngagchung,' khi bạn tiếp nhận 
ánh sáng trắng của thân, hãy quán tưởng nó như ánh 
sáng mặt trăng: khi tiếp nhận ánh sáng đỏ của khẩu, 
hãy quán tưởng nó như chớp lóe; khi bạn nhận ánh 
sáng xanh dương của ý, hãy quán tưởng nó như khói 
hương trầm (không phải khói màu tối, mà là khói 
thanh tịnh màu xanh nhạt thanh tịnh); và với trí tuệ 
ban phước là một chữ HỦM màu xanh. 


BỔN (HAY BA) TRUNG TÂM CỦA THÂN 
(GNAS GSUM) 

Đó là đỉnh đầu, cổ họng ngực, và trái tim, là bốn 
điểm năng lượng trọng yếu của thân, nơi chúng ta tiếp 
nhận ánh sáng ban phước. Lý do chọn lựa những nơi 
này đã được đề cập đến trước đây. 


BỔN NGHIỆP (LAS BZHI) 


Chúng ta tịnh hóa bốn nghiệp bất thiện bằng 
phương tiện tiếp nhận bốn ánh sáng ban phước từ 
Guru Rinpoche. Bốn nghiệp bất thiện là những nghiệp 
bất thiện của thân, khẩu, ý và nền tảng phổ quát. 


Có rất nhiều loại nghiệp bất thiện phạm vào bởi 
thân, khẩu và ý của chúng ta, nhưng tất cả được xác 





!KZZ 199a/ 4 


330 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


định và phân chia thành mười hành động bất thiện. 
Mười bất thiện nghiệp là: ba nghiệp bất thiện của thân: 
giết hại, trộm cắp và tà dâm; bốn nghiệp bất thiện của 
khẩu: nói dối, nói lời phỉ báng, nói lời đâm thọc, gây 
chia rẽ, và nói lời vô nghĩa; và ba nghiệp bất thiện của 
ý: tham lam, sân hận và sai lầm, tà kiến do vô minh. 

Loại nghiệp thứ tư là nghiệp của nền tảng phổ 
quát. Để giải thích nền tảng phổ quát, tốt hơn chúng 
ta nên nói đôi lời về tám loại (hay bảy loại) thức.! Hệ 
thống tám thức chủ yếu thuộc về sự giải thích của D2u- 
già hành phái (Yogacara) thuộc Phật giáo Đại Thừa, 
những người đi theo các kinh điển thuộc về lần chuyển 
Pháp luân thứ ba của Đức Phật. Tuy nhiên, hệ thống 
tám thức cũng là một quan điểm phổ biến trong kinh 
điển Mật tông. Tám thức không phải là tám ý thức 
riêng biệt khác nhau, mà là tám gial đoạn khác nhau 
của tiến trình tâm linh chúng ta, vì nó phát triển thành 
một tâm có đầy đủ khả năng hoạt động hình thành một 
nghiệp và kinh nghiệm kết quả. 

Nền tảng phổ quát là một trạng thái không hoạt 
động và trung tính, giống như khi ngủ, hoặc có thể nói 
là một trạng thái vô thức trong đó không có tư duy, vì 





!Chủ yếu dựa căn bản trên SCI: 85a/ 6 và 83a/ 5 


331 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tâm bạn chưa hướng về bất cứ đối tượng nào. Tuy vậy, 


nó là nền tảng, căn bản, hay nguyên cớ từ đó các khái 


tÀ ` 2 z ^ À* ¿_vw ` ^? 
niệm và cảm xúc của luân hồi tăng trưởng, và đau khổ 


được tạo ra như là kết quả. Cũng vậy, bằng cách siêu 


việt hay thoát ra khỏi trạng thái đó, thông qua trí tuệ 
chứng ngộ thật tánh, hành giả đạt đến Phật quả. 


Với những chúng sanh của luân hồi, từ nền tảng 


phổ quát đó xuất hiện tám thức, và nghiệp được hình 


thành, làm nhiên liệu cho chu trình sinh ra. 


332 


(U Thức của nền tảng phổ quát là thức trong đó 


tâm thấy rõ ràng (m Thong) phạm trù đối tượng 
mơ hồ nói chung. Tâm tiếp cận hay cởi mở với 
phạm trù đối tượng chung, nhưng không có tư 
duy nhận thức (rTog Pa) bất cứ điều gì như là 
đối tượng. 


(2 - 6) Năm thức của giác quan là những thức mà 


tâm trở nên nhận biết rõ ràng (Rig Pa) về năm 
đối tượng giác quan riêng biệt, xuất hiện trước 
tâm thông qua những thức cụ thể của các giác 
quan: nhãn thức để thấy, thiệt thức để nếm, tỉ 
thức để ngửi, nhĩ thức để nghe, và thân thức 
để xúc chạm hay cảm nhận. Ở đây có vẻ như 


Œ) 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


là năm thức khác nhau, nhưng chỉ có một tâm, 
và tâm đó tiếp cận với các đối tượng thông qua 
một trong năm cửa, mỗi lần một cửa. Điều này 
cũng giống như là bạn nhốt một con khỉ trong 
căn nhà có năm cửa số. Con khỉ nhìn ra ngoài 
qua một cửa số và rồi lại đến một cửa sổ khác. 
Bạn có thể tưởng là có năm con khỉ, nhưng thực 
tế chỉ có một con duy nhất chạy quanh và nhìn 
ra qua những cửa sổ khác nhau. 

Tâm thức (Mạt-na thức). Trong những giai 
đoạn trước đó, tâm bạn trước tiên thấy được 
các phạm trù đối tượng, sau đó thấy rõ ràng 
phạm trù riêng biệt của từng giác quan cụ thể. 
Và giai đoạn giờ đây là khoảnh khắc đầu tiên 
xuất hiện một khái niệm hay tư duy (rTog Pa) 
của việc nhận hiểu những gì tâm đang thấy 
nói chung, như một (ý niệm) chung chung về 
đối tượng (gZungs Ba), và ta nghĩ: “Cái này là 
thế này...”; và ngay khi ấy đã hình thành người 
nhận hiểu (hay người chấp bám), tức là chủ 
thể. (Dzin Pa). 


(8) Tâm thức nhiễm ô. Ngay khi chúng ta có một 


khái niệm phân biệt nhị nguyên kiểu “Cái này 


333 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


là thế này,” theo sau đó liền có ngay tất cả 
những khái niệm chỉ tiết hay phân tích (dPyod 
Pa) về tốt, xấu, cao, của tôi, của bạn - với các 
cảm xúc phiền não của việc ưa thích, ghét bỏ 
hay trung lập. 


Do đó, sự kết hợp tám thức này cấu thành tiến trình 
của một khái niệm nhị nguyên và phân biệt, với các 
cảm xúc phiền não, và điều này hoàn tất việc kết thành 
một nghiệp. 


Trong số những yếu tố này, ý thức của tâm và năm 
giác quan là phương tiện hay công cụ để tạo thành 
nghiệp. Ý thức của một tâm nhiễm ô, có nghĩa là những 
tâm thiện, ác và không thiện không ác, chính là tác 
nhân tạo thành nghiệp. Thức nền tảng phổ quát cung 
cấp không gian hay cơ hội để tạo thành, làm tăng thêm 
hay giảm nhẹ nghiệp. Nền tảng phổ quát là nơi các 
nghiệp được chứa giữ hay duy trì cho đến khi chúng 
không còn nữa vì đã hiển lộ trọn vẹn thành những kinh 
nghiệm trong đời sống (kết quả) hoặc được tịnh hóa bởi 
các nghiệp đối trị. 

Như vậy, giờ đây đã có thể dễ dàng nhận hiểu khi 
chúng ta nói đến nghiệp của thân, khẩu và ý. Nghiệp 
của nền tảng phổ quát là nghiệp được lưu trữ trong 


334 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


nền tảng phổ quát, hay theo Ngài Khenpo Ngagchung!' 
thì nó là nghiệp được tạo ra bởi thức của nền tảng phổ 
quát, vốn có các khái niệm nhị nguyên (một sự che ám 
trí tuệ) với những dấu vết. 


BỔN CHE ÁM (sGRiB PA BZHI) 


Phạm trù này liên quan đến việc tịnh hóa những 
bất tịnh của kinh mạch, khí hay năng lượng, tỉnh chất 
và trí tuệ của chúng ta. Trước hết chúng ta sẽ nói về 
kinh mạch, khí và tình chất.? 


Theo kinh điển [Mật tông], những kinh mạch thân 
thể là phương diện quan trọng nhất, giống như nền 
tảng, căn bản, ngôi nhà hay đường xá. Khí hay năng 
lượng gây ra sự thay đổi, tiến triển, gia tăng hay suy 
giảm trong năng lực của sự diễn tả, giống như khía 
cạnh trú ngụ trong nhà hay đi xe trên đường. Tĩnh 
chất là cái cần để tiến triển, giống như ông chủ ngụ 
trong nhà này và đi trên đường. Trong thực hành mật 
tông, tỉnh chất giác ngộ (Bồ-đểtâm) được nhận ra, tỉnh 
luyện và hoàn thiện qua con đường của việc tịnh hóa 
kinh mạch nhờ lực chân chính của khí hay năng lượng. 





!KZZ 199b/ 3 
?Dựa căn bản trên NS và DID 


335 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


1. Các kinh mạch (rTsa): 

Thân thể là một phức hợp của các kinh mạch. Việc 
các kinh mạch cụ thể này hiện hữu một cách vật chất 
trong thân người bình thường hay chúng là kết quả 
được tạo ra bởi thiền định là một nghi vấn. Ngài .Jigme 
Lingpa đặt tên chúng là các kinh mạch được phát triển 
nhờ thiền định (sGom Byung Gi rT§a). Với một thiền 
giả thành tựu cao, những kinh mạch này trở thành 
kinh mạch thực sự trong thân thể và chúng đem lại 
năng lực và nhận biết của mật tông. 


Có ba kinh mạch chính, uma ở trung tâm, roma bên 
phải, và kyangma bên trái. Với phụ nữ thì kyangma Ỏ 
bên phải và roma bên trái. 

ma ởi thẳng từ đầu xuống bộ phận sinh dục. Hai 
kinh mạch kia nằm ở bên phải và trái. (Theo thực hành 
mật tông, roma và kyangma buộc quanh uma với hai 
mươi mốt nút thắt, và khi các nút thắt này được mở 
ra qua lực của thực hành, sự nhận biết sẽ đạt được. 
Nhưng ở đây chúng ta chỉ nên thấy chúng thẳng đứng, 
kinh uma không bị buộc). 


Có năm chakra (luân xa hay trung tâm) quanh 
ba kinh mạch, giống như những nan hoa của một cái 
dù. Tại đỉnh đầu là chakra đại cực lạc có ba mươi hai 


336 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


cánh, tại cổ họng là chakra hỷ lạc có mười sáu cánh, 
tại ngực là chakra pháp, có tắm cánh, tại rốn là chakra 
của sự hình thành có sáu mươi bốn cánh, và tại bộ 
phận sinh dục là chakra duy trì cực lạc có bảy mươi 
hai cánh. (Cũng có những thực hành sử dụng sáu hay 
bảy chakra). 


Cấu trúc và số lượng của các kinh mạch và luân xa 
tùy thuộc vào thực hành riêng (hay bản văn) mà bạn đi 
theo. Với sự tịnh hóa Vajrasattva, luận giảng của Ngài 
Patrul Rinpoche hướng dẫn hành giả quán tưởng kinh 
mạch uma với bốn luân xa đầu tiên. Trong thực hành 
phowa, kinh uma được quán tưởng kết thúc ở dưới rốn. 


Kinh uma có bốn đặc tính. Nó màu xanh dương nhạt; 
rất mỏng, giống như cánh hoa sen; sáng sủa giống như 
ánh sáng của ngọn đèn; và thắng, giống như một mũi 
tên bằng tre. 


Bên phải là roma, màu trắng, tràn đầy dịch tỉnh 
chất. Bên trái là kyangma, màu đỏ, đầy máu, các kinh 
mạch này có kích cỡ bằng phân nửa kinh trung ương. 
Chúng đi thẳng lên và sau đó vòng quanh lỗ tai, đi 
qua lỗ mũi. Tại đáy, khoảng chiều ngang bốn ngón tay 
dưới rốn (tức là dưới rốn khoảng 5ð cm) chúng gặp kinh 
uma, hình thành một dạng tương tự như chữ “ch'4” 


337 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Tây Tạng. Chúng đi qua năm chakra (hoặc bốn, sáu, 
hay bảy). 


Với người bình thường, ba kinh mạch này là biểu 
tượng của ba độc: ma là s1 (vô minh)., roma là tham, 
và kyangma là sân. Trong đặc tính thanh tịnh của 
chúng, chúng là ba thân Phật: Uma là Pháp Thân, 
roma là Báo Thân và Kyangma là Hóa Thân. 


2. Khí (ruung): 

Khí giống như một công cụ khiến gây ra hay cho 
phép sự vật thay đổi, di chuyển, tăng hay giảm. Khí 
là phương tiện truyền bá của khẩu. Những kinh mạch 
giống như một con đường, khí hay năng lượng và tỉnh 
chất giống như một con ngựa mù, kết hợp với tâm, 
giống như một người khập khiễng. Do đó khí thúc đẩy 
tinh chất thay đổi và di chuyển qua các kinh mạch. Khí 
có thể được phạm trù hóa thành ba khía cạnh năng 
lượng: bên ngoài, bên trong và bí mật. 


Khí bên ngoài là cách hiểu thông thường về khí như 
đã giải thích trong hệ thống y học Tây Tạng. Có năm 
loại khí: 

1. Sinh lực, làm duy trì hay kéo dài cuộc sống, vị 


trí ở t1m. 


338 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


2. Khí di chuyển lên trên, đó là khía cạnh của hơi 
thở và giọng nói di chuyển lên trên, vị trí trong 
phần trên cơ thể. 


3. Khí tỏa khắp thâm nhập và kéo dài mọi phần 
của cơ thể. 


4. Khí nóng, cung cấp hơi ấm và sự tiêu hóa, vị trí 


tại rốn. 


5. Khí khai thông bên dưới, giúp thải bỏ vật chất, vị 
trí ở phần dưới cơ thể. 


Khí bên trong được mô tả trong kinh điển [Mật tông] 
như năm loại khí phù hợp với năm màu. Khí năm màu 
đi trở lại giai đoạn nguyên thủy, như chúng ta đã thảo 
luận trong trường hợp ánh sáng năm màu. Khí năm 
màu tương ứng với năm yếu tố và năm cảm xúc. Yếu tố 
đất (địa đạ1) và cảm xúc kiêu mạn trong dạng khí màu 
vàng. Yếu tố nước (thủy đại) và cảm xúc sân hận trong 
khí màu trắng. Yếu tố lửa (hỏa đại) và cảm xúc tham 
dục trong khí màu đỏ. Yếu tố gió (phong đại) và cảm 
xúc ganh tị trong khí màu xanh lục. Yếu tố hư không 
và s1 (vô minh) trong khí màu xanh dương. 

Khí bí mật là khí của năm trí tuệ. Năm màu của 
khí biểu thị màu sắc tự xuất hiện, như chúng ta đã đề 


339 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


cập trong trường hợp của ánh sáng. Màu vàng là trí 
tuệ của bình đẳng (Bình đẳng tánh trí) - trạng thái 
của chân như, hợp nhất và không thiên vị. Màu trắng 
là trí tuệ như gương (Đại viên cảnh trí), biểu thị tất cả 
như sự tự hiện, như một gương cung cấp cho tất cả sự 
vật có khả năng xuất hiện như sự phản chiếu. Màu đỏ 
là trí tuệ phân biệt (Diệu quán sát trí), thấu suốt tất cả 
và từng cái cùng lúc, không nhầm lẫn. Màu xanh lục 
là trí tuệ của sự thành tựu (Thành sở tác trí), sở hành 
của đức Phật đáp ứng mọi nhu cầu. Màu xanh dương là 
trí tuệ của lãnh vực tối thượng (Pháp giới thể tánh trí), 
hoàn toàn thanh tịnh và rộng mở, giống như hư không. 


Ngoài ra, trong thiền định, có ba loại khí hay hơi 
thở thiền quán. Chúng là khí hít vào, lưu giữ, và thở ra 
trong chu trình của thiền định. 


ở. Tĩnh chất (Thig Le): 

Đây là tình chất của thân vật chất cũng như tình túy 
hay kinh nghiệm của giác ngộ tâm linh (Bồ-đề tâm), sự 
hợp nhất của cực lạc và tánh không. Nó giống như ông 
chủ hay hành khách trong chiếc xe năng lượng trên 
con đường kinh mạch. Trong chân lý tương đối, nó là 
nền tảng của tâm, và trong chân lý tuyệt đối nó chính 


340 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


là tâm giác ngộ. Tĩnh chất có hai khía cạnh: tỉnh chất 
tương đối và tỉnh túy tuyệt đối. 


Tỉnh chất tương đối là tỉnh chất thô - chất dịch 
trắng và đỏ. Các kinh mạch của thân chứa đầy tỉnh 
chất trắng hoặc đỏ. 


Tĩnh túy tuyệt đối là các kinh mạch của ánh sáng 
thanh tịnh (như đã đề cập ở trên) tràn đầy với gió năm 
trí tuệ trên năng lượng (của năm màu) tình túy ánh 
sáng thanh tịnh của trí tuệ trong năm màu. Tĩnh chất 
(cũng như các kinh mạch và khí) của ánh sáng ngũ 
sắc là năm trí tuệ Phật, sự hiện diện bất nhị của Phật 
tánh và năng lực tự biểu hiện của nó. Điều đó có nghĩa 
tỉnh túy của ánh sáng thanh tịnh năm màu là những 
trí tuệ Phật. 


Trong phương pháp thực hành này, hãy thấy và 
quán tưởng kinh mạch trung ương ưma ở giữa thân 
thể, bên phải và trái của nó là kinh mạch roma và 
kyangma, khởi đầu từ hai lỗ mũi và kết thúc tại kinh 
uma ở dưới rốn. Quán tưởng chữ HAM trong dạng một 
tinh chất trắng với bản tánh cực lạc tại phần cuối trên 
đỉnh của kinh uma. Hãy thấy như thể chữ HAM gần 
như tan chảy và nhỏ giọt cực lạc. Quán tưởng chữ AH 
màu đỏ tại nơi hai kinh roma và kyangma gặp nhau 


341 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


trong kinh uma. Nó là bản tánh của lửa-trí tuệ - một 
ngọn lửa với sức nóng. Chữ HAM trắng đại diện cho 
tính thiêng liêng của phái nam, và chữ AH đỏ tiêu biểu 
cho tính thiêng liêng của phái nữ. Chữ AH đỏ có bốn 
đặc tính - nó là một ngọn lửa của cực lạc, sức nóng, 
trong sáng và một điểm lửa sắc nhọn ở đỉnh. Ngoài ra, 
lửa này không phải là lửa hủy diệt hay thiêu đốt, mà 
là ngọn lửa ấm áp của cực lạc và tịnh hóa. 


Nhờ hít gió vào qua kinh roma và kyangma làm thổi 
bùng ngọn lửa của cực lạc, và lửa trở nên lớn hơn, lớn 
hơn nữa. Ngọn lửa đi lên và tiếp xúc mọi phần của cơ 
thể, gửi đến những làn sóng nhiệt cực lạc, và chạm chữ 
HAM trắng. Khi chữ HAM trắng này, do bản tánh, 
hầu như tan chảy và nhỏ giọt với cực lạc, sự tiếp xúc 
của lửa làm nó quay xuống dưới và một dòng tỉnh chất 
cam lồ trắng vô tận của cực lạc chảy hay nhỏ giọt từ 
đỉnh của chữ HAM. Dần dần, nó làm đầy năm (bốn, 
sáu hay bảy) luân xa, phát sinh trí tuệ của bốn bậc cực 
lạc: cực lạc, cực lạc cao nhất, cực lạc phi thường và cực 
lạc bẩm sinh. 


Khi cam lồ tràn đầy luân xa đầu, bạn kinh nghiệm 

z ^ . Z À ^? 2 ^ 
trí tuệ của cực lạc. Khi nó đầy cổ họng bạn cảm nhận 
trí tuệ của cực lạc cao nhất. Khi nó tràn đầy luân xa 


342 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ngực, bạn cảm thấy cực lạc phi thường. Khi nó đến 
luân xa rốn, bạn kinh nghiệm cực lạc bẩm sinh. 


Hoặc khi cam lô từ luân xa đầu đến luân xa cổ họng 
bạn cảm nhận cực lạc, từ cổ họng đến luân xa ngực là 
cực lạc cao nhất, luân xa ngực đến rốn là cực lạc phi 
thường, và từ rốn đến luân xa bí mật là cực lạc bẩm 
sinh. 


Ngoài ra, hãy gửi ánh sáng cực lạc đến tất cả chư 
Phật như những cúng dường, và tiếp nhận trở lại ánh 
sáng cực lạc ban phước của các Ngài, hòa nhập chúng 
vào chữ HAM của cực lạc. Hãy gửi ánh sáng của cực 
lạc đến toàn thể thế gian, và hãy để chúng tỏa sáng rực 
rõ trong nhất như của đại cực lạc, sự hợp nhất của cực 
lạc và tánh không. 


Trong Ngöndro, bạn thường không nhất định phải 
thực hành thiền định về kinh mạch, khí và tỉnh chất 
như tôi vừa giải thích, nhưng khi chúng ta nhận được 
những ánh sáng ban phước, ta sẽ thấy và cảm nhận 
được rằng tất cả những gì là bất tịnh trong các yếu tố 
đó đều được tịnh hóa và chúng trở thành trong sạch 
cũng như có khả năng làm những kinh mạch trong sự 
thực hành các pháp tu tập mật truyền. 


343 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


4. Trí năng (Shes Bya): 

Đây là sự tịnh hóa che ám của trí tuệ (sở tri chưồng). 
Trí năng là tâm nhị nguyên, hay nó cũng được mô tả 
như cái thấy nhận thức sự vật có ba đặc tính: chủ thể, 
đối tượng và hành vi. Sự che ám trí tuệ là một trong 
hai che ám, cái kia là bị che ám bởi cảm xúc phiền não 
(phiền não chướng). Các cảm xúc che ám là thô nặng, 
dễ nhận ra và tịnh hóa, nhưng che ám trí tuệ thì khó 
hơn, vì nó là khía cạnh của khái niệm nhị nguyên, là vi 
tế và là gốc rễ của mọi khái niệm phàm tục. Khi thoát 
khỏi hai che ám, chúng ta siêu vượt nghiệp quả, đạt tới 
Phật tánh, và trở thành toàn giác. 


BỔN BAN PHƯỚC VAJRA (RDo R‹JE BZHI) 

Bốn ban phước vajra này là sự tiếp nhận các ban 
phước của thân, khẩu, ý, và trí tuệ va/ra của Guru 
Rinpoche, Đức Phật. 


Thân vajra (sKu rDo rJe) là hai tướng thân của 
Đức Phật. Đó là tướng thanh tịnh của thân hoan hỷ 
và tướng bất tịnh của hóa thân. Trong lúc đang thực 
hành, bạn thấy thân va/ra này trong dạng một hình 
ảnh sáng, quyền năng và truyền cảm hứng, với nhận 
thức thanh tịnh và niềm tin vào đó như suối nguồn 
tuyệt đối của sự tịnh hóa và quán đảnh. Ở đây, chúng 


344 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ta không chỉ thực hành cái thấy và có niềm tin nơi 
thân va7ra của Guru Rinpoche như thân Phật, mà toàn 
bộ pháp giới đều là tịnh độ của Phật, trong tướng ánh 
sáng thanh tịnh. 


Khẩu vajra (gSung rDo rửe) có sáu mươi phẩm 
tánh hài hòa. Trong chân lý tương đối, nó là chân thật, 
thanh bình, hoan hỷ, khai sáng, bất diệt, tỏa khắp, và 
tất cả những phô diễn của Giáo Pháp. Trong chân lý 
tuyệt đối, nó là âm thanh tự hiện và sự hiện diện tự 
nhiên, thành tựu tự sinh, không tách rời khỏi trí tuệ 
của chính bản tánh tối thượng. 


Ý vajra (Thugs rDo rởe) có bản tánh của hai thanh 
tịnh - thanh tịnh trong bản tánh bổn nguyên và thanh 
tịnh trong bất cứ sự bất tịnh ngẫu nhiên hoặc đột ngột 
nào. 

Trí tuệ vajra (Ye Shes ro rửe) là hai bậc trí tuệ - 
rõ biết chân lý tuyệt đối của tất cả đúng thật như đang 
hiện hữu và rõ biết mọi sự xảy ra trong chân lý tương 
đối cùng lúc như chúng đang xuất hiện. 

(Kế tiếp là tự thân bốn quán đảnh trong thực tế, 
nhưng chúng ta sẽ bàn đến trong phần cuối, như phần 
kết thúc.) 


345 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


BỔN THỰC HÀNH MẬT TÔNG 

Bốn quán đảnh cho phép chúng ta thực hành và 
thành tựu bốn thực hành sau đây. Đó là các thực hành 
của giai đoạn phát triển, sự tụng niệm, yoga sức nóng 
của cực lạc tánh không, và Đại Viên Mãn. Trong bốn 
thực hành này, đầu tiên là giai đoạn phát triển, và ba 
thực hành tiếp theo tạo thành giai đoạn hoàn thiện 
trong hai gia1 đoạn của thực hành mật tông. 


1. Giai đoạn phát triển (bsKyed Rim): 

Trong thực hành này bạn thấy hay tạo ra mọi hiện 
tượng như ba thanh tịnh hay sự chuyển hóa (Dag Pa 
øSum hoặc `Khye So gSum): (1) Bạn nhận thức, cảm 
thấy và tin tưởng thân tướng của chúng sanh là thân 
tướng chư Phật và đất đai hay bản tánh đều là tịnh độ 
của Phật. (2) Bạn nghe âm thanh như âm thanh thuần 
tịnh của đức Phật, như âm thanh phô diễn giáo pháp, 
các bài cầu nguyện, manfra, sự an bình, hoan hỷ và 
trí tuệ. (3) Bạn nhận ra tư duy là tư duy thanh tịnh 
của đức Phật, những tư duy của thanh tịnh, an bình, 
lòng b1, hoan hỷ, rộng mở, nhất như, cực lạc, trí tuệ và 
ánh sáng. Do vậy, cả ba phần này là ba thực hành tạo 
thành giai đoạn phát triển. 


346 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Thông thường chúng ta có thể nghĩ rằng giai đoạn 
phát triển bao gồm sự quán tưởng. Điều này vừa đúng 
vừa không đúng. Sự quán tưởng đúng là một phần 
quan trọng trong giai đoạn, nhưng không chỉ những 
hình ảnh quán tưởng mà tâm tạo ra để nhìn thấy bên 
ngoài như một đối tượng để chơi đùa và vui thú. Khi 
tâm chúng ta quán tưởng, thấy và nhận biết các sắc 
tướng, âm thanh và tư duy như là thanh tịnh và tập 
trung vào hoặc hợp nhất với sự quán tưởng về sắc 
tướng, hình ảnh và tư duy thanh tịnh này, sau đó vì 
nhận thức thanh tịnh của tâm chúng ta, toàn bộ thế 
giới trở thành thế giới của trí tuệ, an bình, rộng mở và 
ánh sáng Phật. Nếu chúng ta có tâm bi mẫn, toàn thể 
thế giới trở thành thế giới của lòng bi. Nếu chúng ta có 
tâm hoan hỷ, thì toàn bộ thế giới trở thành cảnh giới 
của hoan hÿ. Do đó, nếu chúng ta có nhận thức thanh 
tịnh và chứng nghiệm được sự thanh tịnh đó thì toàn 
bộ thế giới trước mắt chúng ta sẽ trở thành một thế giới 
của Phật trí. Đây không chỉ là vấn đề nhận thức, mà 
là sự chứng ngộ chân lý có được nhờ nhận thức thanh 
tịnh, như sự phô diễn tự nhiên của bản tánh tuyệt đối 
của tâm. 


Gia1 đoạn hoàn thiện (rDzogs im) là gì? Giai đoạn 
hoàn thiện (sự hóa tán hay giai đoạn hoàn tất) là khía 


347 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


cạnh kết quả của sự rèn luyện mật truyền - sự trải 
nghiệm hay chứng ngộ chân lý tuyệt đối, đại cực lạc và 
trí tuệ bẩm sinh. 


Có nhiều loại trí tuệ. Nhưng ở đây chúng ta đề cập 
đến hai trí tuệ, trí tuệ biểu tượng nguyên nhân (dPe? 
Ye Shes) được nhập môn bằng sự quán đảnh, và trí tuệ 
ý nghĩa kết quả (Don Gyi Ye Shes), được nhận biết, 
phát triển, và hoàn thiện qua con đường của ánh sáng 
thanh tịnh và bốn bậc cực lạc nhờ sử dụng đúng cách 
các kinh mạch, khí hay năng lượng và tỉnh chất của 
chính thân va/ra của hành giả. Giai đoạn hoàn thiện 
có hai phương tiện rèn luyện: con đường của giải thoát 
(Grol Lam) và con đường của phương tiện thiện xảo 
(Thabs Lam). 

Trong rèn luyện thông thường về giai đoạn hoàn 
thiện, bạn sử dụng các kinh mạch khí và tỉnh chất của 
thân kim cương để đem lại kết quả là sự hợp nhất giữa 
cực lạc và tánh không, vì chúng rất hiệu quả và là một 
phương tiện mạnh mẽ, và vì chúng thân thiết với bạn. 


2. Sự tụng niệm (bZlas brJod): 
Tụng niệm là một danh từ chưa thỏa đáng trong bối 
cảnh này. Ở đây, chúng ta tụng đọc mantra nhiều lần, 


348 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


nhưng cũng bao gồm cả việc quán tưởng, cầu thỉnh, tịnh 
hóa, và có kinh nghiệm nhiều lần; và đó là sự luyện tập 
trong việc phát sinh, tăng trưởng và làm mạnh mẽ các 
kinh nghiệm thiền định và sự nhận biết của trí tuệ. Do 
đó, “sự tụng niệm” là một phần quan trọng, và vì thế 
nên phần này được đặt tên như vậy, nhưng không chỉ 
là tụng niệm mà còn nhiều khía cạnh khác nữa. 


Trong nhiều thực hành mật tông (không có trong 
Guru Yoga) bạn quán tưởng chính mình như vị Bổn 
tôn chính với chủng tự tâm (hay chủng tử tự) nơi ngực 
bạn được xoay vòng quanh bởi chuỗi những chữ của 
mantra. Do được thúc đẩy bởi việc tụng niệm mantra, 
năng lượng tỏa ra và phát triển thành ánh sáng hay 
cam lồ ban phước từ chuỗi manfra tại ngực bạn, giống 
như dòng điện phát sinh từ sự quay của mô-tơ, và 
chúng chuyển hóa thế gian thành một tịnh độ của cực 
lạc và ánh sáng. Điều này đòi hỏi chính bạn hoàn toàn 
tận tụy với sự thực hành một cách liên tục, đầy đủ và 
hoàn thiện, cũng như đem toàn bộ thế gian vào trong 
sự thực hành. Sự tụng niệm có bốn phạm trù như sau. 


(1) Nyenpa (bsNyen Pa): Đây là sự tập trung chủ 
yếu vào mantra. Trước tiên hãy quán tưởng chính 
bạn như Bổn tôn. Trên một dĩa tại ngực bạn hãy quán 


349 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


tưởng chuỗi mantra. Tập trung chú tâm một điểm trên 


mantra đó, tụng niệm mantra nhiều lần. 


(2) Nye-nyen (Nye bsNyen): Tụng niệm mantra, 
quán tưởng những chùm tia sáng xuất phát từ chuỗi 
mantra. Chúng ra ngoài miệng bạn và đi vào miệng 
của vị phối ngẫu và, tạo thành dòng chảy qua thân vị 
phối ngẫu, chúng trở lại thân bạn qua điểm của sự hợp 
nhất. Nó quay vòng trong dạng một vòng ánh sáng, 
giống như khúc củi đang cháy (mGal Me). 


Hoặc, quán tưởng Bổn tôn trí tuệ (Bổn tôn thực 
tế, Ye Shes Pa) trong bầu trời phía trước và Bổn tôn 
samaya (Bổn tôn được quán tưởng, Dam Tshig Pa) từ 
chuỗi manfra bên trong bạn, các chùm tia sáng xoay 
quanh bạn và Bổn tôn trí tuệ (thay vì vị phối ngẫu). 


(3) Drubpa (sGrub Pa): Tụng niệm manfra, quán 
tưởng từ chuỗi mantra, ánh sáng chiếu ra tất cả các 
phương và tiếp xúc đến tất cả chư Phật, và các Ngài 
tràn đầy cực lạc. Sau đó, các Ngài gửi lại ánh sáng cực 
lạc như sự ban phước hòa nhập vào bạn. Hãy cảm thấy 
cực lạc và tin rằng bạn, Bổn tôn samaya đã nhận được 
tất cả ban phước của chư Phật. Một lần nữa, bạn gửi 
ánh sáng ra ngoài tiếp xúc tất cả chúng sanh và toàn 


350 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


bộ thế gian. Toàn thể thế gian được tràn đầy đại cực lạc 
và chuyển thành mandala của Bổn tôn. 


(4) Drupchen (sGrub Chien): Sau đó từ thân bổn 
tôn samaya của bạn và từ chuỗi man(¿ra, vô số tia sáng 
chiếu ra mọi hướng và chuyển hình tướng của toàn 
bộ thế gian thành hình tướng của Bổn tôn, tất cả âm 
thanh thành âm thanh của manfra, và tất cả tư duy 
thành trí tuệ của cực lạc, trong sáng, và vô niệm. Tụng 
niẹeâm manfra với sự nhất như của chính hành giả và 
toàn bộ vũ trụ như mangala của Bổn tôn. 


3. Sự hợp nhất của cực lạc và tánh không và yoga 
sức nóng (Tạng: bDe sTong, SanskrIt: chandali): 

Như tôi đã nhắc đến trước đây, trong sự tịnh hóa 
của bốn che ám, đây là thực hành đem lại sự nhận 
biết của việc hợp nhất của cực lạc và tánh không qua 
phương tiện của bốn bậc cực lạc nhờ sử dụng các kinh 
mạch, năng lượng và tỉnh chất của thân vajra với lực 
mạnh mẽ của lửa cực lạc tại rốn. 


4. Đại Viên Mãn (rDzogs Pa Ch'en Po): 
Trong Đại Viên Mãn, điểm quan trọng là phân biệt 
hay tách rời tâm thức và bản tánh nội tại của tâm, tức 


351 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Phật tánh. Trước tiên, nhờ thâm nhập bằng luyện tập 
và nhờ năng lực của một người có nhận biết cao, hành 
giả có thể được đánh thức hay giới thiệu vào thật tánh 
của tâm, và vào lúc đó hành giả có một cái nhìn thoáng 
qua của bản tâm. Sau đó hành giả nên thiền định về 
kinh nghiệm nhìn thoáng qua của bản tâm đó và sẽ 
được viên mãn thành giải thoát và tỉnh thức hoàn toàn. 
Thế nên, không chỉ là bản tâm mà còn là thật tánh của 
toàn bộ pháp giới, sẽ được hợp nhất thành sự nhất như 
đó, và đó là Đại Viên Mãn. 

Trong Đại Viên Mãn có hai phân chia chính của 
thực hành: Thregchö (Khregs Ch?od) là sự thiền định 
về sự nhận biết của bản tánh nội tại của tâm, đó là 
thanh tịnh bổn nguyên, nhờ cắt đứt mọi khái niệm 
nhị nguyên. Thởgal (Thod rGa)) là sự thiền định về 
sự viên mãn của mọi hình tướng như ánh sáng thanh 
tịnh thành tựu tự nhiên, đó là một với năng lực biểu 
hiện của Phật trí (các thân và tịnh độ của Phật), qua 
con đường tiếp cận trực tiếp của sáu ngọn đèn hay ánh 
sáng (sGron Ma) và đạt được bốn gia1 đoạn của các thị 
kiến (sNang Ba). 


Trong Ngöndro, bạn không phải làm bốn thực hành 
tôi đã giải thích ở trên, nhưng nhờ tiếp nhận ánh sáng 


352 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


ban phước, thấy, cảm nhận và tin tưởng mà bạn trở nên 
có đủ khả năng thực hành các rèn luyện mật truyền đó. 


BỔN GIAI ĐOẠN CỦA SỰ THÀNH TỰU (Rie “DzIN 
BZHI)! 

Trong truyền thống Phật giáo theo Giáo tông, có 
mười giai đoạn và năm con đường đi qua để đạt tới 
Phật quả. Trong truyền thống Mật tông, các giai đoạn 
được phân chia hay xếp loại theo những cách khác 
nhau. Phần lớn kinh điển Mật tông của phái Nyingma 
có bốn thành tựu, được gọi là “các bậc trì minh” (Tạng, 
Rìg “Dzin, Phạn, VIdyadhara). 


1. Bậc Trì Minh hữu dư (rNam sMnn Rig “Dzin): 
Sự thành tựu này là với nghiệp còn sót lại. 


Ở đây người ta có thể nghĩ rằng sự thành tựu này 
không phải là một thành tựu tốt đẹp và có thể thoáng 
khởi lên một thái độ tiêu cực. Nhưng, trong thực tế đây 
là một thành tựu rất cao và khó đạt được cho những 
người như chúng ta, những người thậm chí chưa thể 
nhận ra ý nghĩa của vô thường ở bình diện tâm linh 
hay bên trong, tâm cũng chưa dốc sức nhiều và sống 
với ý nghĩa tâm linh như vậy. 





!Dựa trên DD 58a 


353 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Được gợi cảm hứng bằng sự thành tựu có ấn tượng 
cao là điều quan trọng, nhưng cũng quan trọng không 
kém, hoặc thậm chí là hơn nữa, là phải biết thực tế và 
thiết thực. Về điều này, tôi muốn kể cho các bạn nghe 
một câu chuyện. Khi tôi sống tại Shantiniketan Ö Ấn 
Độ, tôi có gặp một vị giáo sư về hưu, khoảng bảy mươi 
đến tám mươi tuổi, là một nghệ sĩ nổi tiếng. Ông ta 
không phải một thiền giả tinh cần, nhưng là người rất 
khó chịu đối với bất cứ ai. Có một hôm, tôi nghe ông 
ta hỏi rất nghiêm túc: “Tôi đang ở giai đoạn nào của 
sự chứng ngộ?” Ông ta dường như thật lòng mong đợi 
[được nhận] là người chứng ngộ cao. Nếu bạn nói với 
ông ấy: “Ông là một bậc Trì Minh hữu dư,” ông ta có 
thể cảm thấy bị xúc phạm. Cũng vậy, chúng ta rất có 
thể có kiểu cảm nhận này, vốn chỉ thỉnh thoảng gây 
cười mà thôi. 

Bậc Trì Minh hữu dư có ba đặc tính. Tâm Ngài đã 
viên mãn hay chín muổi như Bổn tôn, nhưng nghiệp 
quả của thân vật chất thô nặng còn sót lại vẫn chưa 
hết, và ngay lập tức sau khi rời bỏ thân đã chết vị ấy 
sẽ đạt được bậc Trì Minh của đại biểu tượng, bậc thành 
tựu thứ ba, chúng ta sẽ bàn luận dưới đây. 


(Thậm chí trong trường hợp của Đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI1 cũng có những tranh luận. Theo truyền thống 


354 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Tiểu thừa, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni vẫn là hữu dư 
cho đến khi Ngài đạt được Đại Niết-bàn, vì trước khi 
đạt được Đại Niết-bàn Ngài vẫn có thân thô nặng, họ 
cho đó là Ngài còn sót lại một ít nghiệp quả. Những 
người Đại Thừa không đồng ý như vậy.) 


2. Bậc Trì Minh kiểm soát cuộc sống (TIshe dBang Rig 
“Dzin): 

Trong sự thành tựu này không chỉ có tâm đã viên 
mãn như Bổn tôn mà ngay cả thân thô nặng cũng được 
viên mãn, Ngài cũng có các phẩm tánh của sự giải 
thoát khỏi bốn nhiễm ô (2g Pa). Bốn nhiễm ô là (1) 
các cảm xúc phiền não của tà kiến, (2) mất thân (chết) 
không có sự kiểm soát hay lựa chọn, (3) không kiểm 
soát được sự hài hòa các yếu tố của thân (sức khỏe), và 
(4) thọ tái sanh theo nghiệp mà không có sự kiểm soát 
hay chọn lựa. 


Cả hai sự thành tựu hữu dư và thành tựu với sự 
kiểm soát cuộc sống là ngang nhau về mặt thành tựu. 
Không cần thiết đạt được cái này rồi đến cái kia. Nếu 
là một người ít khả năng bạn sẽ đạt được bậc Trì Minh 
hữu dư, và sau đó thực hiện đến thành tựu thứ ba, bậc 
Trì Minh với đại biểu tượng. Nếu là người có nhiều khả 


355 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


năng hơn bạn có thể đạt được bậc Trì Minh kiểm soát 
được cuộc sống và sau đó đi đến bậc Trì Minh thứ ba. 


Cả hai bậc Trì Minh đầu tiên và thứ hai này tương 
đương với con đường của thiền quán (mThong Lam), 
phần thứ ba trong năm con đường, và là địa vị đầu tiên 
của hệ thống Thập địa theo truyền thống Giáo tông. 
Trong các bậc thành tựu này, bạn loại bỏ được những 
che ám của cảm xúc phiền não (Nyon sGrib), sự che 
ám đầu tiên (phiền não chướng), và còn lại là che ám 
trí tuệ (sở tri chướng). 


3. Bậc Trì Minh của đại biểu tượng (Phyag rGya'i Rig 
”Dzin): 

Thân căn bản của Ngài (hay thân chính) là trong 
tướng Bổn tôn. Vì lợi ích của chúng sanh, Ngài có khả 
năng lưu xuất nhiều hóa thân khác nhau. Năng lực 
biết trước của Ngài là rõ ràng hơn, thanh tịnh hơn 
và ổn định hơn bậc Trì Minh kiểm soát sinh mạng và 
tương tự (nhưng không tương đương) với những phẩm 
tánh của thân hoan hỷ. 

Sự thành tựu này tương đương với các giai đoạn 
chứng ngộ lên đến địa vị thứ chín (trong Thập địa) 
và con đường của thiền định, con đường thứ tư trong 
truyền thống Giáo tông. 


356 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


4. Bậc Trì Minh của sự thành tựu tự nhiên (Lhun 
Grub Rig “Dzin): 

Đây là giai đoạn chót của thành tựu, trước khi lập 
tức trở thành một vị Phật toàn giác. Thân tướng của 
Ngài tương tự như thân hoan hỷ (Báo Thân) và sự 
nhận biết, hoạt động của Ngài tương tự như Đức Phật. 


Sự thành tựu này là tương đương với địa vị thứ 
mười (trong Thập địa) và tương đương với con đường 
của thiền định, con đường thứ tư trong truyền thống 
Giáo tông. Ngoài ra, trong hai thành tựu cuối này, bạn 
loại bỏ được những che ám trí tuệ (sở tri chướng) và các 
vết tích của chúng. 


BỔN THÂN PHẬT (sKu sZm) 


Sau khi hoàn tất sự thành tựu của bốn bậc Trì Minh, 
bạn trở thành một vị Phật toàn giác. Phật quả đó bao 
gồm bốn thân Phật: 


1. Hóa Thân (Tạng:sPrulsu, Sanskr1t:Irmãnakãya): 

Đây là thân hóa hiện xuất hiện trong thế gian vì 
lợi ích của người khác, tùy theo nhận thức của chúng 
sanh. Thân này xuất hiện tùy theo nguyện lực và lòng 
từ bi của Đức Phật và vì thiện nghiệp của những chúng 
sanh tiếp nhận. Đây là một thân thô nặng bình thường, 
có ba phạm trù: 


357 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


(1) Thân của nghệ thuật (bZo) là bất kỳ dạng thức 
nào của nghệ thuật hay thiên nhiên, như một hình 
ảnh, pho tượng, cây cối, nước... có lợi ích [cho chúng 
sanh]. 


(2) Thân của sự tái sanh (sRKye Ba) là sự biểu hiện 
bất cứ thân của chúng sanh nào, như thân người, thân 
loài vật, chim, cá... Thân này có thể xuất hiện như một 
người thiện, một người ác, một người đẹp, một người 
xấu, hay một người xinh xắn, và trong bất cứ hình 
dạng hay nghề nghiệp nào; mà mục tiêu cuối cùng là 
giúp đỡ người khác. Những vị Tulku Tây Tạng thuộc về 
sự hiện thân này. 


(2) Hiện thân siêu việt (mChồos G1 sPrul sEu) là 
trong dạng một bậc giác ngộ, như Đức Phật Thích-ca 
Mâu-nï. Ngài thọ tái sanh như một người xuất sắc, đi 
qua tất cả tiến trình đúng cách hay hoàn thiện của một 
cuộc sống tâm linh, biểu hiện nhận biết cao nhất của 
Ngài, và sau đó giảng dạy điều đó cho người khác và 
phô bày một hiện thân siêu việt như một khuôn mẫu 
tối ưu cho người khác. Một hiện thân siêu việt bao giờ 
cũng trong dạng thức của một thân Giáo Pháp và viên 


mãn. 


358 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


2. Thân hoan hýÿ (Tạng: Longs su, Sanskrit: 
Sambhogakäya): 

Đây là thân thanh tịnh hay thân thực tế của chư 
Phật. Nó là sự hiện diện tự nhiên hay thân tự hiện, và 
chỉ có chư Phật mới thấy được. “Thấy” ð đây có nghĩa 
là không qua tính nhị nguyên của chủ thể và đối tượng, 
mà trong sự nhất như. Thân hoan hỷ sở hữu phẩm tánh 
của năm sự xác quyết (Nges Pa INøga): (1) cõi Tịnh độ 
là bao la, vô hạn, và là lãnh vực cao nhất không chiều 
kích. (2) Các vị thầy hay thân tướng là sự vĩnh cửu và 
ánh sáng giác ngộ thanh tịnh. (3) Các tùy tùng là bất 
nhị, vì tất cả vị thầy và tùy tùng là hợp nhất. (4) Giáo 
lý là sự tỏa khắp, Giáo Pháp siêu việt. (ð) Thời gian là 
phi thời gian vì nó vượt ra khỏi những điều kiện của 
thời gian. 


3. Thân tối thượng (Tạng: Chos sRu, Sanskrit: 
Dharmakãya): 

Đây là tánh toàn giác của trí tuệ Phật. Có hai Phật 
trí - trí tuệ của sự thấu biết thực tánh tuyệt đối của tất 
cả đúng thật như đang hiện hữu và trí tuệ biết tất cả 
và mọi hiện tượng tương đối một cách đồng thời, không 
nhầm lẫn. 


359 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Có những sự kiện đơn giản nhưng kỳ lạ trong các 
kinh nghiệm cận tử cho thấy được sự nhất thể, phi 
thời gian tính .v.v.. Chẳng hạn, trong các sách của 
Bác sĩ Faymond Moody và theo những gì tôi được nghe 
từ những nguồn khác, có những người trải qua kinh 
nghiệm cận tử chỉ trong vài phút, và trong thời gian 
ngắn ngủi đó họ nhớ lại tất cả mọi việc với từng chi tiết 
- tất cả những gì đã xảy ra trong đời họ, từ lúc sinh ra 
cho đến lúc kinh nghiệm cận tử. Nhưng họ không cần 
phải tuần tự trải qua các kinh nghiệm này, và thậm chí 
là họ không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai hay 
suy nghĩ bằng ý thức, vì mọi thứ hiển bày trong tâm họ 
như một [khối duy nhất]. Điều đó có nghĩa là họ có một 
kinh nghiệm về một chiều kích nhận thức khác và của 
việc đồng thời nhận biết nhiều sự việc. 

Khi thành Phật bạn có thể thấy mọi sự cùng lúc, vì 
tâm bạn trong trạng thái bất nhị, không có giới hạn, 
chướng ngại và hạn chế. 


4. Thân tự nhiên (Tạng: Ngo Bo Nyid sEu, SanskrIt: 
Svabhavikakaya): 

Thân này bao gồm hai thanh tịnh của Đức Phật. 
Trước tiên, Phật quả là thanh tịnh từ trong bản tánh 
bổn nguyên. Sự thanh tịnh của Phật quả không phải là 


360 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


điều gì đó không thanh tịnh mà trở thành thanh tịnh, 
hoặc ở đâu đó bên dưới vẫn còn sót lại sự bất tịnh. Đó 
là sự thanh tịnh từ bổn nguyên và thuần khiết. Thứ 
hai, Phật quả là thanh tịnh đối với những nhiễm ô từ 
bên ngoài. Rất nhiều loại nhiễm ô thuộc khái niệm và 
cảm xúc nhiễm ô khác nhau thường xuyên sinh khởi 
trong chúng ta, chúng đột nhiên hiện ra từ đâu đó 
hoặc chẳng từ đâu cả và che chướng bản tánh chúng 
ta. Nhưng trong Phật quả không có sự xuất hiện đột 
ngột của các nhiễm ô từ bên ngoài. 


BỔN QUÁN ĐẢNH 

Trong vấn đề này có hai phương diện. Trước tiên là 
sự tiếp nhận bốn quán đảnh hay năng lực ban phước 
của Guru lèinpoche. Thứ hai là sự hợp nhất tâm bạn 
với tâm Phật của Guru lRinpoche. Trong phạm vì giải 
thích bốn quán đảnh, tôi muốn bao gồm toàn bộ ý nghĩa 
của các dòng truyền liên quan đến sự tiếp nhận bốn 
quán đảnh mà chúng ta đã thảo luận trước đây. 


Phương tiện quan trọng nhất để tiếp nhận quán 
đảnh là sự sùng kính và niềm tin vào Guru linpoche - 
vào sự thực hành của chúng ta và vào chính bản thân 
bạn - Đó là niềm tin vào Guru Rinpoche: ta thấy Ngài 
như hiện thân của tất cả chư Phật, Bồ Tát, thánh 


361 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhân, nhà hiền triết, bản tánh thanh tịnh tối thượng 
và năng lượng của pháp giới, với lòng b1, năng lực và 
trí tuệ. Đó là niềm tin vào sự thực hành của chúng ta: 
ta thấy sự thực hành này như là phương tiện hùng 
mạnh và ý nghĩa nhất của rèn luyện, đưa ta đến mục 
đích tối thượng. Đó là niềm tin vào chính bản thân 
bạn, nhờ thấy được và cảm nhận cơ hội may mắn cũng 
như tiểm năng tâm linh và các phẩm tánh giác ngộ mà 
bạn sẵn có. Với lòng sùng kính và niềm tin như vậy, 
hãy tiếp nhận những ban phước trong dạng ánh sáng 
từ các trung tâm vajra của Guru Rinpoche với sự tin 
tưởng hoàn toàn rằng đây không chỉ là ánh sáng, mà 
là ánh sáng thanh tịnh, năng lực ban phước từ Guru 
]Rinpoche, và cảm nhận sự ấm áp, cực lạc, năng lực, sức 
nóng, rộng mở và thanh bình của ánh sáng. Sau đó hãy 
để ánh sáng ban phước, chính bạn và các kinh nghiệm 
tâm linh (những thành tựu) hòa nhập làm một. Và 
đắm mình trong sự hợp nhất của rộng mở, trong sáng, 
và sự tỏa khắp của chính sự nhất như đó, không hề có 
khái niệm nhị nguyên hay bám chấp, và không hề có 
những cảm xúc tham lam hay sân hận. 


Trong pháp tu Ngöndro chúng ta không cần thiết 
theo đuổi trực tiếp sự thực hành của các phạm trù liên 


362 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


quan đến bốn quán đảnh mà chúng ta đã thảo luận ở 
trước, như là bốn rèn luyện mật tông và bốn thành tựu. 
Vậy tại sao tôi lại giải thích chi tiết bốn quán đảnh như 
vậy? Nếu bạn có sự thôi thúc muốn biết được ý nghĩa 
của những tham chiếu đa dạng được đề cập trên nhưng 
đi vào tụng niệm và thực hành Ngởndro, một ý tưởng 
có thể lóe lên trong đầu bạn: “Tôi không biết điều này! 
Đó là gì vậy?” Trạng thái tâm lý này hình thành một 
chướng ngại tiêu cực và ngăn cản sự tăng trưởng tâm 
linh của bạn, đồng thời tạo ra một năng lượng không 
lành mạnh trong tâm bạn. Tôi đã giải thích những điều 
này là để chúng ta có thể có một cảm giác thoải mái [vì 
đã] hiểu rõ về chúng. 

Tuy nhiên, sự hiểu biết chỉ tiết đôi khi cũng tạo ra 
một loại chướng ngại khác nhau - sự vội vã hình thành 
các khái niệm, luôn suy nghĩ: “Điều này là như thế 
này; còn điều này là như thế kia... Vấn đề này có ba 
phần. Vấn đề đó có bốn phần, .v.v...” Sau đó, thay vì 
đắm mình trong kinh nghiệm của an bình, hoan hỷ, và 
sự ban phước - năng lực của quán đảnh - bạn có thể 
trở thành một nhà mỹ học hay kế toán tâm linh, quá 
dựa trên khái niệm và suy luận, và điều này có thể làm 
sai lệch tiến trình kinh nghiệm tâm linh của bạn. Do 


363 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


vậy, điều quan trọng là sử dụng sự thông tin để tạo sự 
quân bình, hiểu biết vừa đủ để không phải lo nghĩ về 
ý nghĩa của những danh từ và không biến thông tin có 
được thành một kỹ năng di chuyển lúc kẹt xe. 


1. Quán Đảnh Cái Bình: 

Đây là sự tiếp nhận năng lực hay quán đảnh của 
thân vajra Phật - trong trường hợp này là thân kim 
cương của Guru lÈinpoche - trong thân chúng ta. 


Hãy quán tưởng, thấy, cảm nhận và tin rằng sự ban 
phước trong dạng một chùm ánh sáng trắng đến từ chữ 
OM tại trán, giữa thân vajra của Guru Rinpoche. Ñó 
đi vào đỉnh đầu, đến giữa thân và tràn đầy toàn thân 
với sự ấm áp, cực lạc, an bình và rộng mở. Nó tịnh hóa 
mọi nghiệp bất thiện của thân và những bất tịnh của 
kinh mạch bạn. Bạn đã tiếp nhận năng lực thân vajra 
của Guru Rinpoche. Bạn đã nhận được sự quán đảnh 
cái bình, mandala thân vajra của Guru Rinpoche. Bạn 
đã được chuyển thành một kinh mạch thích hợp cho 
sự thực hành của giai đoạn phát triển. Hạt giống của 
sự thành tựu bậc Trì Minh hữu dư đã được gieo trồng 
trong bạn. Khả năng đạt được hóa thân của Đức Phật 
đã được thiết lập trong bạn. 


3604 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Ngài Khenpo Ngagchung viết rằng, mục tiêu của 
Quán Đảnh Cái Bình là phát triển trí tuệ của sự hợp 
nhất hình tướng và tánh không; để giải thoát mọi hình 
tướng, âm thanh và tư duy thành tướng Bổn tôn, âm 
thanh của mantra và trí tuệ của Guru Rinpoche.! 


2. Quán Đảnh Bí Mật: 
Đây là sự tiếp nhận quán đảnh khẩu va/ra của Guru 
Rinpoche 


Hãy quán tưởng, thấy, cảm nhận và tin rằng sự ban 
phước trong dạng một chùm ánh sáng đỏ xuất phát 
từ chữ ÄH đỏ tại cổ họng Ngài, trung tâm khẩu vajra 
của Guru lRinpoche. Nó đi vào cổ họng bạn, trung 
tâm của ngữ, và tràn đầy toàn thân với sự ấm áp, cực 
lạc, an bình và rộng mở. Nó tịnh hóa mọi nghiệp bất 
thiện của khẩu và những bất tịnh của gió và năng 
lượng bạn. Bạn đã nhận được năng lực của khẩu vajra 
của Guru lÈinpoche. Bạn đã nhận được quán đảnh bí 
mật, mandala khẩu vajra của Guru Rinpoche. Bạn đã 
chuyển thành một kinh mạch thích hợp cho sự thực 
hành tụng niệm. Hạt giống của sự thành tựu bậc Trì 
Minh kiểm soát sinh mạng đã được gieo trồng trong 





1KZZ ]99a/ 5 


365 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


bạn. Khả năng đạt được thân hoan hỷ của Đức Phật đã 
được thiết lập trong bạn. 


Ngài Khenpo Ngagchung viết rằng mục tiêu của 
Quán Đảnh Bí Mật là để phát triển trí tuệ của sự hợp 
nhất trong sáng và rỗng không, và để giải thoát sự hít 
vào, thở ra và giữ hơi của hơi thở thành chu trình của 


mantra.! 


ở. Quán Đánh Trí Tuệ: 
Đây là sự tiếp nhận quán đảnh ý vajra của Guru 
Rinpoche 


Hãy quán tưởng, thấy, cảm nhận, và tin rằng sự 
ban phước trong dạng một chùm ánh sáng xanh dương 
xuất phát từ chữ HÙŨM màu xanh dương tại ngực Ngài, 
trung tâm ý vajra của Guru Rinpoche. Nó ởi vào ngực 
bạn, trung tâm của ý, và tràn đầy toàn thân với sự 
ấm áp, cực lạc, an bình và rộng mở. Nó tịnh hóa mọi 
nghiệp bất thiện của ý và những bất tịnh của tỉnh chất 
bạn. Bạn đã nhận được năng lực của khẩu va/ra của 
Guru Rinpoche. Bạn đã nhận được quán đảnh trí tuệ, 
mandala ý vajra của Guru Rinpoche. Bạn đã chuyển 
thành một kinh mạch thích hợp cho sự thực hành của 





!KZZ 199b/ 1 


366 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


cực lạc và tánh không, và yoga nhiệt. Hạt giống của sự 
thành tựu bậc Trì Minh với đại biểu tượng đã được gieo 
trồng trong bạn. Khả năng đạt được thân tối thượng 
của Đức Phật đã được thiết lập trong bạn. 


Ngài Khenpo Ngagchung viết rằng mục tiêu của 
Quán Đảnh Trí Tuệ là để phát triển trí tuệ của sự hợp 
nhất cực lạc và rỗng không, và để giải thoát mọi khái 
niệm thành bản tánh của sự hợp nhất cực lạc và rỗng 
không. 


4. Quán Đánh Ngữ: 
Đây là sự tiếp nhận quán đảnh trí tuệ vajra của 
Guru lJìnpoche 


Hãy quán tưởng, thấy, cảm nhận, và tin rằng sự ban 
phước trong dạng một chữ HÙŨM màu xanh dương xuất 
phát từ chữ HŨM xanh dương tại ngực Ngài, trung 
tâm trí tuệ va/ra của Guru lRinpoche. Nó tan hòa vào ý 
bạn, và bạn cảm thấy an bình và rộng mở. Nó tịnh hóa 
mọi nghiệp bất thiện của ý thức của nền tảng phổ quát 
và những che ám trí tuệ khiến phân biệt dựa trên khái 
niệm chủ thể, đối tượng, và hành vi. Bạn đã nhận được 


năng lực của trí tuệ vajra của Guru linpoche. Bạn đã 





KZZ 199W 2 


3607 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhận được quán đảnh ngữ, chân lý tối thượng. Bạn đã 
chuyển thành một kinh mạch thích hợp cho sự thực 
hành Đại Viên Mãn. Hạt giống của sự thành tựu bậc 
Trì Minh thành tựu tự nhiên đã được gieo trồng trong 
bạn. Khả năng đạt được thân tự nhiên của Đức Phật 
đã được thiết lập trong bạn. 


Ngài Khenpo Ngagchung viết rằng mục tiêu của 
Quán Đảnh Ngữ là để phát triển trí tuệ bẩm sinh xuất 


hiện tự nhiên, ý nghĩa tuyệt đối của sự quán đảnh.! 


5. Sự hợp nhất 
Đây là sự hợp nhất giữa tâm bạn với tâm va7ra của 
Guru linpoche, tâm Phật, và là một trong sự nhất như. 


Sự hợp nhất không phải là một quán đảnh trong ý 
nghĩa tiếp nhận năng lực hay ban phước để cho phép 
chúng ta thực hành, nhận ra và thành tựu, như là sự 
nhận biết của Đại Viên Mãn, mà nó là sự thiền định 
thực tế về Đại Viên Mãn như kết quả của sự tịnh hóa, 
sùng kính, và nhận biết phát sinh bởi bốn quán đảnh 
trước đó. Thiền định Đại Viên Mãn phải được truyền 
dạy tùy theo nhu cầu và khả năng của cá nhân hành 
giả. Việc nói về Đại Viên Mãn như một bài giảng cho 





!1 KZZ 199b/ 4 


368 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


một nhóm tâm thức của những bản tánh khác nhau là 
không ích lợi gì. 


Về sự thiền định của hợp nhất, bạn có thể thấy 
nguồn của quán đảnh ở một trong hai cách!. Trước tiên 
hãy thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát, Bổn Tôn, Dãkimr và 
Lama vây quanh Guru Rinpoche phía trước chúng ta 
là một tâm với Guru Rinpoche trong sự thiền định ban 
quán đảnh hợp nhất. Thứ hai, tất cả các Ngài đều tan 
thành ánh sáng và hòa nhập vào Guru lùnpoche. 


Đau đó, năng lượng sùng kính mạnh mẽ đến Guru 
linpoche mỏ rộng tâm và thân bạn như kinh mạch 
cho sự tiếp nhận quán đảẳnh, và năng lượng sùng kính 
ấy cầu khẩn tâm bi mẫn của Guru Rinpoche. Guru 
linpoche mỉm cười hoan hỷ, nhìn bạn với đôi mặt trí 
tuệ thương yêu và lập tức, từ ngực Ngài, một ánh sáng 
đỏ với trái tìm, chiếu sáng như mặt trời mọc, đi đến và 
chạm vào ngực bạn. Hãy cảm nhận rằng thân và tâm 
bạn tràn đầy với sức nóng của cực lạc. Bạn dần dần 
tan chảy thành ánh sáng đỏ của cực lạc, kích cỡ bằng 
một hạt đậu, từ đỉnh đầu và hai lòng bàn chân hướng 
đến giữa ngực bạn. Quả cầu ánh sáng nhỏ bé này là sự 
hợp nhất của tâm và năng lượng (rung) bạn, và nó là 





1TS 152b/ 5 và KT 140/2 


369 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


sinh lực của lòng sùng kính. Sau đó, giống như một tia 
lửa, nó bắn lên và tan hòa vào ngực Guru Rinpoche. 
Thấy và cảm nhận rằng bạn đã được hòa nhập vào trái 
tìm Ngài, trung tâm trí tuệ vajra của Guru lềinpoche, 
với sức lực và năng lượng của niềm tin và lòng sùng 
kính. Hãy tin rằng tâm bạn và tâm bi mẫn, giác ngộ 
của Guru Rinpoche đã trỏ thành một! Sau đó, ngay 
lập tức, trước khi niệm tưởng khởi lên, hãy xả bỏ mọi 
tư tưởng và buông lỏng trong tâm của Guru linpoche. 
Lặp lại nhiều lần. Nếu bạn có bất cứ hướng dẫn riêng 
nào từ một vị thầy Đại Viên Mãn chân chính và không 
chạy theo tư lợi thì hãy đi theo hướng dẫn đó. Còn nếu 
không có, hãy giữ thực hành này trong một cách buông 
lỏng. Sau đó, hãy thấy những kinh nghiệm gì bạn cảm 
nhận. Đừng tạo ra bất cứ mong cầu đạt được điều tốt 
đẹp hoặc sợ hãi phải đối mặt với những điều xấu nào. 
Chỉ buông xả. Buông xả trong sự rộng mở và nhẹ nhàng 
của trong sáng. Khi có nhiều tiến bộ hơn, những người 
thực hành riêng rẽ cần có thêm nhiều hướng dẫn hơn. 


Trong thời gian không thiền định, giống như cá nhảy 
khỏi nước, một lần nữa hãy tự làm chính bạn xuất hiện 
trong dạng Vajrayogrmi, và duy trì cái thấy của ba điểm 
nhận vào (tất cả vào thực hành), tức là thấy tất cả đều 


370 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


là biểu hiện thanh tịnh của Guru Rinpoche, nghe mọi 
thứ như diễn tả thanh tịnh của ngữ Ngài hoặc mantra 
và suy nghĩ tất cả như cái thấy giác ngộ của Ngài. 


Ngoài ra, bạn không chỉ nhận được quán đảnh, 
mà sau đó bạn có thể và nên dâng hiến chính mình 
cho sự thực hành mật tông để có thể được nhập môn 
bằng sự quán đảnh đặc biệt. Sự rèn luyện cho Quán 
Đảnh Cái Bình là giai đoạn phát triển của tướng Bổn 
Tôn hiền minh và phẫn nộ của Guru Rinpoche. Sự rèn 
luyện cho Quán Đảnh Bí Mật là sự thực hành của năng 
lượng (rhung; khí, năng lượng, hay hơi thở) và nhiệt 
(gTum Mo). Sự rèn luyện cho Quán Đảnh Trí Tuệ là 
sự thực hành của phương tiện thiện xảo (Thabs Lam). 
Sự rèn luyện cho quán đảnh ngữ là sự thiền định trên 
thregchö (Khreg Chod, cắt đứt hết tất cả vào thanh 
tịnh bổn nguyên) và thögal (Thod rGal, sự tiếp cận 
trực tiếp đến thành tựu tự nhiên). 


371 


lý 
MỘT THIỀN ĐỊNH VĂN TẮT 
VỀ GURU RINPOCHE, PADMASAMBHAVA 


SỰ BUÔNG XẢ 


Thở ra ba hơi thở sâu, hãy suy nghĩ và cảm thấy mọi 
năng lượng của lo nghĩ, áp lực và đau khổ được loại ra; 
chúng được hoàn toàn thải bỏ khỏi thân và tâm bạn 
với hơi thở. Cảm thấy rằng thân và tâm bạn được giải 
thoát khỏi áp lực. Cảm thấy thanh bình, buông lỏng và 
mạnh mẽ. Buông xả bằng việc đắm mình trong an bình 
chữa lành đó khoảng một vài phút. 


CHUẨN BỊ 


Phát triển tâm Bồ-để, tức khuynh hướng sẽ thiển 
định vì lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh, để đem lại 
an bình, hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả. 


Sự ¿2 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


CHÁNH HÀNH PHÁP 


Quán tưởng Guru lèinpoche ở phía trước và bên trên 
bạn trong bầu trời xanh hoàn toàn rõ ràng, thanh tịnh, 
rộng mở, bao la, rỗng không, và không chướng ngại. 
Ngài ngồi trên một dĩa mặt trăng rõ ràng và tỏa sáng, 
bên trên một dĩa mặt trời sáng chói và ấm áp, ở giữa 
một hoa sen ngàn cánh - tươi tắn với hơi nước, nở rộ với 
màu sắc rực rõ và tỏa hương thơm dịu ngọt. 


Guru Rinpoche trong thân ánh sáng trí tuệ quang 
minh, trang phục bằng lụa và gấm thêu kim tuyến 
nhiều màu, giống như áo choàng bằng ánh sáng. Ánh 
sáng vượt lên những dấu vết của các đặc tính thô nặng, 
cứng rắn, hạn chế, chướng ngại và thay đổi. 


Guru Rinpoche xuất hiện trẻ trung, như thể mười 
sáu tuổi. Khuôn mặt Ngài mỉm cười đầy hoan hỷ, và 
đôi mắt của lòng bi mẫn và năng lực thấy, vươn tới, 
khai sáng, trao quyền cho mọi hoạt động, trạng thái 
của tâm và mỗi tế bào, nguyên tử của thân chúng ta, 
và đem lại cảm giác an bình, tình thương, cực lạc, sức 
mạnh và rộng mở. Ngài là hiện thân của tất cả chư 
Phật, thánh nhân và hiền triết, với tình thương, năng 
lực và trí tuệ của các Ngài. Sự hiện diện huy hoàng của 
năng lực, an bình, đẹp đế và nồng ấm của Ngài đem lại 


373 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


cho chúng ta sự thoải mái, bình yên và rộng mở, như 
thể chúng ta ngồi gần lửa ấm trong cái lạnh lẽo của 
mùa đông. 


MỘT SỐ CHI TIẾT VỀ SỰ QUÁN TƯỞNG VÀ Ý 
NGHĨA 


Guru Rinpoche được quán tưởng trong bầu trời 
xanh, biểu tượng rỗng không hay rộng mở, nền tảng 
của vũ trụ. Ngài ngồi trong tư thế hưởng thụ của hoàng 
gia, trang nghiêm trên một dĩa mặt trời và mặt trăng, 
bằng phẳng như một đệm ở giữa một hoa sen ngàn 
cánh. Những thuộc tính này biểu tượng Ngài được sinh 
bằng sự sinh ra tinh khiết trong gia đình Phật Liên 
Hoa (hoa sen) [Liên Hoa Bộ] của sự hợp nhất trí tuệ 
(mặt trời) và thiện xảo (mặt trăng). 


Guru Rinpoche trong một thân của ánh sáng trí tuệ, 
vì ánh sáng không có dấu vết của đặc tính trần tục, thô 
nặng hoặc thay đổi. Ngài mười sáu tuổi, vì Ngài vượt 
lên cảnh giới của sự thay đổi và tuổi tác. Khuôn mặt 
Ngài mỉm cười tràn đầy hoan hỷ, vì đau khổ và phiền 
muộn không thể chạm được Ngài. Đôi mắt Ngài an 
định, thương yêu, trong sáng, mở rộng và quyền năng. 


374 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Ngài trang phục trong các áo choàng! bằng ánh sáng 
với những thiết kế và màu sắc khác nhau, biểu tượng 
sự viên mãn rất nhiều giới luật khác nhau. Áo choàng 
trắng bên trong (øgSang Gos) và áo dài đỏ (Dung Ma) 
biểu tượng sự viên mãn giới luật Bồ Tát. Áo dài màu 
xanh dương bên ngoài (Phod Ch'en) biểu tượng sự viên 
mãn của giới luật Mật tông. Khăn choàng tu viện (Chíos 
Gos) biểu tượng sự viên mãn giới luật prãtImoksha 
(biệt giải thoát giới). Áo khoác không tay thêu kim 
tuyến (Ber Chfen) có ý nghĩa giới luật của tất cả các 
thừa là một. Nón, áo khoác không tay thêu kim tuyến, 
giày cũng biểu tượng năng lực thành tựu của Ngài, vì 
chúng được Vua Zahor cùng với con gái và vương quốc 
dâng cúng Ngài, khi Guru Rinpoche chuyển hóa ngọn 
lửa sắp thiêu đốt Ngài thành nước. 


Guru Rinpoche cầm các pháp khí, biểu tượng sự 
thành tựu và năng lực của Ngài. Chày va/ra bằng vàng 
trong tay phải biểu tượng sự thiện xảo hay năng lực 
bất hoại của Ngài, nguyên lý nam. Sọ người tràn đầy 
cam lồ trong tay trái Ngài biểu tượng sự hợp nhất của 





!Theo KZ và TS. Không luôn chắc rằng tất cả hình ảnh của 
Guru Rinpoche có cùng trang phục như đã nhắc đến ở đây, 
với một số bản văn không có áo choàng đỏ 


375 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


hình tướng / cực lạc và tánh không. Trong sọ người này, 
bình cam lồ trường thọ được trang hoàng bằng một cây 
như ý biểu tượng sự đạt được bất tử của Ngài. 


Cây chĩa ba trong khuÿu tay trái Ngài biểu tượng vị 
phối ngẫu của Ngài hay trí tuệ, nguyên lý nữ, với các 
dấu hiệu đi theo. Ba điểm sắc nhọn của nó biểu tượng 
ba thật tánh của tâm - rỗng không, trong sáng, và lòng 
bi (năng lực). Ba đầu trong dạng còn trẻ, già, và bộ 
xương sọ biểu tượng ba thân Phật - Pháp Thân, Báo 
Thân và Hóa Thân. Chín vòng sắt biểu tượng chín thừa 
rèn luyện. Màn lụa treo năm màu biểu tượng năm trí 
tuệ Phật. Mái tóc biểu tượng năng lực thành tựu như 
kết quả của rèn luyện Mật tông trong các mộ địa. 


Do đó, sự hiện diện huy hoàng của Guru Rinpoche, 
khả năng giảng dạy, năng lực, an bình, đẹp đẽ và ấm 
áp, tràn ngập tất cả pháp giới vì là hiện thân va7ra của 
Phật quả tuyệt đối, bản tánh vajra của pháp giới. 

Tình thương và lòng bi vô biên của Ngài hoàn toàn 
mở rộng đến toàn thể vũ trụ và đi tới từng chúng sanh, 
giống như tình thương của một người mẹ dành cho đứa 
con duy nhất. Trí tuệ vô hạn của Ngài biết mọi việc 


xảy ra trong vũ trụ một cách cùng lúc, không xao lãng 


376 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


khỏi bản tánh tuyệt đối đúng thật như đang hiện hữu 
- không hạn chế, không phân biệt, tỏa khắp mọi nơi và 
hoàn toàn rộng mở. Năng lực vô hạn của Ngài cung cấp 
mọi lợi ích và an định mọi rối loạn của vũ trụ và của 
mỗi chúng sanh, nếu họ mở rộng với cơ hội này, vì Ngài 
là suối nguồn vĩnh cửu của chữa lành và kết quả. 


Guru linpoche không chỉ là một nhà đại hiền triết 
của thế kỷ tám với năng lực đáng kinh ngạc, mà Ngài 
còn là hiện thân của tất cả chư Phật, thánh nhân và 
các nhà hiền triết, vì trong bất cứ thân tướng nào và 
cách thấy, nhận lấy và cư xử với Ngài, Ngài đều trở 
thành như vậy. Đó là năng lực của tâm khiến tạo ra 
mọi hoàn cảnh. Đức Phật và cõi Phật là bản tánh của 
tâm giác ngộ và năng lực của nó, và sự bất tịnh của 
thế gian phàm tục chỉ là sự tạo tác và kinh nghiệm của 


tâm nhị nguyên. 


Ngài là sự phản chiếu hay hiện thân của tâm Phật, 
chân lý, bản tánh thanh tịnh của chính tâm chúng ta, 
vì trong thật tánh, ánh sáng xuất hiện thanh tịnh của 
thật tánh, sự rộng mở duy nhất của an bình. Sự nương 
dựa vào Guru Rinpoche không phải gì khác hơn mà 
chính là một phương tiện thiện xảo để nhận ra và trao 


Sư ý 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


quyền năng cho chính chúng ta đến với những hiện 
tượng của nhận thức và kinh nghiệm thanh tịnh, hoan 
hỷ thanh tịnh và mạnh mẽ của chính mình, vốn được 
sinh khởi từ chính sự an bình của chúng ta và mở ra 
Phật tánh mà tất cả chúng ta đều sẵn có. 


Sự quán tưởng có nhiều lợi ích. Nó truyền cảm hứng 
cho bạn hướng đến những mục tiêu tâm linh, tạo ra nếp 
suy nghĩ tích cực và theo khuôn phép. Nó ươm mầm 
cho một tính cách sùng tín và kiên định trong tâm thức 
và là con đường để ta tiếp nhận những ban phước và 
thành tựu của sự chứng ngộ và năng lực tâm linh. 


Hãy thấy toàn thể thế gian đầy đủ mọi loại chúng 
sanh với lòng sùng kính, khuôn mặt hoan hỷ và đôi mắt 
hạnh phúc, và tất cả đang nhìn vào khuôn mặt thương 
yêu, đẹp đẽ, và quyền năng của Guru Rinpoche. Tất cả 
đều niệm manfra trong cùng một giọng, với âm điệu 
êm dịu và lớn nhất, như một cầu nguyện hay khẩn 
cầu đến Guru Rinpoche, như một phương tiện chữa 
lành những vấn đề của chúng ta, như một luyện tập 
của năng lượng thân thể và tỉnh thần của chúng ta, 
như một lễ hội của sự hiện diện của Guru linpoche với 
chúng ta, và như một thiền định về âm thanh thuần 
tịnh - âm thanh của mantra trong bản tánh của nhất 


378 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


như, sự nhất như của toàn thể vũ trụ trong âm thanh 
của cầu nguyện. 


Hãy thấy, cảm nhận và tin rằng sự quán tưởng và 
cầu nguyện mở ra hay sưởi ấm thân và tâm chúng ta 
trong sự sùng kính, nhiệt thành, an bình, hạnh phúc 
và rộng mở, và giờ đây trở thành kinh mạch thích hợp 
để tiếp nhận sự ban phước của Guru Rinpoche. 


Như một kết quả của sự cầu nguyện khẩn cầu tâm 
giác ngộ của Guru Rinpoche, những chùm ánh sáng 
ban phước mạnh mẽ nhiều màu xuất phát từ Guru 
Rinpoche và chạm vào những phần khác nhau trong 
thân bạn. Chỉ nhờ ánh sáng chạm vào, cảm nhận cảm 
giác ấm áp, cực lạc, hơi nóng, và rộng mở trong thân và 
tâm chúng ta. Hãy kinh nghiệm cảm giác đó và buông 
lỏng. Sau đó qua mọi lỗ chân lông và các cửa, chùm 
ánh sáng ban phước đi vào thân chúng ta loại bỏ tất cả 
lo nghĩ, căng thẳng và đau khổ, giống như bóng tối bị 
loại bỏ bởi ánh sáng mặt trời. Hãy thấy rằng toàn thân 
chúng ta được chuyển thành một thân ánh sáng ban 
phước, và mọi cảm giác của chúng ta đều trở thành sự 
cực lạc, rộng mở, và sức mạnh. 

Tin tưởng rằng chúng ta đã nhận được năng lực ban 


phước thân, khẩu và ý của Guru Rinpoche và mọi vấn 


379 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


đề của thân tâm chúng ta đã được hoàn toàn an định. 
Hãy buông xả trong sự nhất như của cảm giác ấm áp, 
cực lạc và rộng mở - bản tánh phổ quát, Guru Rinpoche 
tối thượng. 


Nếu chúng ta tin tưởng, thì Guru Rinpoche luôn 
luôn ở cạnh chúng ta. Ngài không phải là một người 
thuộc về một thời gian hay nơi chốn đặc biệt. Ngài là 
(hoặc tiêu biểu cho) Đức Phật, tánh Phật và những biểu 
hiện của tánh Phật. Nói khác đi, Ngài là thật tánh của 
vũ trụ và là đặc tính hay biểu hiện thanh tịnh của vũ 
trụ đó. Bất cứ khi nào chúng ta để tâm mình kết nối 
với chân lý nội tại của chúng ta, thì chân lý đó sẽ luôn 
ở đó để đạt tới, và sau đó sự biểu thị hay diễn cảm khởi 
lên từ chân lý đó sẽ luôn xuất hiện như những biểu 
hiện hoặc hình tướng thanh tịnh và thiêng liêng. Nếu 
chúng ta cho phép chính mình được nhận cảm hứng và 
thấy được chính chân lý và sự an bình tối thượng đó, 
mà tất cả chúng ta đều sẵn có, qua sự hỗ trợ của Guru 
linpoche và thấy mình như chính Ngài, chúng ta sẽ 
nhận ra và trở thành Guru Rinpoche và những phẩm 
tánh, biểu hiện của Ngài. 

Cuối cùng, hãy thấy và cảm nhận rằng Guru 
Rinpoche đến gần hơn và hòa nhập vào bạn, cả thân 


380 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


và tâm, như nước hòa vào nước và ánh sáng vào ánh 
sáng. Bạn trở thành một với Ngài. Với năng lượng của 
cảm giác và niềm tin đó, chẳng còn bất cứ khái niệm 
nào, chỉ buông xả ở đó, nghỉ ngơi ở đó, và thư giãn ở đó. 


KẾT THÚC 

Với lòng bi từ tận đáy lòng, hãy hồi hướng mọi công 
đức, năng lượng ban phước mạnh mẽ mà chúng ta đã 
tiếp nhận đến tất cả bà mẹ chúng sanh vì mục đích 
hạnh phúc và giác ngộ của họ. Hãy thấy và cảm nhận 
rằng họ đã nhận được công đức của ánh sáng ban phước. 


Hồi hướng công đức là một thực hành lớn. Không 
công đức nào khi hồi hướng là quá nhỏ. Thậm chí dù 
là một công đức nhỏ, nếu bạn hồi hướng thì công đức 
đó sẽ trở thành vĩ đại, vì tự thân sự hồi hướng là một 
cách mạnh mẽ để tăng trưởng công đức, vì nó mở rộng 
tâm chúng ta trong sự rộng mở của sự rộng lượng đến 
tất cả không phân biệt hay bám luyến. Việc hồi hướng 
giúp nới lỏng sự căng thẳng, phân biệt hay tính chất 
khép kín của tâm và làm mạnh mẽ năng lượng của sự 


rộng mở. 


381 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Sau đây là một vài lời khuyên: Hãy cố gắng quán 
tưởng, nhưng đừng cố sức quá nhiều về các chi tiết và 
sự hoàn thiện của quán tưởng này. Đôi lúc, nếu hoàn 
toàn khó quán tưởng, vậy chỉ cần cảm nhận sự hiện 
diện của Guru lầinpoche và cảm thấy ánh sáng ban 
phước; hãy là một với nó và buông xả trong cảm giác 
của an bình, ấm áp và rộng mở. 


Khi bạn đang thiền định, hãy làm những gì đang 
làm - trụ trong hiện tại, không lo nghĩ về những kết 
quả trong tương lai. Nếu không, khoảng cách cần vượt 
qua của bạn có thể chỉ gây ra sự chán nản và một trỏ 
ngại tỉnh thần. 


Nếu bạn đã thực hành vào sáng sớm và có được 
cảm giác an bình, nhiệt thành, thì trong suốt ngày đó 
hãy cố hết sức gợi lại cảm giác của năng lượng đó càng 
nhiều lần càng tốt, mỗi lần trong khoảng một vài giây. 
Ngoài ra, hãy cố giữ cho cảm giác đó luôn sống động, 
như một nền tảng căn bản làm nền cho mọi hoạt động 
hằng ngày của bạn. Và như vậy, bạn không chỉ duy trì 
sự thực hành mà còn làm cho nó tăng tiến, biến cuộc 
sống hằng ngày của bạn thành các kinh nghiệm tâm 
linh, ngay cả lúc bạn đang làm việc. 


382 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 
Đừng mong đợi một dòng chảy của năng lượng hay 
cảm hứng, đừng sợ thiếu cảm hứng và động lực thúc 
đẩy. Chỉ thực hành như một phần trong các việc thông 
thường hằng ngày của bạn, hoặc [chậm rãi và vững 
chắc] như những bước đi của một con voi. Nếu bạn thực 
hành với ít sự mong đợi và khái niệm hơn, mọi việc sẽ 
dần dần được cải thiện một cách tự nhiên, như một 
phần của sự trở nên quen thuộc, rèn luyện và được 
củng cố nhờ sự thực hành. 


MANTRA CẦU NGUYÊN CỦA GURU RINPOCHE 
Trong tiếng Sanskrit: 


OM AH HÚM VA.JRA-GURU-PADMA-SIDDHI 
HÙM 


Trong âm Sanskrit được Tây Tạng hóa: 
OM AH HUNG BADZ⁄2AR GURU PADMA STDDHI HỪNG 
Hoặc: 


OM AH HUNG BEDZAR GUEU PEMA SIDDHI HUNG 


Ý NGHĨA CHUYỂN DỊCH 
(Hiện thân của) thân, khẩu, và ý (của chư Phật), Ôi, 
Kim Cương Sư Padma (sambhava), xin ban thành tựu 


383 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


[hoặc: xin ban ân phước của Ngài (lên chúng con], 
cầu mong được thành tựu, hoặc cầu mong sự thành tựu 
được hoàn tất]. 

OM chủng tử tự của thân Phật 

AR chủng tử tự của khẩu Phật 

HỦM chủng tử tự của ý Phật 

VAJRA kim cương (cứng rắn như kim cương), 
Dharmakäya (thân tuyệt đốn) 

GURU_ vị thầy (sự thịnh vượng), Sambhogakãya 
(thân hoan hỷ) 

PADMA hoa sen (sự thanh tịnh), Nirmanakaya 
(thân biểu hiện) 

SIDDHI thành tựu, kết quả thông thường và phi 
thường, sự hoàn tất 

HỦM xin ban, cầu mong được. Sự khẩn cầu. 


NHỚ LẠI CÁC PHẨM TÁNH CỦAGURU RINPOCHE 
SỰ VĨ ĐẠI CỦA NHỮNG PHẨM TÁNH 


Các phẩm tánh chung 


OM AH HỦÙM là những chủng tử tự của ba vajra 
(thân, khẩu, và ý vajra) của tất cả các bậc giác 
ngộ. 


384 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


OM: Về ý nghĩa chung nó là chủng tự tâm của thân 
vajra tất cả các đấng giác ngộ. Ý nghĩa đặc biệt 
của nó là trung tâm của cực lạc vĩ đại, trí tuệ 
bổn nguyên thành tựu tự nhiên, xuất hiện trong 
đặc tính của mạng lưới như huyễn, đó là sự hợp 
nhất thân của hình tướng và tánh không. 


AI: Về ý nghĩa chung, nó là chủng tự tâm của khẩu 
vajra tất cả các đấng giác ngộ. Ý nghĩa đặc biệt 
của nó là tỉnh hoa của sự hợp nhất không thể 
mô tả của tánh giác và rỗng không, và sự biểu 
hiện của nó trong dạng âm thanh. Được hiểu 
theo cách thông thường nó trở thành nền tảng 
của mọi lời nói. 

HÙM: Về ý nghĩa chung nó là chủng tự tâm của ý 
vajra tất cả các đấng giác ngộ. Ý nghĩa đặc biệt 
của nó là tinh hoa của Thân Vajra Cầu Vồng, 
trí tuệ bổn nguyên tự hiện, sự hợp nhất của 
tánh giác và tánh không, sự thanh tịnh nguyên 
SƠ. 


Guru Rinpoche là hiện thân của tất cả phẩm tánh 
ba vajra này của các đấng giác ngộ. 


385 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Các phẩm tánh đặc biệt 


VAJRA-GURU: Sự phong phú với các phẩm tánh 
của vajra (bất hoại, cứng rắn như kim cương, và 
tỉnh túy). VAJRA: chính là trí tuệ bổn nguyên 
cứng như kim cương của nền tảng qua phương 
tiện thiện xảo của con đường vajra, viên mãn 
thành bản tánh ba vajra thành tựu tự nhiên. 
GURU: Phong phú với những phẩm tánh, “vị 
thầy”. 

Danh hiệu, Bậc sở hữu những đặc tính này 


PADMA: Danh hiệu Ngài chỉ rõ rằng Ngài sinh ra 
trong hoa sen; Ngài thuộc về gia đình Phật Liên 
Hoa. Ngài thành tựu trạng thái VaJradhara bởi 
sự hỗ trợ của các Dakini của Padma. Ngài giống 
như hoa sen trong tâm, Ngài xuất hiện trong 
sinh tử nhưng không bị nhiễm ô của sinh tử. 

CẦU NGUYỆN BAN MONG ƯỚC VÀ THÀNH TỰU 
Mong ước 

SIDDHI: Về ý nghĩa chung, nó là sự đạt được hạnh 
phúc và thành công, cả hai thế gian và tâm linh. 
Ý nghĩa đặc biệt của nó là hoàn thiện con đường 
và các giai đoạn của con đường vajra không có 


386 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


bất cứ chướng ngại nào, và đạt được trạng thái 
của Vidyadhara bằng những bậc thang của bốn 
thực hành Vidyadhara. 

Thành tựu 

HŨM: Có ba chữ - H, Ù và. M dành cho việc cầu 
khẩn ba vajra. Ngoài ra, HŨM là ý vajra, và 
nó là phương tiện khẩn cầu tâm của Guru 
Rinpoche để ban sự thành tựu. 


TÓM TẮT 

Thân, khẩu, và ý (của chư Phật): Ôi Kim Cương Sư 
Padma, xin ban thành tựu. 

Hoặc: 

Ôi Padma (Padmasambhava - Liên Hoa Sanh) 
- phong phú với các đức hạnh vaÿra, (hiện thân của) 
thân, khẩu, và ý (của chư Phật) - xin ban cho con sự 
thành tựu (thông thường và phi thường). 


MỘT THIỀN ĐỊNH NGẮN 


Khi không có nhiều thời gian hay năng lượng, bạn 
có thể thực hành chỉ khoảng mười hay mười lăm phút, 
hoặc thậm chí ít hơn. Hít thở sâu một hay hai lần, hãy 


387 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


suy nghĩ và cảm giác rằng bạn đang thải bỏ tất cả năng 
lượng chết. Hãy cảm thấy buông lỏng. 


Đau đó thấy Guru Rinpoche đẹp đẽ ở phía trên trong 
bầu trời trong sáng, như hiện thân của tất cả chư Phật 
và công đức của vũ trụ. Hãy cảm nhận sự nồng nhiệt 
của sự hiện diện đó. Tụng niệm mantra (bằng miệng 
hay niệm thầm trong tâm) với năng lượng của sự cảm 
hứng và lòng sùng kính của thân và tâm bạn. Hãy tiếp 
nhận và là một với ánh sáng ban phước, và cảm nhận 
sự nhiệt thành, ấm áp, cực lạc và rộng mở. Hãy hồi 
hướng công đức cho tất cả bà mẹ chúng sanh. 

Bạn có thể thực hành lúc mới thức dậy vào sáng 
sớm, trước khi rơi vào giấc ngủ, trong lúc nghỉ ngơi, 
giữa lúc làm việc hoặc bất cứ lúc nào. Và hãy vui thích 
với thực hành này. 


388 


14. ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾN BỘ CỦA VIỆC 
THỰC HÀNH GIÁO PHÁP! 


2: đánh giá sự tiến bộ tâm linh của 
x chúng ta, điều quan trọng là phải 
nhận ra mục tiêu của mình, con đường dẫn đến mục 


tiêu đó và nền tảng hiện tại chúng ta đang đứng trên 
con đường của cuộc hành trình tâm linh. 


Trong Phật giáo có rất nhiều con đường rèn luyện 
tâm linh. Mỗi con đường đều có mục đích, ý định và lợi 
ích duy nhất của nó cho chính chúng ta và người khác. 
Nhưng để có thể được lợi ích thật sự, điều quan trọng 
là phải hiểu được mục đính chính phía sau những thực 
hành này. Nếu chuyển hướng sai tại một ngã tư đường, 
mỗi bước đi của ta sẽ càng làm cho chúng ta rời xa đích 
đến. Tương tự như vậy, nếu không nhận ra thực chất 
của mục đích tâm linh và những gì chúng ta cần hướng 
đến, thì sự thực hành của chúng ta sẽ không có lợi ích, 
hoặc ít nhất cũng sẽ không phát huy được hết sự lợi 
ích. 

'RD 244a/ 6 





389 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Trọng tâm chính của tất cả rèn luyện trong Giáo 
Pháp là để lợi ích cho tâm chúng ta. Điều này nghe có 
vẻ như ích kỷ, nhưng không phải vậy. Trừ khi chúng ta 
hoàn thiện chính mình, bằng không chúng ta sẽ không 
thể thực sự giúp đỡ người khác hoặc thực hiện bất cứ 
hoạt động Giáo Pháp nào. Không được trang bị mà chỉ 
khao khát giúp đỡ người khác, cũng giống như thực 
hành bắn cung mà không biết cách bắn hoặc không 
có cung hay mũi tên. Cho dù có đặt ra hàng trăm mục 
tiêu, chúng ta cũng không thể trở thành một cung thủ 
giỏ1. 

Do đó, tôi không nói rằng chúng ta nên tự tôn trong 
việc tập trung vào chính mình. Thay vì vậy, tôi muốn 
nói rằng chúng ta nên hướng mọi cố gắng trong thực 
hành đến việc làm lợi ích cho tâm thức chúng ta, với 
một quan điểm rộng mở với người khác. Chúng ta càng 
thuần hóa những niệm tưởng cuồng dại và cảm xúc 
hỗn loạn của chính mình, ta càng trở nên an bình, giác 
ngộ và bi mẫn, trở thành người giải thoát khỏi sự ích 
kỷ. Thế nên, mục tiêu trong rèn luyện tâm nên là sự 
chuyển hóa [tâm mê muội] thành tâm giác ngộ vì lợi 
ích của mọi chúng sanh. 

Những lợi ích của thực hành thiền định là không 


giới hạn trong phạm vi hiểu biết dựa trên trí năng hay 


390 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


khái niệm. Chúng cần phải bao gồm cả cảm giác của 
chúng ta. Điểm quan trọng nhất của thực hành Pháp 
là để rèn luyện hay hoàn thiện tâm thức bằng việc đưa 
nó đến một trạng thái hoàn toàn an bình, buông xả và 
trong sáng, bảo vệ tâm khỏi mọi cảm xúc phiền não. Để 
đạt được trạng thái này, chúng ta phải trau giổi cảm 
giác và kinh nghiệm an bình trong tâm mình. 


Tuy nhiên, vấn đề gặp phải khi ta thực hành Pháp 
là chúng ta không đưa những hiểu biết của ta vào trong 
cuộc sống và không áp dụng những gì chúng ta đã học. 
Thật không may, sự hiểu biết của chúng ta thường 
trụ trong lãnh vực tưởng tượng, ở một nơi nào khác. 
Sự hiểu biết trở thành đối tượng khác của tâm, không 
được áp dụng vào chủ thể là chính chúng ta. Đó là lý 
do tại sao chúng ta thường muốn biết nhiều thứ, học 
nhiều môn. Nhưng ngay cả nếu tiêu tốn mười hay hai 
mưởơi năm trong việc học hay thực hành, chúng ta có 
thể chẳng đạt được gì hơn là một hiểu biết giả tạo, một 
sự quen thuộc mơ hồ với đối tượng của việc học. 

Mặc dù mục đích của chúng ta là giác ngộ, là một 
điều không thể hiểu được vào lúc này, và nó cũng không 
dễ giải thích; nhưng nói một cách đơn giản thì mục 
đích của thực hành là để đạt đến tâm an bình cao nhất, 


391 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


đó là trạng thái buông xả nhất, kiên định mạnh mẽ và 
viên mãn. Nếu không cải thiện được tâm chúng ta thì 
bất chấp bao nhiêu hiểu biết về mười địa vị, năm con 
đường, nghi lễ, triết học, .v.v... tất cả sẽ trở thành đối 
tượng mà chẳng bao giờ chúng ta áp dụng vào chính 
mình. Có thể nói rất đơn giản, như khi chúng ta quay 
mặt về hướng đúng thì mỗi bước đi sẽ đưa chúng ta tới 
gần đích đến. Tương tự, khi bắt đầu thực hành - bất cứ 
thực hành nào chúng ta chọn - nếu sử dụng nó để lợi 
ích và rèn luyện tâm, thì thậm chí có là một thực hành 
nhỏ nhặt hay đơn giản, ngay cả khi chỉ kéo dài không 
hơn một giờ hay chỉ một ngày, nó vẫn sẽ giúp ích chúng 
ta. Nhưng nếu chuyển thực hành của chúng ta thành 
một đối tượng, một sự vui thích dễ chịu bên ngoài, nó 
sẽ chẳng thực sự lợi ích cho ta. Chúng ta có thể trỏ 
thành nhà văn hay học giả, có khả năng nhắc lại như 
vẹt nhiều thứ khác nhau; mà điều này chẳng thực sự 
giúp ích gì cho ta cả. 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một trong 
mười sáu vị Arhat (A-la-hán) hay hiền triết, tên là 
Chullapanthaka,' vô cùng trì độn và không thể nhớ nổi 
ngay cả một bài giảng chỉ bốn dòng. Do vậy, Đức Phật 
hướng dẫn ông quét bụi trong đại sảnh của tăng chúng 
!KDD 27b/ 4 





392 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


và lau chùi dép của các vị bhikshu (t-kheo), trong lúc 
đó lặp đi lặp lại rằng: “Bụi đã được tẩy sạch. Nhiễm ô 
đã được tẩy sạch.” 


Chullapanthaka mất nhiều năm liền chỉ tập trung 
vào việc lau chùi và lặp lại cùng câu kệ trên. Có một 
ngày, ông tự suy nghĩ: “Ý nghĩa của câu Đức Phật nói 
'quét bụể và 'tẩy sạch cảm xúc thực ra là gì? Có phải 
bụi là nhiễm ô của tâm thức hay của đại sảnh và những 
đôi dép?” Vào chính lúc đó, những dòng kệ sau đây 
xuất hiện trong tâm ông: 


“Đây không phải là bụi của thế gian, mà là bụi 
của tham, sân và sĩ. 

Bụi là tên gọi của tham, sân và si, và chẳng phải 
của thế gian. 

Người uyên bác là người đã tẩy sạch bụi 

Đạt được tự tin trong giáo lý của Đức Phật.” 


Lập tức ông trở thành một vị Arhaf, một bậc giác 
ngộ. Tại sao? Không vì ông có hàng trăm kỹ thuật khác 
nhau. Không vì ông là một đại học giả và tìm thấy con 
đường mật truyền để đạt tới mục đích. Mà đúng hơn là 
nhờ sự gìn giữ tâm ông trong một trạng thái đơn giản, 
an bình và hoan hÿ tột độ, và làm công việc công đức, 
ông chú tâm với sự tỉnh giác về những gì ông đang làm. 


393 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Ông áp dụng toàn bộ tâm trí vào bất cứ những gì thân 
và tâm ông làm, nên cuối cùng ông được giác ngộ. 


Để đạt được giác ngộ, không cần thiết phải biết 
nhiều thứ, cũng không cần phải thực hành theo nhiều 
cách. Việc tu tập đơn giản phải là vấn đề, mà có lẽ tốt 
hơn nên giữ cho được đơn giản - càng thực hành quá 
nhiều, ta lại càng lẫn lộn, rối rắm. Do vậy, hãy giữ sự 
tu tập đơn giản, và điều quan trọng nhất là phải vận 


dụng vào trong tâm bạn. 


Nếu ta biết cách vận dụng thực hành của mình một 
cách thích hợp và nếu ta có một kinh nghiệm thiền 
định, sức mạnh, hay một số chứng ngộ, thì bước quan 
trọng kế tiếp là phát triển nhận thức thanh tịnh. Phần 
lớn mục đích thực hành của đạo Phật, dù hiển giáo 
hay mật giáo (giáo tông hay mật tông) là để tịnh hóa 
nhận thức của chúng ta. Thường chúng ta thấy và suy 
nghĩ trong giới hạn nhị nguyên, với một chủ thể và đối 
tượng. Chúng ta thường nghĩ: “Điều này là tốt,” “Điều 
này là xấu,” “Người ấy là bạn tôi” “Người kia là kê thù 
của tôi.” Vì sự phân biệt liên tục này chúng ta phải trải 
qua những hạnh phúc và phiền muộn, và tạo ra các 
nghiệp thiện và ác. 


394 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Sự vận hành của tất cả những gì vừa nói được khởi 
đầu từ những nhận thức sai lầm của chúng ta, vì ta 
phân biệt theo cách sa1 lầm. Tất nhiên, cũng có đôi khi 
sự nhận thức phân biệt của chúng ta là đúng thật, như 
khi ta bị bệnh hay đói. Nhưng trong hầu hết trường 
hợp thì nhận thức phân biệt của chúng ta đều chỉ là 
sự tạo tác của tâm. Ví dụ, khi ông C gặp ông A, ông ta 
có thể nghĩ, “Người này là bạn của tôi,” và cảm thấy 
hạnh phúc khi gặp ông ấy. Nhưng khi ông B gặp ông 
A, ông ta lại có thể nghĩ, “Đó là kẻ thù của tôi,” và ông 
ta không vul, cho dù trong cả hai trường hợp vẫn là 
những con người đó. Sự đánh giá xếp loại của chúng 
ta, “bạn” hay “thừ” có thể thay đổi liên tục, và cảm xúc 
của ta cũng thay đổi tương ứng, ngay cả khi đối tượng 
xếp loại vẫn không thay đổi. Nguyên nhân chỉ là nhận 
thức của chính ta thay đổi. 


Chúng ta liên tục sàng lọc [những đối tượng trong] 
thế giới này qua lăng kính nhận thức của chính mình. 
Khi ta mang kính màu tối, mọi sự nhìn đều tối. Nhưng 
khi ta đeo kính trắng thì cũng cùng thế giới đó lại hiện 
ra rõ ràng. Đây là lý do tại sao việc thay đổi cách nhận 
thức của chính ta là quan trọng. Nhận thức thanh tịnh 
là phương pháp của đạo Phật để thấy sự vật một cách 
tích cực và đúng thật như chúng đang hiện hữu. 


395 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


Như chúng ta biết, nhận thức thanh tịnh có thể 
được nhận hiểu theo nhiều mức độ. Trong thực hành 
mật tông, mọi sự được thấy như một cõi tịnh độ Phật. 
Hành giả chuyển hóa hiện tượng thành sự hỗ trợ cho 
thực hành và cuộc sống tỉnh thần qua nhận thức thanh 
tịnh. Nhưng điều đó lại là một chủ đề khác. 


Với chư Phật toàn giác, bất kể là hình dạng hay thân 
tướng nào xuất hiện, các ngài đều không có những khái 
niệm nhị nguyên hay cảm xúc phiền não. Các Ngài sẽ 
không cảm thấy đau khổ hay khích động. 


Với những bậc lão luyện chứng ngộ cao cũng vậy, 
hoàn cảnh vật chất không tạo ra bất cứ tác động tiêu 
cực nào về mặt cảm xúc hay khái niệm. Các vị ấy có 
thể trông giống như đang rất đau khổ, nhưng tâm họ 
vẫn luôn duy trì sự thanh thản và hoan hÿ. Trong thực 
tế, bệnh tật có thể là một nguồn hạnh phúc và an bình 
cho họ. 


Câu chuyện kể về Ngài Zhang Rinpoche! là một ví 
dụ cho điều này. Ngài là một đại Lama và yogï của phái 
Kagyupa, đã thực hành đại cực lạc suốt cuộc đời. Một 
hôm, Ngài bị va đầu rất mạnh vào vách động đá. Mặc 
dù bị chấn thương nghiêm trọng và đầu Ngài chảy rất 





!KDD 27b/4 


396 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


nhiều máu nhưng Ngài vẫn cảm thấy cực lạc, không 
đau đớn. Tại sao vậy? Xét cho cùng, Ngài cũng là người 
bằng xương thịt như tất cả chúng ta. Lịch sử Phật giáo 
Tây Tạng có rất nhiều vị đại Lama phô diễn phép mầu 
để ngăn chận và chuyển hóa những tai họa xảy đến với 
các Ngài. Nhưng ngài Zhang Rinpoche lại không cần 
phô diễn phép mầu để ngăn chặn tổn thương. Do nơi 
nhận thức và trạng thái nội tâm, Ngài kinh nghiệm 
cực lạc thay vì đau đón. Điều này tùy thuộc vào năng 
lực nhận thức thanh tịnh và sự chứng ngộ trí tuệ đại 
cực lạc của Ngài. Loại kết quả này có thể vượt hơn 
chúng ta, nhưng tối thiểu chúng ta có thể cố gắng rèn 
luyện chính mình trong việc thấy mọi người như bạn 
bè, không phải kẻ thù - không chỉ một hay hai người, 
mà là mọi người, bằng việc thiền định về lòng bi và các 
thiền định khác. 

Một truyện kể về Ngài Dodrupchen đệ nhất theo tự 
truyện của Ngài .Jigme Gyalwe Nyuku (1765 - 1843) 
cung cấp một tấm gương mạnh mẽ khác về việc những 
vị tổ đã giác ngộ chuyển hóa kinh nghiệm của các Ngài. 
Có lần, Ngài .Jigme Gyalwe Nyuku du hành từ miền 
Đông Tây Tạng đến trung tâm Tây Tạng, ở đó Ngài 
gặp Dodrupchen đệ nhất tại Samye. VỊ Dodrupchen đệ 


397 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhất gửi Ngài một bức thư cho J1gme Lingpa ö T5ering 
Jong. Ngài đã diện kiến và tiếp nhận giáo lý từ .Jigrmmed 
Lingpa và sau đó trở lại gặp Dodrupchen tại Samye. 
Vào lúc đó Ngài Dodrupchen đã được rất nhiều người 
biết đến nhưng vẫn chưa nổi tiếng, và /Jigme Gyalwe 
Nyuku chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, chưa được mấy 
người biết đến. Họ cùng nhau bắt đầu hành hương đến 
miền Tây Tây Tạng để gặp một số vị đại Lama. 


Một ngày nọ, Dodrupchen nói rằng ngài sẽ trở lại 
Lhasa và sau đó đến Kham. .Jigme Gyalwe NyuKu nồi: 
“Không, Ngài không thể đi một mình, tôi sẽ giúp Ngài 
đến Lhasa.” Họ bàn thảo và cuối cùng đồng ý cùng đi 


với nhau. 


Trên đường, Ngài Dodrupchen bị bệnh và .Jieme 
Gyalwe Nyuku phải mang hành lý của cả hai. Khi họ 
cố gắng vượt qua một ngọn núi cao, Dodrupechen không 
thể leo lên sườn núi đốc. Họ chỉ còn một ít mỡ động vật, 
một ít dầu và chẳng còn £sampa (bột mì nướng, món 
ăn chủ yếu ở Tây Tạng). Họ phải nghỉ lấy sức sau mỗi 
một quãng đường rất ngắn và hầu như chẳng đi được 
bao xa. 


Sau một lúc, Dodrupchen thậm chí không thể đứng 
dậy nổi nên .Jigme Gyalwe Nyuku phải đỡ ông dậy 


398 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


sau mỗi lần nghỉ. Nhưng dù thân thể Dodrupchen bị 
bệnh nặng, tâm ngài vẫn không cảm thấy buồn hay 
đau khổ. Dodrupchen nói: “Hôm nay tôi có một cơ hội 
nhỏ để kinh nghiệm khổ hạnh trong thực hành Pháp 
bằng gánh nặng của thân thể và kinh nghiệm gian khổ 
của tinh thần - chịu hy sinh một chút trong thực hành 
Giáo Pháp thiêng liêng”. Ngài chào đón sự đau khổ và 
nói: “Qua sự dâng hiến như vậy, tôi đang đạt kết quả 
của thân người quý báu với mười tám phẩm tánh và sự 
quang vinh của bốn thuận lợi lớn (sống ở một nơi hòa 
thuận, có một bậc thầy thiêng liêng, lập nguyện chân 
chánh và tích lũy công đức). Do vậy, không nghi ngờ 
gì nữa, loại kinh nghiệm này chính là kết quả sự tích 
lũy công đức và tịnh hóa các nhiễm ô trong những kiếp 
trước của tôi.” 

Rồi Ngài Jigme Gyalwe Nyuku tiếp tục: “Và 
Dodrupchen đã có niềm đại hoan hỷ như thế trong 
tâm, thật tuyệt diệu khi thấy như vậy. VỊ Lama này 
thật sự đang làm theo những lời Đức Phật dạy. “Bằng 
việc vượt qua lửa dữ và rừng đao kiếm, các ngươi sẽ 
tìm được Giáo Pháp cho mục tiêu tối thượng.” 


Do vậy, ở đây có hai vấn đề. Trước hết, nếu bạn có 
sự hoan hý, bất kể hoàn cảnh của bạn có nghiêm trọng 


399 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


đến đâu, bạn đều có thể dễ dàng chuyển hóa chúng 
thành sự thực hành. Thứ hai, ngay cả nếu bạn không 
đủ sức chuyển chúng thành sự thực hành, điều này 
cũng giúp bạn dễ dàng chịu đựng hơn ngay cả những 
kinh nghiệm khủng khiếp nhất. 


Thế nên, mặc dù thân thể Ngài Dodrupchen 
Rinpoche trong tình trạng nguy kịch, Ngài vẫn thật 
hạnh phúc vì có thể tán thán cơ hội để kinh nghiệm 
đau khổ cho một mục đích đầy ý nghĩa và cho một 
tương lai tuyệt diệu. 


Với người bình thường chúng ta, điều quan trọng 
là có một quan điểm đơn giản nhưng tích cực và thực 
tế, hãy suy nghĩ rằng mỗi một chúng sanh đang sống 
đều có cha mẹ và bạn bè. Nếu có thể thấy sự vật theo 
cách này, chúng ta sẽ có tình thương và lòng bi đối với 
mọi người. Chúng ta sẽ có một tâm an bình và buông 
xả. Nếu tâm được an bình và hoan hỷ, chúng ta có thể 
áp dụng nó để chuyển hóa bất cứ hoàn cảnh nào thành 
tích cực, một nguồn của an bình và hạnh phúc hơn. 


Làm thế nào chúng ta đánh giá sự thực hành của 
mình và xác định chúng ta đang cải thiện hay chưa 
được cải thiện, đang tiến bộ hay thụt lùi? Vấn đề thứ 


400 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


nhất là nhiều người trong chúng ta không thực sự 
muốn thấy những khuyết điểm của chính mình. Hoặc, 
thậm chí nếu thấy chúng, ta cũng không thể thừa 
nhận vì sự yếu đuối của tâm, thiếu tự tin, và sự nhạy 
cảm của bản ngã. Chúng ta tránh né vào trong việc 
trách cứ người khác hay một sự việc nào khác và tìm 
cảm giác dễ chịu sai lầm bằng cách trốn sau một bức 
màn che an toàn. Trong văn học Tây Tạng luôn nói 
rằng điều quan trọng là phải có một tấm gương để thấy 
khuôn mặt chính mình, không phải chỉ có đôi mắt để 
thấy các khuyết điểm trên khuôn mặt người khác. Thế 
nên, thay vì tìm kiếm một người nào khác để chịu trận 
thay mình, chúng ta nên học cách nhìn vào thái độ tỉnh 
thần của chính mình và sau đó là hành động của thân 
thể. Sự hiện diện của chúng ta hôm nay tại nơi này là 
một bằng chứng sống của việc ta có tiến bộ hay không. 


Ngay cả nếu chỉ tìm thấy các khuyết điểm trong 
chính mình, chúng ta vẫn nên vui vẻ suy nghĩ: “Giờ 
đây tôi đã thấy được các vấn đề của mình, tôi có thể 
chuyển hướng theo con đường đúng. Nếu đã có bất cứ 
tiến bộ tâm linh nào, bất kể chúng bình thường ra sao, 
chúng ta nên thừa nhận, hoan hÿ và tán thán. Sau đó, 
năng lượng của sự hoan hỷ chúng ta sẽ mạnh mẽ và 


401 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


nhân lên nhiều lần năng lực của sự tiến bộ tâm linh 
chúng ta. Hạnh phúc về những cải thiện giúp chúng ta 
duy trì sự tiến bộ đã có và tạo năng lượng cho những nỗ 
lực trong tương lai của ta. 

Khi sống ở Ấn Ðộ, tôi có gặp một học giả và người 
lãnh đạo quan trọng của Ấn Độ, sinh ra trong một gia 
đình thuộc đẳng cấp thấp. Ông ta được tiếp nhận một 
nền giáo dục tốt và trở thành một tiến sĩ, sau đó thành 
thống đốc của một bang ở miền Bắc Ấn Độ. Trong suốt 
đời, ông đấu tranh chống lại hệ thống phân biệt đẳng 
cấp. Nhưng có lần ông nói với tôi: “Mặc dù tôi nói là 
mình chống lại hệ thống phân biệt đẳng cấp và đã 
dành cả cuộc đời đấu tranh chống lại nó, tôi vẫn chưa 
trung thực. Nếu có ai đó thuộc một giai cấp thậm chí 
còn thấp hơn giai cấp của tôi đến hỏi cưới con gái tôi, 
tôi sẽ thấy ngần ngại. Điều đó có nghĩa là trong thực tế 
tôi thù ghét và ganh tỊ với người thuộc gia1 cấp cao hơn 
mình, và tôi không hoàn toàn công bằng khi nói đến 
toàn bộ hệ thống phân biệt đẳng cấp.” 

Mỗi khi nhớ lại những lời này, tôi kinh nghiệm một 
cảm giác tán thán về trí tuệ, sự rộng mở và trung thực 
của ông. Lẽ dĩ nhiên, tôi không nói về sự phân biệt 
chính trị là tốt; nhưng khả năng của vị học giả Ấn Độ 


402 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


này đối mặt với khuyết điểm của ông ta một cách trung 
thực là đáng chú ý. Nếu có thể thấy và chấp nhận sự 
thất bại của chính chúng ta, việc thay đổi chúng sẽ dễ 
dàng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có điều sai quấy 
tương tự như vậy. Sự khác biệt là rất nhiều người hoàn 
toàn không muốn nghĩ đến chúng và không thể chịu 
nổi việc phải chấp nhận chúng. 


Nhiều người trong chúng ta không thích những 
người giàu có vì nghĩ rằng, “Tôi ghét người giàu vì họ 
không giúp người nghèo.” Tuy vậy, khi chính ta có được 
điều gì đó, ta cũng hiếm khi chia sẻ với những người 
kém may mắn. Chúng ta hầu như chẳng bao giờ tình 
nguyện phục vụ xã hội ngay cả khi có thời gian nhàn 
rỗi. Vậy tại sao chúng ta lại cho là những người giàu 
có lỗi? Trong thực tế, [đó là do] chúng ta ganh tị và thù 
ghét họ. Nhiều người trong chúng ta cũng khó mở lòng 
rộng rãi với cha mẹ, con cái, họ hàng, hoặc các bạn đạo, 
trong khi sự quan tâm đến những người này là trách 
nhiệm hàng đầu của ta. Chỉ khi nào chúng ta cống hiến 
trọn cuộc đời mình để chia sẻ tất cả những gì mình có, 
giống như mẹ 7Teresa, ta mới có quyền chỉ trích những 
người không bố thí như ta. Tất cả chúng ta đều có quan 
điểm của riêng mình - “Hệ thống này là xấu. Hệ thống 


403 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


đó là tệ” - nhưng cảm giác của chúng ta thường dựa 
căn bản trên phản ứng cảm xúc của chính mình, hiếm 
khi dựa căn bản trên sự hiểu biết chân thật về đạo đức 


hay tâm linh. Hiểu được điều này là rất quan trọng. 


Để đánh giá sự tiến bộ tâm linh của chính mình, 
chúng ta cần kiểm tra xem sự thiển định của ta có được 
đặt nền tảng đúng trong cuộc sống của chính ta hay 
không. Chúng ta cần chắc chắn rằng đã sử dụng thực 
hành để rèn luyện chính tâm mình, và chúng ta không 
chỉ dựa vào nó như một truyền thống. Chúng ta cần 
tự hỏi mình có sử dụng sự thực hành như đó là một sự 
tốt đẹp khôn ngoan hay như một lý do để che giấu một 
số khiếm khuyết của ta. Nếu như vậy là chúng ta đã 
không áp dụng sự thực hành cho chính tâm mình. Biết 
được như vậy thì cần phải thức tỉnh và bắt đầu đi theo 
con đường đúng. 


Nếu thiền định về lòng bi chẳng hạn, chúng ta cảm 
thấy dễ dàng phát sinh lòng bi với người nào đó ở xa và 
không giao kết với mình. Nếu chúng ta không biết một 
ông Smith nào đó ở Luân Đôn, đang bị bệnh hay gặp 
phải điều gì đó, thì việc phát triển lòng bi với ông ta sẽ 
khá dễ dàng. Nhưng câu hỏi quan trọng là liệu chúng 
ta có thể thực hành lòng bi và nhận thức thanh tịnh với 


404 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


những người mình thực sự biết - các thành viên trong 
gia đình, cha, mẹ, con cháu, chồng, vợ, đồng nghiệp, 
bạn bè, bạn đồng tu và những kẻ thù của ta - là tất 
cả những người có quan hệ nối kết với chúng ta. Nếu 
ta không thể có lòng bi với những người thân thiết thì 
việc nói về lòng bi đối với mọi những chúng sanh sẽ là 
chuyện hết sức lố bịch và đáng xấu hổ. 

Nếu ta đang thiền định về vô thường và thực sự đạt 
nhiều tiến triển thì một trong những kết quả cuối cùng 
là ta sẽ không còn giận dữ với người khác. Không một 
a1 là kẻ thù của chúng ta - đó chỉ là sự tạm thời. Bất 
cứ một người nào hôm nay là kẻ thù của ta, ngày mai 
sẽ là một người bạn và sẽ đổi khác đi vào những ngày 
sau nữa. Nếu thực sự hiểu biết về vô thường, chúng 
ta biết chẳng có lý do nào để cảm thấy bám luyến hay 
thù hận, vì không thể có những điều như là bạn bè 
hay kẻ thù mãi mãi. Chúng ta nên trau giổi tính bình 
đẳng với tất cả chúng sanh đang sống và có lòng bi với 
tất cả, những người đang tranh đấu lẫn nhau vì sự 
vô minh của họ. Do vậy, ngay cả việc thực hành về vô 
thường, nếu làm đúng, sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta. 
Dĩ nhiên, nếu chúng ta tu tập những giai đoạn cao của 
sự thực hành một cách đúng đắn thì không còn nghi 


405 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


ngờ gì về năng lực hiệu quả của nó. Tuy nhiên, ngay 
cả khi ta đã thực hành dù một khía cạnh đơn giản hay 
thông thường nhất của giáo lý từ tận đáy lòng, điều đó 
cũng sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho ta. 


Không cần thiết phải được nghe người khác nói là 
ta thực hành tốt hay không. Chính bản thân ta là dấu 
hiệu tốt nhất để chỉ ra điều đó. Chúng ta phải luôn 
xem lại chính mình để thấy liệu ta đã có được bất cứ 
sự cải thiện nào trong tâm hay không. Việc chúng ta 
ghi nhớ và am hiểu được nhiều điều chẳng có gì quan 
trọng. Nếu tâm ta không được thuần phục và an bình, 
chúng ta nên nghiêm túc nhìn lại chính mình vì lợi ích 
và tiến bộ của chính ta. 


Vấn đề lớn với chúng ta là cảm xúc. Về mặt trí năng 
chúng ta có thể dựa vào triết học, các thiển định bậc 
cao hơn và sự quán sát trí tuệ. Nhưng về mặt thực 
hành, chúng ta thường bị choáng ngợp bởi những cảm 
xúc tiêu cực. Chúng ta có thể làm gì với những cảm xúc 
này? Như đã đề cập ở trên, bước đầu tiên là phải nhận 
biết được chúng. 


Kế tiếp, chúng ta nên sử dụng kinh nghiệm thiền 
định để an định chúng. Ví dụ, thỉnh thoảng chúng ta 
nổi giận. Mà sự nóng giận chỉ là một tạo tác của tâm 


406 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


chúng ta. Nóng giận và thù ghét là sản phẩm của sự 
không thích, điều đó hoàn toàn chỉ là sự tưởng tượng 
của chúng ta. Sự bám luyến cũng là tạo tác tỉnh thần 
của chúng ta. Chúng ta nghĩ: “Cái đó đẹp. Điều đó thật 
tuyệt vời. Tôi muốn có nó.” hoặc: “Điều đó thật thú vị.” 
Chúng ta bị bám luyến theo cách này và bắt đầu bám 
víu và chấp chặt. Kế đó, tất cả cảm xúc phiền não theo 
sau. Nóng giận và thù ghét là vấn nạn hàng đầu đối 
với một số lớn người phương Đông và người Tây Tạng, 
cũng như sự ganh tị ở người Mỹ. [Đối với người Mỹ], sự 
ganh tị là điều gì đó chúng ta phát triển từ thuở bé, do 
những điều kiện trong các môi trường trường học, trò 
chơi và sự cạnh tranh. Thậm chí nó trở thành một lời 
khen: ^Ô, y phục bạn thật đẹp, tôi cảm thấy ganh tị.” 


Chúng ta không được chấp nhận hoặc bào chữa cho 
cảm xúc của mình bằng suy nghĩ kiểu như: “Tôi nóng 
giận, nhưng đó là quyền của tôi. Tôi phải được nóng 
giận, điều đó là tốt.” Không, như vậy là sai lầm. Ngọn 
lửa cảm xúc sẽ đốt cháy chúng ta thành tro. Một số 
người chúng ta bào chữa sự nóng giận của mình bằng 
suy nghĩ, “Mọi người đều nóng giận, vậy tại sao tôi lại 
không được?” Song, chỉ vì người khác ở trong một hầm 
lửa, điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng phải nhảy 


407 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


vào. Nếu muốn cải thiện, chúng ta phải cố gắng không 
có những cảm xúc này. Đó là lý do tại sao chúng ta 
chọn việc thực hành Giáo Pháp. 


Chúng ta phải thấy cảm xúc tiêu cực là xấu ác. Ví 
dụ, nếu thù ghét hay bám luyến một ai đó, chúng ta 
có thể nghĩ: “Tôi có mọi loại cảm xúc này trong tôi. 
Tôi giống như một cái túi đựng rác dơ bẩn.” Đừng nên 
nghĩ: “Tôi nóng giận; nhưng vì tôi được giáo dục hay 
giàu có, đó là quyền của tôi.” Điều này chỉ làm cảm xúc 
chúng ta phát triển nhiều hơn. 

Việc thấy được cảm xúc của chúng ta là tiêu cực và 
xấu xa là rất quan trọng. Khi chúng ta trở nên ti tiện 
qua việc nói xấu người nào đó, hoặc nói ra lời những cay 
nghiệt, chúng ta nên hình dung mình đang nôn mửa, 
hoặc ta là con rắn độc đang khè hơi và cắn mổ vào lưỡi 
mình. Nếu ta đang làm điều gì tổn hại ai đó, ta phải 
tự nghĩ chính mình như một quái vật khủng khiếp bị 
lửa thiêu đốt, đang cố ăn thịt mọi người. Ngay cả dù 
thân thể ta có thể đẹp đẽ, khi bị cảm xúc phiển não ám 
ảnh, chúng ta sẽ trở thành quái vật. Nếu nhìn thấy 
chính mình như quái vật, điều gì sẽ xảy ra? Chúng 
ta sẽ chẳng còn muốn [tiếp tục] sống trong loại tình 
huống đó chút nào. 


408 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Sau khi nhận biết được cảm xúc phiền não của chính 
mình và thấy chúng là tiêu cực, chúng ta nên sử dụng 
việc rèn luyện Giáo Pháp để tẩy tịnh và chuyển hóa 
chúng vào thực hành. Liều thuốc giải độc cho sân hận 
là phát triển lòng bi với chúng sanh bằng cách nghĩ họ 
là các bà mẹ của chúng ta. Liều thuốc giải độc cho tính 
ganh tị là tùy hỷ với hạnh phúc của tất cả bà mẹ chúng 
sanh. Liều thuốc giải độc cho bám luyến là hiểu được 
vô thường và bản chất đau khổ của sinh tử. Liều thuốc 
giải độc cho vô minh là nhận ra thật tánh và lý duyên 
sinh của mọi hiện tượng hiện hữu. 


Một mặt, tâm chúng ta là rất khó thuần phục vì 
chúng dễ thay đổi và liên tục dao động. Nhưng mặt 
khác, điều này cũng chính là yếu tố làm cho tâm thật 
dễ rèn luyện. Để thay đổi hình dạng của một cái bàn 
cứng chắc, chúng ta phải làm việc rất vất vả. Nhưng 
thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta lại dễ hơn nhiều - 
hầu như ta có thể thay đổi ngay lập tức. Nếu chúng ta 
thận trọng đừng để tâm mình rơi vào sự kiểm soát của 
nóng giận, bám luyến và đố ky .v.v... thì tâm ta sẽ tự 
nhiên ở trong trạng thái rộng mở, buông xả và an ổn. 


Có lần, tôi xem một mẩu tin trên truyền hình về 
một người phát triển kỹ năng tung hứng để điều trị các 


409 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


bệnh nhân tâm thần. Cho dù không được xếp vào loại 
rối loạn tâm thần, nhưng nhiều người trong chúng ta ít 
nhất cũng có tâm thức quá rắc rối, phức tạp. Điều quan 
trọng là phải loại bỏ tất cả những quan điểm và cảm 
xúc tiêu cực này, để đưa tâm ta trở lại trạng thái tự 
nhiên (tôi không đề cập đến những trạng thái tự nhiên 
cao, chỉ là một trạng thái tự nhiên bình thường), giống 
như trở lại trạng thái tâm thức của trẻ em. 


Bạn có thể nghĩ rằng tâm trẻ em chưa được giáo 
dục, nó không khao khát. Về mặt trí năng là đúng vậy, 
nhưng mọi việc đều có hai mặt. Tâm của trẻ em ít cảm 
xúc hơn. Có thể trẻ em sẽ khóc khi đói hay lạnh, nhưng 
chúng không phân tích: “Đây là kẻ thù của tôi bởi vì 
thế này, thế kia” hoặc “Đây là bạn của tôi vì điều này, 
điều nọ.” Chúng ít giả tạo. Thậm chí nếu khi chúng ta 
già, chơi trò chơi của trẻ em, như chơi tung hứng, có 
thể đem chúng ta trở lại trạng thái tâm ngây thơ, rộng 
mở của thời thơ ấu. 

Do vậy, nếu chúng ta có thể có một tâm đơn giản, 
rộng mở và buông xả, giống như trẻ em, và nếu có thể 
áp dụng trí tuệ và kinh nghiệm của một thiền giả khéo 
léo, chúng ta ở trên con đường đúng cho cả sự tỉnh giác 
và an bình. Ngoài ra, nếu tâm chúng ta buông xả trong 


410 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


rộng mở, sự ràng buộc của cảm xúc và khái niệm sẽ 
tự nhiên nới lỏng, và kinh nghiệm của an bình và trí 
tuệ giác ngộ sẽ khởi lên một cách tự nhiên qua một ít 
công phu thiền định. Do đó, điểm quan trọng đầu tiên 
là mở rộng cánh cửa của tâm để chào đón ánh sáng 
bình minh của tinh thần trong lòng chúng ta. Nếu đã 
đi được bất cứ bước nào trong hướng này, thì chúng ta 
đang tạo tiến bộ. Hãy hoan hỷ với điều đó. 


411 


15. BÀI CA CẤU NGUYÊN ĐẾN VỊ LAMA 
TUYỆT ĐỐT 


Giữa cung điện của lãnh vực thanh tịnh bổn 
nguyên tuyệt đối, 

Nơi an trụ của vị Lama hiện diện tự nhiên, hiện 
thân của tất cả chư Phật. 

Chúng con cầu nguyện đến Ngài với lòng tin bất 
biến. 

Chúng con sẽ đạt được thành tựu, sự ban phước 
của lòng từ ái vô tận của Ngài. 

Trong bản tánh tuyệt đối của tâm chân thật 
không gắng sức, trong đó mọi sự xuất hiện một 
cách tự nhiên, 

An trụ vị Lama tuyệt đối tự hiện, thoát khỏi sự 
tạo tác. 

Chúng con cầu nguyện đến Ngài qua năng lực của 
giác tánh bất nhị. 





!Bản dịch từ bài nguyện viết bằng tiếng Tây Tạng. Lama có 
nghĩa vị thầy tâm linh xuất sắc và cao nhất. Vị Lama tuyệt 
đối chỉ cho thật tánh của tâm hay thực tại tuyệt đối của vũ 
trụ. Lama Tuyệt đối trong ý nghĩa của vị thầy tâm linh ám 
chỉ người dẫn dắt hành giả đến sự nhận biết của Phật tánh. 


412 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 
Chúng con sẽ đạt cơ may nhận ra Pháp Thân giác 
tánh nội tại (thân tối thượng). 
Trong bản tánh tuyệt đối của nhiều hình tướng 
khác nhau, năng lực biểu hiện của giác tánh nội tại 
VỊ Lama của tánh giác nội tại bất biến, an trụ từ 
khởi thủy. 
Chúng con cầu nguyện đến Ngài bằng việc nhận 
sáu thức như con đường. 
Chúng con sẽ bắt đầu trên con đường giải thoát 
mọi hiện hữu như Pháp Thân. 
Trong bản tánh tuyệt đối của phạm vi hoạt động 
huyễn ảo của nhiều người chơi và trò chơi khác 
nhau 
An trụ vị Lama của Pháp Tánh (trạng thái tuyệt 
đối), bất động từ khởi thủy. 
Chúng con cầu nguyện đến Ngài bằng việc hiểu 
biết bất cứ những gì xuất hiện. 
Chúng con sẽ đạt kết quả giải thoát trong trạng 
thái tự nhiên của bất cứ những gì khỏi lên. 
Trong bản tánh tuyệt đối của vô số biểu hiện như 
huyễn của các Bổn tôn hiền mĩnh và phẫn nộ 


413 


HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ 


414 


An trụ vị Lama toàn giác, trí tuệ linh thánh tuyệt 
đổi. 

Chúng con cầu nguyện đến Ngài bằng việc cô 
đọng một trăm vị Bổn tôn thành một. 

Chúng con sẽ đạt được nhiều thành tựu khác 
nhau cùng lúc, không cần nỗ lực. 

Trong bản tánh tuyệt đối của rất nhiều niệm 
tưởng, nhiều kinh nghiệm khác nhau của hạnh 
phúc và đau khổ, 

An trụ vị Lama vaJra cực lạc và thanh tịnh. 
Chúng con cầu nguyện đến Ngài qua (sự hợp nhất 
của) cực lạc và tánh không, thoát khỏi sự tụ, tán. 
Chúng con sẽ giải thoát nhân quả của cảm xúc và 
đau khổ vào sự rộng mở tự nhiên của đại cực lạc. 
Trong lãnh vực con đường hiện hữu của phương 
thức chân thật, bản tánh tối thượng, 

An trụ vị Lama Pháp Thân, thanh tịnh bổn 
nguyên và thoát khỏi sự tạo tác. 

Chúng con cầu nguyện đến Ngài bằng việc nhận 
ra bản tánh tuyệt đối. 

Chúng con sẽ hóa tân tất cả hiện tượng xuất hiện 
của chân lý tương đối vào bản tánh tối thượng. 


PHÁP THIÊN ĐỊNH NGÖNDRO 


Trong bản tánh tuyệt đối của bài ca hồi tưởng về 
vị Lama tuyệt đối 

An trụ sự ban phước của vị Lama, năng lực của 
niềm tin chúng con. 

Với các công đức này, chúng con lập nguyện khao 
khát vì hạnh phúc vĩnh cửu của tất cả chúng sanh. 
Chúng con sẽ hợp nhất bất khả phân trong bản 
tánh của Samantabhadra (Phổ Hiền, Toàn Thiện, 
Thiện Phổ Quát). 





415 


MỤC LỤC 


KT Ta aaadaicanaaanaaaa 5 
#8.e 027160805... 11 
TT nano 29 


PHẦN I: DẪN NHẬP VÀO ĐẠO PHẬT 


1. DỤNG CUỘC SỐNG NGÀY NHƯ SỰ THỰC HÀNH 


06/1010 ÔÔÔÔốỐốỐố 33 
2. MỞ RỘNG TÂM VỚI LÒNG BI..................... 7c ccc¿ 44 
Ti E10: HE uiixsegbx is telbefiaegelixfsgaeifiylefeaysssisfingitiesMUfae 46 
I0 NT 11: fT TC TTTaausaveesartoauadstomswgubaeisxverebaasaeblsbelssweml 5] 
Lộ]: HỈ seixiaiecaddintaaesksdlsigtdskulkeboreskolttadkkebiftebitcenidsitbdil 60 


3. HÀNH TRÌNH TÂM LINH TRONG MỘT CUỘC SỐNG 
NA Ta na sa na. 70 


4. NHỮNG PHÁP KHÍ CỦA ĐẠO PHẬT - SỰ HỖ TRỢ CỦA 
NHẬN BIẾT TÂM LINH .......................-----cccc+ccccree 78 


416 


5. THANGKA CỦA ĐẠO PHẬT TÂY TẠNG VÀ NHỮNG Ý 
NGHIA TỒN GIÁO sáo oa 0002406206 d8ad006d8n 84 


Truyền thống lịch sử của thangka: các tranh cuộn của 


T777 | TT TT xuat? 2051v4016a4i1Ea0y9)44i24L400114803Eup1f6sati4tveybseySE 85 
SU 1g (liff Gia [iBIHE Ki saxxsaankuaklludbiaadillksbieul3dij6 90 
Những ý nghĩa tôn giáo của thangka...................... D5 


6. SỰ CHUẨN BỊ CHO BARDO: CÁC GIAI ĐOẠN CẬN TỬ 


VÀ SAU KHI CHẾT .......................................... 104 
Balo 0A: G0) S0TP sviskiosebirialpbiapkxk3ai46ixisilei4agcsdi 107 
š;0y9s7ø:i 0U) “TT... 110 
Bardo của bản tánh tối thượng....................... ..-- - 120 
Bäfrlö:CUE: sƯ THỜ HINH sfciáxcsbi11ã66s6061200acat600116pá 131 


417 


PHẦN II: PHÁP THIÊN ĐỊNH NGONDRO - SỰ 
RÈN LUYỆN THIẾT YẾU 
7. TRƯỜNG PHÁI NYINGMA CỦA PHẬT GIÁO TÂY 


THẾ 1s v4556605600ã1sã6449ks0338010ã0Ea440a010016es6E4096:44390098A 148 

Giáo lý của dòng truyền Nyingma....................... J5" 
Dòng truyền Longchen Nyingthig......................... l7 

8. TRUYỀN THỐNG TERMA CỦA TRƯỜNG PHÁI 

| YING NHÀ qua dao dd dtiGiá0084kvA0iku6tskxaeltai 164 
tflGTTPUMIETT ICP/S&xssavgfssesesadtsgbsEuardteqesesllEsaBseubdisik 169 
BlBI:iphidift tí:GHÍNT Của TIẾT sa aáixeaiaiassiceilibb 171 
T1 ga. a. ga. sa sa... I72 

TẾT: KH sàn s0 dat 0asixbssistaaxetilstaagalktkebddlsbulistbdtebdss 179 


9. NHỮNG QUÁN ĐẢNH VÀ GIỚI LUẬT CỦA TU HÀNH 


NỈ LG card niaaaasaiet 183 
li: GHITTfatiapaudessandiatasiitesiaontegialiidA 183 
Phẩm tánh của vị thầy Mật tông .......................... 186 
Bản tánh của mandala .........................---- «<< << << << <5 189 


418 


Những phẩm tánh của đệ tử ........................ -- 191 


CÍ TH TH PT suiufuskdudetideeDuedlubiedrdlufboiisdlĐkioeisuAdk 192 
Hiệu qua của quản! dấNHiiisiasssseiisaaicsnii 194 
Hai nguyên nhân và bốn điều kiện 
CŨA: dUẬN DI" Hsáxscssuusibioleadubiodsksdilsdseoe 196 
€ lỗi: đan THIẾT TẾ muiesaoalabselbxiribaosiubidbion 198 

PHH CAI DĨ sy/ecisai8iaitelatbtiadebatcg0s6hesgai 198 
PHÒEHHouasisssgtoieAftoidooinldttwhloidGsbieei 199 
Năm quán đảnh phổ biến 
CŨ TT de ueaeveaivsifavsavaveidgwexdka 200 
Bốn quán đảnh không phổ biến..... 202 
I0 |UTEacix¿0enby2txbienibidieybuollebngvgilifsitseoiidbeikteda 203 
Baphan cha của PIỚI THẬ si ässvaseooaald 204 
THẾT: BTAHIDHO TC TÌLávivinkbeeeudueuitubeldbbldftbidkds 204 
Giới luật chung cho cả hai truyền thống 
NI EOIIE GŨ VI TNDII suy isàst0114630x401)4663.0nhúi 206 
Mười bốn vi phạm căn bản................ 206 
10071 V[ TT THTD taustoustesa3eaa4esasheasäe 208 
Những giới luật không phổ biến 
Của D#0gDba: CHETIDO adeiaoieiodfeibbiesieduebe 210 
Những giúi luật CHUITP saaaeaeiiaaeaeaasaae 210 
RhififiE BiiI dt HE TDIIDioasvaeiliuitnuluesdi 217 


Phục hồi giới luật bị khuyết tổn.......................-- --- --+--++ + 322 
10. PHÁP THIỀN ĐỊNH NGONDRO - SỰ RÈN LUYỆN 
CHỦ YẾU CỦA LONGCHEN NYINGTHIG.... 226 


Cầu nguyện đến các vị thầy của dòng truyễn ..... 228 
Bốn thực hành chuẩn bị ........................ .- s2 + << s3 )7 
Những khó khăn của việc có được một 
cuộc sống làm người quý báu .................. 232 
DỤ VN THLMT TP sa1a245gã643s040laagyasedgoisapbakSVskiavldsô 232 
Kimiá7 In fTiEIT ÔUEThxasassgta6silaagladitb 0166 236 
Đặc tính đau khổ của luân hồi ......................... 238 
E0 †cï† liÐn1(GGE||DI si ssiisi6iseiluiaabdeagltgix0lusai024n 242 
THỊ OP Y dường bự nha ptulagibadubnaLlbgsuiôaggauybi 242 
ElfộI tri6Ft:; ĐOUSisisizeslakaglbaajdkbiiliaapiaetgfiephiid 248 
Sự tịnh hóa: tụng niệm Vajrasattva................ 254 
Ciing dường IMATÍHiisiiiisasailssiisa40404 4d 86a 260 
hành: RãnH!:PINNB¿ (ChulfU XU suuua0daseaa01414áaả4asusaaa 261 
Bài nguyện Vajra bảy ỒN .oicsceeiodeo 266 


Bảy phương diện của thực hành sùng kính.... 266 


420 


Cầu f\giiErs0ng KiEsxaDisskesDsievDasie 268 


Mantra:của Giuru KIDOGNG sao sdioa6ii41á 269 
Bốn.tq0áff.0NlWosicesdsksilbsgsaadbssobseeahibuabedk 270 
TL HƠI TINH sateybdazesbagidldgiuiaiplaksokitgbisteegbitrbh 270 
#2110... ẽẻẽẽẽ 273 


11. Ý NGHĨA BÀI NGUYỆN VAJRA BẢY DÒNG ĐẾN 


GURU RINPFOCHE..........‹..........oo.c 275 
Ê núi TỊ ÚC ?LUE) Dị TT. HT seidesfiuikfoltubuikfode,eetfviiobalifne 177 
Lịch sử của bài nguyện vajra bảy dòng................. 279 
Ý tịeliiOf: CHỮ áxuan6xdisa(06siisulebfifenlfissitbfe 281 
Con đường của ý nghĩa ẩn giấu.......................-- -- 286 
0t] t1tfGiP" CÚ Ø li: HTOá1UZv¿tix6asävepikluoixailuen 286 
Con đường của phương tiện 

thiẾn: Xãu TtTTäIS: LãT Hi] uaeisiseitederideepldddgpidldielda 292 
THeøơ giãi đoañI ñ0BII THIÊN siiueoadsaebdesaask 292 

Theo Nyingthig của Dzogpa Chenpo: sự nhận 
biết trực tiếp của hiện diện tự nhiên......... 298 
hư ÍWlIfllT TU CÚ HT CIÍ Guesesaeiuoaebiseieiliodakeeoidtehsee 304 
Cốt THÍ THIỰC: HAI Tfsiassváss9iiabies6640a604ia8615316i681310g4 308 


421 


12. SỰ TIẾP NHẬN BỐN QUÁN ĐẢNH CỦA THIỀN 


ĐỊNH NGNDR coi rdvudau 311 
Mười một phân chia 
của tiếp nhận bốn quán đảnh........................ 316 
Ba (hay bốn) chủng tự (yi ge gsum)................ 316 
Bạ [hùw HN) Vũ Ti saeusssdlaxsesuddkdseebskixklesia,adi k 
Ánh sáng ban phước (od zer).................. . -:-- 324 
Bốn che ám (sgrib pa bzhi).......................- -- 335 
Bốn ban phước vajra (rdo rje bzhi)............... 344 
Bún thức: H<nh MMấT THẾ soeaeaasesseeaseeiesaae 346 


Bốn giai đoạn của 


sự thành tựu (rig dZ1n DEN eo Ki 
Bốn thân Phật (sku BzhlÏ2s:cesaiosivosieotrdoaa 357 
Bm:QuấtT CÂN fsisiexisskditisdiiiaiabiaasilaidiiaaanuäi 361 

13. MỘT THIỀN ĐỊNH VĂN TẮT VỀ GURU RINPOCHE, 

PADMASAMBHAVA................................- Tư 
S1 LG TP 5 Tag sybndkiodigbaurldhluieebdedigil6ieudapbeublbisfldebdi 37 
CT2 DỊ  l6axcbkvosee,fVbgitsuetbntoieiftibdfErtieafiive Si” 
CHIA HIlT-TIöEEIf HOT lu sdeenisioetialeenodlGhibôidhebdexisdionbd 375 


422 


Một số chỉ tiết về quán tưởng và ý nghĩa ....... 374 


KẾT TH coossisastiakeiinauslasedbagtGlauigbibidfghidioineighaglulBl 381 
Mantra cầu nguyện của Guru Rinpoche............... 383 
Ý nghĩa chuyển dịch........................ ..- ------+--«- 383 
Nhớ lại các phẩm tánh của Guru Rinpoche.. 384 
Cầu nguyện ban mong ước và thành tựu....... 386 
THÔ TT, tabpxbiiynaftuatlitntsssdideilltsgraglfsbihtieg 387 
MiifTHISHIGINH:TTEPtunosesiselonesgliENodessiseuth 387 


14. ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾN BỘ CỦA VIỆC THỰC HÀNH 


ÔTẢO PHẨ cá báacoto 2o tagtiidatiatotaitsbasiatndcbigen 389 
15. BÀI CA CẦU NGUYỆN 
ĐẾN VỊ LAMA TUYỆT ĐỐII......................--- :+cz sex 412 


423 


